Zen Master Thích Thanh Từ 


NHẬT LA BÔ ĐÈ 
TẬP 2 
PICKING UP BODHI LEAVES 
VOLUME 2 


Sách Song Ngữ Việt - Anh 


Translated into English by WNguuên Giác 


x*. 


THƯ VIỆN —”” HOA SEN 


MỤC LỤC | CONTENTS 


Lời Đầu sách | Foreword 


Part I: Dharma Talks on Early Buddhist 
Discourses | Phần I: Trích Giảng Kinh A Hàm 
Part II: Dharma Talks | Phần II: Luận Diễn 
Giảng 

Part II: Questions And Answers | Phần III: 
Vấn Đáp 

Part IV: Dharma Talks on Zen Anecdotes | 
Phần IV: Trích Giảng Thiền Sử 

Part V: Poems And Verses | Phần V: Thơ Kệ 


21:22 


312 


LỜI ĐẦU SÁCH 


Tập “Nhặt Lá Bồ Đà II” cũng do các Thiền sinh ghi 
lại lời giảng dạy của Thầy Viện Chủ tại Tu Viện 
Chơn Không. 


Tập này phần nhiều chúng tôi ghi tài liệu trích 
giảng trong các bộ Kinh A Hàm. Lý do là sau mùa 
An Cư năm 1985, nhân dịp rảnh rổi Thầy Viện Chủ 
nghiên cứu tạng Kinh Pali của Phật giáo Nguyên 
Thủy (do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch ra 
chữ Việt), sau những buổi chiều nghỉ ngơi, Thầy 
thường thuật tóm lược lại, nhơn đó chúng tôi xin 
ghi vào đây để làm tài liệu nghiên cứu tu học. 


Có người thắc mắc tại sao Thầy Viện Chủ nghiên 
cứu và giảng dạy kinh điển giáo lý Tiểu Thừa? 
Chúng ta chớ có thành kiến như vậy. Bởi vì giáo lý 
Phật giáo Nguyên Thủy gôm trong bốn bộ Kinh A 
Hàm (Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A Hàm và 
Tăng Nhất A Hàm) đã nói lên đầy đủ căn bản giáo 
lý của Đại Thừa và Tiểu Thừa Phật Giáo. Dụ như 
pháp Tứ Đế, lý Nhân Quả, lý Nhân Duyên v.v... 
Chẳng những Phật dạy hàng Tiểu Thừa mà Đại 
Thừa cũng từ đây mà đi đến giải thoát. Nghĩa là 
Đại Thừa hay Tiểu Thừa cũng từ nơi cảm nhận lẽ 
khổ của thế gian rồi truy tâm đến nguyên nhân 
của khổ từ đó diệt trừ nguyên nhân khổ với con 
đường Chánh trí tuệ, nhân khổ đã hết tức là giải 
thoát. Thế nên Khổ Đế và Tập Đế là đi theo chiều 
duyên khởi, còn Diệt Đế và Đạo Đế là trở về Tánh 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


Không. Do đó Tánh Không của Bát Nhã cũng là 
khai triễn từ lý Nhân Duyên mà ra chớ không có gì 
lạ cả. 


Cho nên mặc dù trong bốn bộ A Hàm, Phật không 
đề cập đến lý Pháp thân, Chân như, Phật tánh 
v.v... như các Kinh điển Đại Thừa, nhưng về căn 
bản xây dựng tỉnh thần giác ngộ giải thoát không 
thiếu. Phương pháp Phật dạy ở đây rất gần gũi với 
sự sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Do đó mà 
Thầy Viện Chủ nghiên cứu và giảng dạy những bộ 
Kinh này. 


Ngoài phần giáo lý Kinh A Hàm, chúng tôi còn 
trích thêm những tài liệu Thầy giảng dạy qua kinh 
điển Đại Thừa và Thiền Tông trong những năm 
qua để bổ túc cho phần kinh trước. 


Mong rằng tập sách nhỏ này sẽ giúp quí vị và 
chúng tôi một ít tài liệu nghiên cứu Phật pháp 
đúng với đường lối tu tập của Tu Viện qua sự 
hướng dẫn của Thầy Viện Chủ. Nhất là học được 
những điều kinh nghiệm tu tập hàng ngày Thầy đã 
từ bi chỉ dạy cho chúng ta. 

Viết tại Tu Viện Chơn Không 

Ngày Trọng Đông năm Ất Sửu 1985 

Thay mặt các Thiền sinh 


THÍCH PHƯỚC HẢO 


VI 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


Picking up Bodhi Leaves 


Volume 2 


Zen Master Thích Thanh Từ 


Translated into English by Nguyên Giác 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


FPOEEWORD 


This second volume, tiled "Picking DÚp Bodhi 
Leaves II,” was also written by Zen students who 
recorded the teachings of the Abbot of Chơn 
Không Monastery. 


In this volume, we mainly recorded material 
quoted from the Ägama Sutras. After the retreat 
season in 1985, during the Abbot Master's leisure 
tne, he meticulously read the Pali Canon of 
Theravada Buddhism (translated into Vietnamese 
by Venerable Thích Minh Châu). After afternoons 
of rest, he often sumnmarized his narration, which 
we then transcribed here for study and practice 
materials. 


Some people wonder why the Abbot studied and 
taught the classic Hinayana teachings. We should 
not have such prejudices. The early Buddhist 
teachings ¡included 1n the fÍour sets of Agama 
Sutras (Long Discourses ['Trường A Hàm], 
Middle-length Discourses ['Trung A Hàm|, 
Connected  Discourses ['Tạp A Hàm'], and 
Numbered Discourses [ "Tăng Nhất A Hàm']) fully 
express the basic teachings of Mahayana and 
Hinayana Buddhism. For example, the Four Noble 
Truths, the principle of Cause and Effect, the 


VII 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


prmciple of Dependent Origination, etc. Not only 
did the Buddha teach the Hinayana, but the 
Mahayana also practiced from here to liberation. 


This Implies that both Mahayana and Hinayana 
traditions begin by acknowledging the suffering In 
the world and then proceed to investigate the root 
cause of suffering. Subsequently, they aim to 
eradicate the cause of sufering through the 
practice of Right Wisdom. When the cause of 
suffering is gone, that 1s liberation. Therefore, the 
Truth of Suffering and the Truth of Origin belong 
to the concept of dependent origination, while the 
Truth of Cessation and the Truth of Path belong to 
the notion of Emptiness. Therefore, the Ermptiness 
of Prajna 1s also developed from the principle of 
cause and effect, and there 1s nothing strange 
about It. 


Therefore, although the Buddha did not mention 
the principles of Dharmakaya, True Suchness, 
Buddha nature, etc., in the four sets of Agama 
Sutras as In the Mahayana Sutras, he essentially 
instilled the spirit of enlightenrment and liberation. 
The method that Buddha taught 1s very closely 
related to our daily activities. Therefore, the Abbot 
studied and taught these sutras. 


In addition to the teachings of the Agama Sutras, 
we also refer to supplementary texts from the 
Mahayana and Zen scriptures that the Master has 
taught In recent years. 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


Hopefully, this book will provide readers and us 
with materials to study Buddhism 1n accordance 
with the monasterys practice path under the 
guidance of the Abbot. And most importantly, we 
will learn from the daily practice experiences that 
the Master has compassionately taught us. 


Written at Chơn Không Monastery on the Great 
Winter Day of the Year Ất Sửu, 1985. 


On behalf of the Zen students. 


THÍCH PHƯỚC HẢO 


—==_ —— 


PHÂN I: TRÍCH GIẢNG 
KINH A HÀM 


1. Nhan sắc thù diệu 

Trong Tương Ưng Bộ Kinh chép: 

Một buổi khuya, tại vườn Ông Cấp Cô Độc, khi 
đêm sắp tàn, với dung nhan thù thắng một vị 
Thiên đến ra mắt Phật và thưa: 

- Bạch Thế Tôn, các vị Tỳ Kheo ngày chỉ ăn một 
bửa, do vi đâu mà dung nhan các Ngài thù diệu 
như thế? 

Thế Tôn nói bài kệ đáp: 

Không than việc đã qua 

Không mong việc sắp đến 

Sống ngay với hiện tại 

Do vậy, sắc thù diệu. 


Do mong việc sắp đến 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
Do than việc đã qua 
Kẻ ngu thân héo mòn 
Như lau xanh rời cành! 
BÌNH: 


Thế gian sở dĩ mau già trước tuổi là có gì lạ đâu, 
bởi lo nghĩ qua nhiều phải không? Những việc đã 
qua không chịu để cho qua ởi, cứ ghi nhớ mãi rồi 
than thở nuối tiếc... Những việc chưa đến lại cứ 
mong mỏi đợi chờ hồi hộp lo âu... Người ta cứ sống 
mãi với những bóng dáng viễn vông mà quên mất 
những gi hiện có. Quả thật chúng ta lâu nay chỉ 
sống với cái đã chết, cái mộng mị, mà chưa từng 
biết sống thực, trách gì thân chưa bao nhiêu tuổi 
mà đầu đã bạc! Cho nên hình ảnh đáng thương 
nhất, đức Phật đã diễn tả: Như lau xanh rời cành, 
đáng lẽ lá vàng mới rụng khỏi cảnh, đó là đúng 
thời tiếc. Còn đây tức là chín háp, già háp, như lá 
lau còn xanh tươi mà phải rụng đi, thật có đáng 
buồn chăng? Cho nên bậc Tỳ Kheo hiểu được đạo 
lý sống rất nhàn. Việc qua rồi không bận lòng nhớ 
đến, việc sắp tới cũng chẳng để tâm đợi chờ, hiện 
tại tùy duyên sống, thì tuy ở trong sóng gió cuộc 
đời mà vẫn thường an ổn, nhan sắc tươi trẻ, lâu 
già, tỉnh thần trong sáng. Chúng ta thấy, rất là 
Thiên khỏi phải tìm đâu xal 


“Ñgày nay chỉ biết ngày nay 


Còn xuân thu trước ai hay làm gi!” 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 
Tóm lại, người hiểu đạo khác với người thế gian là 
ở chỗ: Thế gian thì quên hiện tại mà sống với 
những chuyện đâu đâu, trái lại, người hiểu đạo 
sống ngay với cái hiện có, không nghĩ ngợi vu vơ. 
Hãy quán kỹ lại xem, thế gian này có gì đáng nhớ? 
Có gì đáng mong? 
2. Không hoan hỉ không sầu muộn 
Trong Tương Ưng Bộ Kinh chép: 


Một thời Thế Tôn ở tại Xá Vệ, rừng Kỳy Đà 
(Jetavana) vườn ông Cấp Cô Độc. 

Rồi một vị Thiên Tử tên là Kakudha, khi đêm đã 
gần tàn, với nhan sắc thù thắng chói sáng toàn 
vùng Jatavana, đi đến Thế Tôn, sau khi đảnh lễ 
Thế Tôn rồi đứng một bên, bạch rằng: 

- Thưa Sa Môn, Ngài có hoan hỷ không? 

- Ta được cái gì, này hiền giả (mà ta hoan hỷ)? 


- Nếu vậy, thưa Sa Môn, có phải Ngài sâu muộn? 


- Ta mòn mỏi cái gì, này hiền giả (mà ta sầu 
muộn)? 


- Vậy thời, thưa Sa Môn, Ngài không hoan hỷ và 
không sầu muộn? 


- Thật đúng vậy, này hiền giải 


Thế Tôn liền nói bài kệ: 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
Hoan hỷ chỉ có đến 
Với người tâm sâu muộn 
Sâu muộn chỉ có đến 
Với người tâm hoan hỷ 
Do vậy, vị Ty Kheo 
Không hoan hỷ sâu muộn 
Vậy nên, này hiền giả 
Ngươi phải biết như vậy. 
BÌNH: 


Hỏi hoan hỷ hay sầu muộn là bởi trong lòng còn 
chứa cái niệm được mất. Vì nghĩ được nên hoan 
hỷ, vì nghĩ mất nên sầu muộn. Nhưng có hoan hỷ 
là do đã từng sầu muộn: Cái gì bị mất mát, khi 
được thì sanh tâm hoan hỷ. Trái lại, sầu muộn là 
do đã có cái hoan hỷ: Cái đã được mà bị mất ởi 
liền sâu muộn. 


Thế gian chúng ta cứ mãi sống lẫn quẩn trong 
vòng được mất nên hết hoan hỷ rồi sầu muộn, hết 
sâu muộn đến hoan hỷ... như sóng chập chùng lên 
xuống không có ngày dừng. Thế nên người hiểu 
đạo, thấy rõ hoan hỷ và sầu muộn chỉ là cặp đối 
đãi nhau không thật thể, ngay đó tâm lặng lẽ như 
như. Mã lặng lẽ như như tức là đạo chứ gì? Cho 
nên chúng ta có phải nhọc nhẳằn tìm đạo đâu xa? 


4 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


Chỗ này chúng ta mới thấy Phật nói, Tổ nói không 
hai. Phật nói hoan hỷ là do tâm sầu muộn, sâu 
muộn là do tâm hoan hỷ tức hai bên nhơn nhau 
mà có; lại bảo không hoan hỷ sầu muộn là dứt cả 
hai đầu được mất. Tổ thì thường bảo, còn thấy có 
hai là chưa thấy đạo; cho nên người hỏi đạo mà 
còn mắc kẹt hai bên thì các Ngài liền đưa hai ngón 
tay. 


Tóm lại, còn có tâm được mất là còn có hoan hỷ 
sâu muộn, tức còn dao động. Trái lại, không thấy 
có được mất tức không hoan hỷ sầu muộn, ngay 
đó là Đạo! 


3. Chân nhân 


Cũng trong Tương Ưng Bộ Kinh, Phật nói có bốn 
hạng người: 


1. Hạng người thứ nhất: Không ai hỏi về cái tốt của 
mình mà cứ nói, huống là có hỏi. 

2. Hạng người thứ hai: Có ai hỏi đến cái tốt của 
người cũng chỉ nói bập bẹ, nói ngập ngừng, huống 
là không hỏi (tức chẳng nói). 

3. Hạng người thứ ba: Không ai hỏi đến cái xấu của 
người mà cứ nói, huống là có hỏi. 

4. Hạng người thứ tư: Có ai hỏi đến cái xấu của 
mình thì che giấu, huống là không hỏi (tức chẳng 
bao giờ nói). 


BÌNH: 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


Thấy lỗi người, che giấu lỗi mình, khoe khoang cái 
hay của mình và che dấu cái hay của người là căn 
bệnh trầm kha của con người. Nó là bức tường 
kiên cố ngăn cách đạo giải thoát. Vì nồng cốt của 
đạo Phật là “Vô Ngã”. Người muốn giải thoát sanh 
tử phải phá tan ngã chấp. Nếu tâm chấp ngã còn 
nặng tr1u thì không mong gì giải thoát được. Sở di 
che giấu lỗi mình, vạch bày lỗi người v.v...là gốc 
của si mê chấp ngã. Muốn dứt trừ bệnh si mê chấp 
ngã, điều kiện trước tiên phải dẹp trừ tâm lỗi lầm 
“thấy lỗi người, che dấu lỗi mìinh...”. Lục Tổ dạy: 
“Người đời nếu thật tu hành, đừng thấy lỗi thế 
gian. Các việc muốn không ngại, thường phải thấy 
lỗi mình, như thế mới hợp với đạo”. 


Trên bước đường tu tập của chúng ta, muốn khỏi 
bị chướng ngại thi phải xoay lại chính minh, tự 
kiểm điểm từng tâm niệm để xét nét những lỗi lầm 
khi tâm vừa dấy khởi. Nếu tu hành như vậy, 
chúng ta đâu có thì giờ rảnh rỗi để nghỉ đến lỗi 
lầm của kẻ khác. Người dụng tâm như vậy tiến đạo 
không khó. Phật gọi người này là “người chân thật” 
(chân nhân). Trái lại người ôm lòng chấp ngã, 
bươi móc lỗi người che dấu cái hay, cái tốt của kẻ 
khác, chính là kẻ tà vạy, không phải người chân 
chính (giả đạo nhân). 


Vậy chúng ta nên đem những điều Phật dạy trên 
để làm cây thước đo lại lòng mình thuộc “chân” 


hay “giả”. 


4. Ba thứ trí tuệ 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


Trong Tương Ưng Bộ Kinh, Phật nói có ba thứ tri 
tuệ: 


1. Trí tuệ lộn ngược. 

2. Trí tuệ bắp vế. 

3. Tri tuệ rộng lớn. 

Thế nào là trí tuệ lộn ngược? 


- Có người đến chùa, tỉnh xá nghe pháp, trong khi 
nghe không rõ biết, không phân biệt được đoạn 
đầu, đoạn giữa, đoạn cuối. Ví như cái bình để dựng 
ngược lên dù đổ bao nhiêu nước cũng chảy ra 
ngoài không chứa đựng được chút gì. Phật nói 
người như thế gọi là trí tuệ lộn ngược. 


Thế nào là trí tuệ bắp vế? 


- Có người đến chùa đến tinh xá nghe pháp, cũng 
phân biệt biết rõ đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối; 
nhưng khi đứng dậy liền quên hết. Ví như có người 
ngồi để bánh, kẹo v.v... trên bắp vế, khi đứng dậy 
liền đổ hết. Ấy gọi là trí tuệ bắp vế. 


Thế nào là trí tuệ rộng lớn? 


- Những người đến chùa, tỉnh xá, khi nghe pháp 
hiểu biết, phân biệt rõ ràng đoạn đầu, đoạn giữa, 
đoạn cuối. Khi đi cũng nhớ biết và phân biệt rõ 
đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối. Phật nói ví như 
cái bình để dựng đứng, khi đổ nước vào tức chứa 
đựng lại, ấy gọi là trí tuệ rộng lớn. 


7 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
BÌNH: 


Chúng ta thử kiểm điểm lại mình xem là thuộc loại 
tri tuệ nào: 


Là Phật tử đi chùa nghe pháp, chúng ta phải cố 
gắng nhận hiểu rõ ràng những nghĩa lý Phật dạy, 
hoặc chư Tổ nói mà chư Tăng đã thuyết giảng để 
rồi sau khi ra về nhớ đó mà thực hành theo. Như 
vậy chúng ta mới có lợi ích, xứng đáng là người 
Phật tử biết đi chùa nghe pháp. Nếu đã đến chùa, 
lại về không thì chúng ta thiếu sót biết mấy, phí 
bao nhiêu thì giờ quý báu. Cho nên chúng ta phải 
học trí tuệ rộng lớn, chớ không để trở thành trí tuệ 
lộn ngược hay trí tuệ bắp vế là điều đáng hổ thẹn! 


Tiến lên một tầng, chúng ta có thể dùng cả ba loại 
trí tuệ trên. Nhưng dùng như thế nào? 


1/ Chúng ta đến chùa nghe pháp mỗi lời, mỗi câu 
đều xoay trở về bản tâm của mình, chớ không ghi 
câu, ghi lời hay lấy cái hiểu của Thầy làm cái hiểu 
của mình. Khi đã nhận rõ sự thật nơi chính mình 
tức thì những điều thấy nghe từ trước đều rỗng 
suốt. Cũng như cái bình lủng đáy để dựng ngược, 
khi đổ nước ở đáy bình thì chảy suốt qua miệng 
bình rồi ra ngoài, không giữ lại cái gì trong ấy, tuy 
nhiên bụi bặm trong đó đã bị tẩy rửa. Đó gọi là trí 
tuệ lộn ngược. 


2/ Chúng ta khi cần phương tiện nghe pháp cũng 
phân biệt rành rẽ đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, 
hiểu rõ từng câu văn, song khi không cần liền 
buông hết chẳng luyến tiếc. Như khi ngồi ăn thì 


8 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


tạm để đồ ăn trên bắp vế đến khi đứng dậy liền bỏ 
rơi hết. Đó gọi là trí tuệ bắp vế. 


3/ Chúng ta đến chùa nghe pháp, mỗi mỗi phân 
biệt hiểu biết rành rẽ nhưng không chấp lấy một 
điểm sở đắc, khi đi cũng phân biệt nhớ biết rõ 
ràng mà chính mình cũng không một điểm. Ví như 
cái bình lủng đáy để dựng đứng. Khi đổ nước vào 
miệng bình thì chảy suốt tận đáy rồi ra ngoài, tẩy 
sạch bao nhiêu bụi bặm mà không giữ lại cái gì 
trong ấy. Đấy là trí tuệ rộng lớn không bờ mé, 
chúng ta không thể quên. 


Như vậy, ba thứ trí tuệ Phật đã nói, chúng ta có 
thể nói xuôi mà cũng có thể dùng ngược. Nói xuôi 
thì trí tuệ rộng lớn nên học, trí tuệ lộn ngược và trí 
tuệ bắp vế chớ theo. Dùng ngược thì cả ba đều 
thông, đồng một thể giác. Mỗi người hãy tự xét lấy 
mnà dùng cho xứng đáng là người con Phật. 

S5. Chọn bạn 

Trong Tăng Chị Bộ Kinh, Phật dạy: 


Người muốn chọn bạn lành, phải chọn những 
người có đủ ba điều khó có thể làm. Tức là: 


- Dám cho những cái khó cho. 
- Dám làm những việc khó làm. 
- Kham nhẫn những việc khó nhẫn. 


BÌNH: 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


Đây là Phật nêu ra ba nguyên tắc để chúng ta 
chọn bạn. Thông thường ở thế gian kết bạn, hay 
theo tình cảm cá nhân hoặc đoàn thể: Người làm 
thợ thích chọn bạn làm thợ, kẻ công chức thích 
kết bạn với người làm công chức, người thích văn 
nghệ thích chơi với người biết văn nghệ, kẻ rượu 
chè thường kết bạn rượu chè hoặc lựa người cùng 
một đoàn thể cùng một tổ chức v.v... mà kết bạn 
với nhau. 


Ở đây Phật dạy kỹ hơn, Ngài bảo: Người mà muốn 
kết nghĩa bạn thân phải chọn những người có 
những đức tánh như sau: 


1/ Dám cho những cái khó cho, tức là người rộng 
rãi, bao dung không keo kiệt, sẵn sàng hy sinh 
cho bạn chẳng tiếc của cải khi thấy bạn cần. 


2/ Dám làm những việc khó làm, tức là người có ý 
chí, có lập trường vững chắc, khi ra làm một việc gì 
quyết làm cho kỳ được, dù gặp khó khăn thế mấy 
cũng không nãn lòng, chùng bước. 


3/ Kham nhẫn những điều khó kham nhẫn, tức 
người có nghị lực mạnh, dù gặp những câu nói trái 
tai, những lời vô lý nhưng vẫn an nhiên bình tỉnh 
giữ thái độ hòa dịu trước mọi người không tranh 
hơn thua. 


Người có đủ ba đức tánh trên, ta nên gần gũi họ 
nhất định sẽ được lợi ích lớn trong hiện tại và mai 
sau. Tổ Qui Sơn bảo: “Người gần gũi bạn lành như 
đi trong sương mù, tuy không thấy ướt áo, nhưng 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


nó sẽ thấm dần” (Thân cận thiện hữu như vụ lộ 
trung hành. Tuy bất thấp y thời thời hữu nhuận). 


6. Biết xả 


Cũng trong Tăng Chi Bộ Kinh, Phật dạy có ba hạng 
HPƯỜI: 


- Hạng người như chữ khắc trên đá. 
- Hạng người như chữ viết trên đất. 

- Hạng người như chữ viết trên nước. 
BÌNH: 


Đây là nói về người biết xả hay không biết xả. Xả là 
buông bỏ. Người biết buông bỏ thì đối trước một 
việc gì thấy có tốn hại thân tâm liền buông bỏ 
không chấp giữ. Chẳng hạn khi gặp người nói trái 
tai, biết rõ lời nói không thật liên thông qua không 
cố chấp tức thì tâm tự nhiên mát mẻ. Nếu cứ khắc 
khoải trong lòng tất không khỏi phiền hận, từ đó 
có đấu tranh và đau khổ! Ví như chữ viết trên 
nước đâu thành chữ? Trái lại viết trên đất, chữ ắt 
thành, còn khắc vào đá thì còn nguy hại to. Cũng 
vậy, buông xả thì phiền não không thành, chấp thủ 
nhẹ thì ray rứt trong lòng, nặng thi phát ra hành 
động, hoặc nhẹ thì khổ trong đời này, nặng thì khổ 
trong nhiều đời sau nữa. 


Vậy chúng ta phải tập giống như chữ viết trên 
nước, dù viết bao nhiêu cũng không thành chữ, đó 
là chúng ta sống an vui đời này và đời sau... 


I1 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
7. Biết pháp 
Cũng trong Tương Ưng Bộ Kinh, Phật dạy: 
Có ba hạng người biết pháp: 
1/ Biết vị ngọt. 
2/ Biết nguy hại. 
3/ Biết xuất ly. 
Thế nào là biết vị ngọt? 
- Tức ám chỉ người Si mề chạy theo sáu trần sanh 
tâm tham ái nhiễm trước, đắm chìm trong ngũ 
dục. 
Thế nào là biết nguy hại? 


- Tức là biết rõ sự vật là vô thường biến diệt, là 
pháp đưa đến khổ đau và bất hạnh. 


Thế nào là biết xuất ly? 

- Tức là biết rõ các pháp vô thường biến hoại đưa 
đến khổ đau không phải pháp chân thật an lạc, 
nên câu xuất ly ra khỏi sanh tử luân hồi. 

BÌNH: 

Ở đây Phật nêu ra cho chúng ta thấy hạng người 
khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần là bị triền phược 
hay giải thoát. 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


Người mà không biết vị ngọt, không biết nguy hại, 
không biết xuất ly tức bị triền phược không thể giải 
thoát. Ví như khi ăn thức ăn ngon, chỉ một bà 
chạy theo mùi vị, tham câu không thỏa mãn đó là 
người không biết vị ngọt, không biết nguy hại, 
không biết xuất ly. 


Trái lại khi ăn thức ăn ngon, biết đây là pháp đắm 
nhiễm là biết vị ngọt, biết đây là pháp đưa đến khổ 
đau là biết nguy hại, biết đây là pháp không chân 
thật an lạc phải nên xa lìa, là biết xuất ly. Người 
mà đủ ba điều như thế tức sáu trần không thể 
nhiễm. Ngay đó giải thoát khổ đau. 


8. Cô dâu mới về nhà chồng 
Cũng trong Tương Ưng Bộ Kinh, Phật nói: 


Cô dâu mới về nhà chồng thấy chồng cũng hổ 
thẹn, thấy cha chồng, mẹ chồng, em chồng, cô bác 
bên chồng v.v... đều hổ thẹn rụt rè. Ở thời gian lâu 
hơi quen thuộc, nếu có ai hỏi gì thì nói: “Đi! Đi 
Ông có hiểu biết gì!”. 


Cũng vậy, vị Tỳ Kheo mới xuất gia ở chùa hay tỉnh 
xá, thấy Trưởng Lão, Thượng Tọa, Hạ Tọa A Xà Lê 
v.v.., thấy ai cũng hổ thẹn ngỡ ngàng. Ở thời gian 
lâu khi quen thuộc, nếu có Thượng Tọa, A Xà Lê 
hỏi liền nói: “Đi! Đi! Ông có hiểu biết gì!”. 


Phật bảo: 


- Này các Ty Kheol Các ngươi phải sống như cô 
dâu mới về nhà chồng. 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
BÌNH: 


Khiêm nhượng và biết hổ thẹn là đức tinh với 
người vào đạo, vì thế Phật dạy người xuất gia phải 
lấy hạnh tôn kính làm đầu. Nếu vào đạo mà ôm 
lòng tự đắc ngã mạn cống cao là đi ngược với tỉnh 
thần đạo đức. Ngài Pháp Đạt đến lễ bái Lục Tổ mà 
đầu không sát đất. Tổ hỏi: “Ông mang sự nghiệp gì 
đến lễ ta mà đầu không sát đất?”. Pháp Đạt thưa: 
“Bình thường con tụng ba ngàn bộ Pháp Hoa”. Tổ 
bảo: “Dù ông tụng muôn bộ mà không dẹp tâm ngã 
mạn chỉ là nuôi lớn nhân sinh tử mà thôi”. 


Do đó, chúng ta thấy tâm ngã mạn là điều rất 
nguy hại làm chướng ngăn thánh đạo. Bởi ôm lòng 
ngã mạn nên không cung kính bậc trên để học hỏi 
đạo lý. Cũng bởi ôm lòng ngã mạn nên không được 
người chỉ bảo lỗi lầm để ăn năn sám hối. Đâu 
chẳng nghe Tổ Qui Sơn quở: “Chẳng kính bậc 
Thượng Tọa, Trung Tọa, Hạ Tọa tụ hội thì không 
khác nhóm Bà La Môn”. 


Đây là đạo lý muôn đời mà một người cầu tiến 
không thể bỏ qua. 


9. Quả báo không cố định 
Trong Tương Ưng Bộ Kinh chép: 
Một hôm có vị Bà La Môn đến hỏi Phật: 


- Thưa Cù Đàm, có phải người tạo nhân thế nào 
phải cảm thọ quả báo thế ấy chăng? 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 
Phật nói: 


- Không hẳn như thết Tại sao? Vì khi tạo nhân và 
cảm thọ quả báo “dị thục” có sai khác. Vĩ như có 
người làm ác nhỏ mà thân phải bị đọa địa ngục 
chịu nhiều điều thống khổ. Cũng có người làm ác 
như vậy, nhưng họ không đọa địa ngục mà chỉ cảm 
thọ quả báo khổ chút ít, hoặc thấy hoặc không 
thấy, tại sao? Vì người ấy biết tu thân, tu giới, tu 
tâm, tu huệ, tâm niệm rộng lớn nên quả báo có sai 
khác. 


Ví như có người dùng một nắm muối bỏ vào tô 
nước thì tô nước sẽ mặn không uống được. Trái lại 
đem nắm muối ấy bỏ vào sông Hằng thì nước đâu 
có mặn. 


Lại có người thiếu nợ 100 tiền, chủ nợ đến đòi 
người ấy, người ấy nghèo không thể trả nên ở tù. 
Trái lại cũng món nợ ấy, nếu là một phú gia thì 
đâu có ở tù. 


Lại có người ăn trộm dê, bị chủ dê bắt giết chết, vì 
người ấy nghèo. Trái lại một vị quan hoặc vua đến 
bắt dê thì đâu có bị bắt giết chết. 


Thế nên, ta nói tạo nhân và cảm thọ, quả dđị thục 
cũng như thế. 


BÌNH: 


Qua những điều dẫn dụ trên, chúng ta thấy lý 
nhân quả của Phật dạy không cố định một chiều 
mà chuyễn biến linh động. Như trái xoài, khi mới 


15 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


sinh trái nhỏ mâu xanh vị chua, lớn lên màu vàng 
vị ngọt (nếu chín). Sự biến đối của nó từng tích tắc, 
trong Duy Thức học gọi là “Dị Thục Quả” (kết quả 
thuần thục sẽ đổi khác). Đây là luật biến hóa 
chung của vũ trụ và con người. Nhờ có sự chuyễn 
biến, sự vật mới trở thành thế này hay thế khác. 
Một thửa ruộng hoang, nếu nhà nông phu biết 
gieo trồng, nó sẽ biến thành một khu đất hoa màu 
sung túc. Một cậu bé khi còn nhỏ ngu si dốt nát, 
nếu cha mẹ khéo dạy bảo, cho học hành, cậu bé sẽ 
trở thành khôn ngoan biết chữ. Một người tánh 
tình gian xảo trộm cắp, nếu gia đình biết giáo dục 
theo con đường lành, người ấy lần lần sẽ bỏ tánh 
trộm cắp mà trở thành người lương thiện v.v... 


Từ nhân đến quả có chuyễn biến nhiệm mầu như 
thế, nên nó mới làm cho con người và sự vật tiến 
bộ hoặc thoái hóa. Một con người khi mới sinh ra 
dù là kẻ mang nhiều nghiệp dữ, tạo các điều bất 
thiện, nhưng nếu họ biết hướng thiện trở về con 
đường lành, biết tu thiện, tu giới, tu tâm, tu huệ 
thì tâm niệm độc ác trước kia sẽ lần lần dứt sạch, 
tâm niệm rộng lớn phát sanh. Trái lại người có 
nhiều tâm lành nhưng không khéo tạo điều kiện 
cho nó tăng trưởng thì vẫn bị lui sụt sa đọa. 


Do lẽ đó, người muốn an lạc hiện tại và về sau tức 
phải cố gắng nuôi dưỡng và bồi bổ nhân tốt, gần 
bạn lành tu tập hạnh tốt, cải thiện đời sống ngày 
càng tiến lên theo chiều thiện, chuyễn lần từ tâm 
niệm phàm phu ngu mê đen tối, trở thành bậc 
giác ngộ thanh tịnh. 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 
Thế nên nếu bảo làm nhân gì phải thọ quả ấy tức 
nhân quả trở thành cố định và thế gian không ai 
tu được. Ác cố định là ác, thiện cố định là thiện thì 
còn tu nỗi gì? Nó đã như thế dù có tu hay không 
tu cũng chẳng thêm bớt được, vô tình đưa người ta 
vào con đường đen tối hết hy vọng cải thiện. 
Do vậy, người Phật tử chúng ta phải nhận định cho 
thật kỹ lý nhân quả, không thì dễ lầm lẫn mà khó 
bề tu tiến. 
10. Hiếu thảo 
Trong Tăng Chị Bộ Kinh, Phật dạy: 
Người nào biết kính thờ cha mẹ như kính thờ 
Phạm Thiên và như kính thờ bậc Đạo Sư, người ấy 
hiện đời có phước lớn, sau khi chết sanh về cõi 
Trời. 
Phật nói kệ: 
Cha mẹ gọi Phạm Thiên 
Bậc Đạo Sư hiện đời 
Xứng đáng được cúng dường 
Vì thương đến con cháu 
Do vậy bậc hiền triết 


Kính lễ và tôn trọng 


Dâng đồ ăn đồ uống 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
Vải mặc và giường nằm 
Xoa bóp khắp thân thể 
Tắm rửa cả chân tay 
Do sở hành như vậy 
Đối với cha và mẹ 
Đời này người hiền khen 
Đời sau hưởng thiên lạc. 
BÌNH: 


Trong Kinh, Phật dạy ở thế gian có hai hạng người 
đáng tôn quý: 


1/ Hạng người biết ơn. 
2/ Hạng người đền ơn. 


Biết ơn là biết xét nét công lao khó nhọc của người 
ban ơn cho mình, dù là một việc rất nhỏ. Đền ơn 
là đền bù lại công khó nhọc trên cho cân xứng mặc 
dù người ban ơn không đòi đền trả, người như thế 
mới là người đáng tôn quý. 


Trong tất cả công ơn, ơn cha mẹ là rất lớn, vì cha 

mẹ là người đã tạo nên thân ta và bảo dưỡng cho 

vuông tròn. Dù chúng ta có lấy mực bằng biển cả 

cũng không thể tả hết ơn ấy. Thế nên Phật nói: 

“Cúng cha mẹ là cúng dường Phạm Thiên, cúng 

dường bậc Đạo Sư hiện đời”. Vậy, người đối với bậc 
18 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


sinh thành ra mình, không tôn kính và chẳng ngó 
ngàng gì tới, thử hỏi trong xã hội có đáng quý hay 
không? Do đó Phật nói chỉ có bậc hiền triết mới có 
thể làm được các việc hiếu thuận. Nghĩa là người 
biết hiếu dưỡng cha mẹ, thờ kính song thân phải 
là người hiếu mới làm được. Vì thế, người Phật tử 
tại gia muốn trở thành một Phật tử chân chánh 
phải lấy hạnh hiếu thảo làm đầu, khi làm xong bổn 
phận của người con đối với cha mẹ, chừng ấy, 
chúng ta mới nghĩ đến vấn đề tu giải thoát. 


11. Việc chưa từng có 
Cũng trong Tăng Chi Bộ, Phật dạy: 
Ngài A Nan có bốn việc chưa từng có: 


1. Khi Ngài A Nan thuyết pháp chư Ty Kheo, Tỳ 
Kheo Ni nghe đều hoan hỷ phấn khởi. 


2. Khi Ngài A Nan im lặng không thuyết pháp thời 
chư Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni đều buồn bã. 


3. Khi Ngài A Nan thuyết Pháp, Cư sĩ nam, Cư sĩ 
nữ đều vui vẻ phấn khởi. 


4. Khi Ngài A Nan im lặng thời Cư sĩ nam, Cư sĩ nữ 
đều buôn bã. 


BÌNH: 


Trong hàng đệ tử lớn của Phật, mỗi vị đều có mỗi 
hạnh thù thắng như sau: 


- Ngài Xá Lợi Phất trí tuệ đệ nhất. 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
- Ngài A Nan đa văn đệ nhất. 
- Ngài Ưu Ba Ly trì luật đệ nhất. 
- Ngài Ca Diếp đầu đà đệ nhất. 
- Ngài Mục Kiều Liên thần thông đệ nhất. 
- Ngài A Na Luật thiên nhãn đệ nhất... 


Riêng Ngài A Nan ngoài việc học rộng nghe nhiều 
(đa văn), Ngài còn có bốn việc chưa từng có như 
Phật đã kể trên. Sở dĩ các Ngài có những diệu 
dụng nhiệm mầu không thể lường được, đều do đã 
trải qua nhiều kiếp tích lũy công đức, tu tập các 
pháp lành, bòn mót từng công đức nhỏ, nên nay 
mới được kết quả như thế. Đọc lịch sử chúng ta 
vẫn còn nhớ đức Thế Tôn khi còn tại thế, có một 
lần Ngài xỏ kim hộ cho Ngài A Na Luật và Ngài đến 
giặt giũ cho các Tỳ Kheo già bệnh. Điều này để 
chứng minh Ngài không bỏ qua một hạnh lành 
nhỏ não, nhờ đó mã người đời mới tôn xưng Ngài 
là đấng “Lưỡng túc tôn” (phước túc, huệ túc). 
12. Mây mưa 

Trong Tăng Chi Bộ Kinh, Phật có một thí dụ: 


Ví như trong hư không bỗng có đám mây, có sấm 
nhưng không mưa. 


Cũng trên hư không có mây, không sấm có mưa. 
Lại có khi hiện có mây, có sấm có mưa. 


20 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 
Có khi hiện không mây, không sấm không mưa. 
Phật hợp pháp: 


- Hiện có mây có sấm không mưa, là dụ cho người 
nói được không làm được. 


- Hiện có mây không sấm có mưa, dụ cho người 
không nói được mà làm được. 


- Hiện có mây có sấm có mưa, dụ cho người nói 
được làm được. 


- Hiện không mây không sấm không mưa, dụ cho 
người không nói được cũng không làm được. 


Trong hàng Sa Môn cũng có bốn: 


1. Người có học giáo lý, đọc tụng giới nhưng không 
thực hành. 


2. Người không thuộc giáo lý nhưng đối với pháp 
Tứ Đế biết Khổ như thật, biết Tập như thật.v.v... 


3. Người đối kinh điển thông suốt, thực hành chân 
thật. 


4. Người không thông suốt kinh điển cũng không 
thực hành. 


BÌNH: 
Bài kinh này Phật nêu lên bốn hạng người trong 


giới xuất gia của Ngài để chúng ta xét lại coi mình 
thuộc hạng nào. 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


Nếu thuộc hạng người thứ nhất, thì chỉ có học 
suông vô bổ, như nói thức ăn mà bụng vẫn đói. 


Hạng người thứ hai tuy không thuộc giáo lý nhưng 
gắng thực hành theo lời Phật dạy, mặc dù không 
quán triệt được giáo lý nhưng về mặc tự tu, tự độ 
họ vẫn có phần. 


Hạng người thứ ba là hạng người ưu việt nhất, họ 
thông thuộc giáo lý lại thực hành theo lời Phật dạy, 
người này đủ điều kiện tự độ và độ tha, tự giác giác 
tha. 


Hạng người rốt sau là hạng người vô phước nhất, 
đã không thông hiểu kinh điển lại không thực 
hành. Họ như chiếc xuồng lủng đáy, đẩy xuống 
nước liền chìm, người này không dự được một 
chút phần trong Phật pháp. 

Vậy chúng ta hãy học theo hạng người thứ ba vừa 
thông suốt kinh điển, vừa thực hành chơn thật, 
như thế mới xứng đáng bậc phước điền của Nhân 
Thiên. 

13. Bốn thứ ánh sáng 

Cũng trong Tăng Chi Bộ Kinh, Phật nói: 

Có bốn thứ ánh sáng. Thế nào là bốn? 

1. Ánh sáng mặt trời. 


2. Ánh sáng mặt trăng. 


3. Ánh sáng của lửa. 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 
4. Ánh sáng của trí tuệ. 


Phật kết luận: Trong bốn thứ ánh sáng, chỉ có ánh 
sáng của trí tuệ là tối thượng. 


BÌNH: 


Đọc qua bốn thứ ánh sáng Phật nói trên, chúng ta 
hồi tưởng lại truyền sử. Sơ Tổ Bồ Đề Đạt Ma khi 
còn làm Thái tử, con thứ ba của vua Hương Chí, 
qua cuộc thí nghiệm bảo châu của Tổ Bát Nhã Đa 
La có điểm tương đồng. 


Tổ Bát Nhã Đa La đưa viên minh châu hỏi ba vị 
Vương Tử: 


Tổ Bát Nhã Đa La đưa viên minh châu hỏi ba vị 
Vương Tử: 


- Hạt châu này tròn sáng, có hạt châu nào sánh 
kịp không? 


Vị Vương Tử thứ nhất và thứ hai đều đáp: 


- Hạt châu này bằng bảy báu qui nhất trong đời, 
không có vật báu nào sánh kịp. 


Vị Vương Tử thứ ba (tức Bồ Đề Đạt Ma) thưa: 


- Đây là “của báu” thế gian chưa đủ làm trên, đối 

trong các thứ báu chỉ có “Pháp bảo” là trên hết. Và 

ánh sáng của hạt châu này là ánh sáng trong thế 

gian, chưa đủ làm trên, trong các ánh sáng chỉ có 

“trí sáng” là trên hết. Lại nữa tác dụng chiếu soi 

của hạt châu này là chiếu soi trong thế gian, chưa 
23 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


đủ làm trên, trong các sự chiếu soi chỉ có “Tâm 
chiếu soi” là trên hết. Hạt châu này mặc dù nó sẵn 
có tánh sáng suốt chiếu soi, nhưng nó không thể 
tự chiếu mà phải nhờ “trí sáng” soi mới biết hạt 
châu này là báu. 


Qua hai lối nhìn trên, chúng ta thấy ý Phật và ý Tổ 
đều không khác, chỉ lấy “trí tuệ” làm trên. 


14. Chứng ngộ 


Trong Tăng Chỉ Bộ Kinh, Phật có chia ra làm bốn 
thứ chứng ngộ. Thế nào là bốn? 


1. Thân: Khi tu đạt đến quả cứu cánh sẽ chứng 
được “Bát giải thoát”. 

2. Niệm: Khi tu đến cứu cánh sẽ chứng được “Túc 
mạng minh”. 

3. Mắt: Khi tu đến cứu cánh sẽ chứng “Thiên nhãn 
minh”. 

4. Trí tuệ: Khi tu đến cứu cánh sẽ chứng “Lậu tận 
minh”. 

BÌNH: 

Bài kinh này Phật nói về quả tu chứng của hàng 
Nhị thừa do tu Tứ Thiền, Tứ Không mà được, khác 
hơn sự tu chứng của Thiền Tông. Pháp tu này do 


định lực cạn sâu mà có kết quả sai khác. Xin giải 
thích bốn thứ chứng ngộ Phật nói trên: 


24 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


Hành giả khi đạt được “Tứ Thiên, Tứ Không” sẽ có 
những diệu dụng: 


1. Thân: Đạt đến quả Bát giải thoát cũng gọi là 
“Bát bối xả”. Nghĩa là tám pháp thiền định có công 
năng xa lìa tất cả phiền não, được giải thoát những 
triền phược trong ba cõi, tức là thân được giải 
thoát. 


2. Niệm: Chứng được Túc Mạng Minh, biết được 
những việc sống chết của mình và của tất cả chúng 
sinh trong những kiếp trước, tức là niệm không 
ngăn ngại. 


3. Mắt: Chứng được Thiên Nhãn Minh, biết được 
sự sống chết của mình và của tất cả chúng sinh 
chết đây sinh kia, làm nhân gì phải thọ quả gì 
v.v... tức mắt thấy thông suốt. 


4. Trí tuệ: Chứng Lậu Tận Minh, biết được những 
khổ hiện tại, dùng trí huệ dứt sạch phiền não, 
không còn rơi trở lại, tức trí tuệ thành tựu. 


Đây là bước thang cao tột trên bước đường tu 
chứng của hàng Nhị Thừa vậy. 


15. Biết Phật pháp có khác 


Trong Tăng Chi Bộ Kính, Phật nói: Người tu tập 
cũng cùng một quả vị, nhưng nếu biết Phật pháp 
thì kết quả có khác. 


- Người tu tập sau khi chứng Sơ Thiền, lúc tịch 
sanh lên cõi “Phạm Thiên”. Trường hợp tu theo 


25 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


ngoại đạo hưởng hết phước, người ấy sẽ đọa xuống 
làm người. Nếu thông hiểu Phật pháp họ tu thêm 
sẽ chứng Niết Bàn. 


- Người tu tập sau khi chứng Nhị Thiền, lúc tịch 
sanh lên cõi trời “Thiểu Quang Thiên”. Trường hợp 
tu theo ngoại đạo, hưởng hết phước, người ấy sẽ 
đọa xuống làm người. Nếu thông hiểu Phật pháp 
họ tu thêm sẽ chứng Niết Bàn. 


- Người tu tập sau khi chứng Tam Thiền, lúc tịch 
sanh lên cõi “Biến Tịnh Thiên”. Trường hợp tu 
theo ngoại đạo, khi hưởng hết phước, sẽ đọa xuống 
làm người. Nếu thông hiểu Phật pháp họ tu thêm 
sẽ chứng Niết Bàn. 


- Người tu tập sau khi chứng Tứ Thiền, lúc tịch 
sanh lên cõi “Quảng Quả Thiên” (cũng gọi là Sắc 
Cứu Cánh Thiên). Trường hợp tu theo ngoại đạo 
hưởng hết phước, sẽ đọa xuống làm người. Nếu 
thông hiểu Phật pháp họ tu thêm sẽ chứng Niết 
Bàn. 


BÌNH: 


Bài Kinh trên cho chúng ta thấy tuy tu đồng một 
nhân mà kết quả có khác. Bởi vì ngoại đạo không 
hiểu chân thật, chấp nhận tự ngã là tu tập, mong 
cầu có chỗ thọ sanh. Trái lại người tu Phật quán lý 
Tứ Đế thấy rõ ba cõi chưa thoát luân hồi, nhưng 
công phu nữa chừng, thọ mạng đã hết nên sanh 
cõi Trời. Tuy nhiên gặp duyên nhắc lại liền nhớ tu 
thêm mà chứng Niết Bàn. Chẳng hạn nghe vị 
Thiên Tử nói pháp hoặc Bồ Tát hoặc người đồng tu 


26 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


khi trước, hóa sanh lên nhắc nhở. Phật có ví dụ 
như người biết đánh trống khi đi đâu chợt nghe 
tiếng trống liên hiểu rõ từng nhịp điệu và thuộc 
loại g1. 


Lại như có hai đứa bé cùng chơi giỡn với nhau 
thuở nhỏ. Thời gian lớn lên mỗi người mỗi nơi, khi 
gặp nhau liền nhắc lúc trước đã từng chơi giỡn 
như vậy như vậy, tức thì liên nhớ biết ngày xưa đã 
cùng chơi giỡn những trò chơi như thế với nhau. 


Cũng vậy, chúng ta đã có tu tập nhân Phật pháp 
mà chưa viên mãn, thì khi khác nếu gặp duyên 
nhắc lại liền nhớ không mất (nếu có công phu 
mạnh). Vì thế chúng ta chớ băn khoăn lỡ tu tập 
giữa chừng rồi bỏ thân mạng thì không biết sẽ ra 
sao, có còn nhớ để tu tiếp hay không. Điều cần 
yếu là chúng ta có công phu thiết thực và thẳng 
tiến thì dù kiếp này chưa xong, kiếp sau tu tiếp 
cũng chẳng mất. Chỉ trừ kẻ buông lung ngồi không 
chờ đợi thì không bảo đảm. 


16. Một chiến sĩ giỏi 


Trong Tăng Bộ Kinh, Phật nói: Ví như một chiến sĩ 
giỏi phải đủ bốn điều kiện sau đây: 


1. Bắn giỏi. 
2. Nhắm xa. 
3. Chớp nhoáng. 


4. Có sức mạnh đâm thủng khối lớn. 


27 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


Cũng thế Thầy Tỳ Kheo phải đủ bốn điều kiện như 
sau: 


1. Bắn giỏi: Nghĩa là giữ gìn giới cấm, đối với giới 
bổn thông thuộc gìn giữ nghiêm chỉnh. 


2. Nhắm xa: Nghĩa là đối với sắc uẩn biết rõ không 
phải là ta, của ta và tự ngã của ta. Thọ, tưởng, 
hành, thức cũng vậy. 


3. Chớp nhoáng: Nghĩa là thấy rõ pháp Tứ Đế, 
thông suốt pháp Tứ Đế, và chứng nhập pháp Tứ 
Đế. 


4. Có sức mạnh đâm thủng khối lớn: Nghĩa là đâm 
thủng khối vô minh. 


Được vậy mới đáng được tôn trọng cung kính cúng 
dường, là phước điền của tất cả chúng sanh. 


BÌNH: 


Bài kinh này Phật nêu ra bốn điều kiện của một 
chiến sĩ giỏi, để so sánh với bốn điều kiện của một 
vị Ty Kheo chân chánh. Phàm là một chiến sĩ giỏi 
phải có tài thiện xạ, nghĩa là bắn giỏi, bắn xa, lanh 
lẹ và có đủ sức mạnh vững chắc. Cũng thế, là một 
tu sĩ (Ty Kheo, Tỳ Kheo Nj), phải có thiện xảo đối 
với Phật pháp. Thiện xảo ở đây Phật dạy: 

Trước tiên phải thông hiểu giới luật và giữ gìn giới 
cấm nghiêm chỉnh. Bởi giới luật là hàng rào để 
ngăn giặc phiền não không cho phát sanh, nhờ đó 
các hạnh lành được tăng trưởng. 


28 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


Thứ hai là phải thấy rõ “ngũ uẩn” không thật thể, 
không phải là ta, của ta và tự ngã của ta, mà do 
nhiều nhân duyên hòa hợp tạm có. Do đó mà ta 
không còn chấp thân và ái trước vật sở hữu của 
thân. Nhờ không còn luyến ái và chấp trước nên 
phiền não lần lần nhẹ mỏng. 

Thứ ba là đối với pháp “Tứ Đế” phải thấy rõ, biết rõ 
và chứng được rốt ráo. Nghĩa là đối với Phật pháp 
(Chân để) và thế gian pháp (Tục đế) chúng ta 
chứng ngộ một cách cùng tột viên mãn. 

Cuối cùng là phải dứt sạch vô minh, phá tan màn 
sĩ mê đen tối che phủ trí tuệ của chúng ta trong 
nhiều kiếp, như người tráng sĩ dùng sức mạnh phá 
vỡ bức thành kiên cố. Bấy giờ trí tuệ chúng ta 
được tròn đầy chiếu khắp cả mười phương. 


Như vậy hai điểm trước là dứt phiền não, hai điểm 
sau là thành tựu trí tuệ. 


Được như thế mới đáng là bậc thầy của trời người 
và đáng cho mọi người tôn trọng cung kính cúng 
dường, để làm ruộng phước cho chúng sanh. 

17. Ngựa của vua 

Trong Tăng Chị Bộ Kinh, Phật nói: 

Con ngựa quý của vua phải đủ bốn điều kiện: 


1. Đẹp. 


2. Sức mạnh. 


29 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
3. Tốc độ nhanh. 
4. Thân thể cân đối. 


Cũng vậy, Thầy Tỳ Kheo chân chánh cũng có bốn 
VIỆC: 


1. Đẹp: Nghĩa là giữ giới hạnh trang nghiêm. 


2. Sức mạnh: Là diệt trừ các pháp ác, thực hành 
tất cả pháp lành. 


3. Tốc độ: Thấy rõ pháp “Tứ Đế”. 


4. Cân đối: Khi nhận của cúng dường biết điều hòa 
và vừa đủ. 


BÌNH: 


Bài kinh này Phật nói những điều kiện để trở 
thành con ngựa quý của nhà vua, cũng như điều 
kiện để trở thành một vị tu sĩ quý trong Phật pháp. 


Con ngựa được nhà vua ưa thích phải là ngựa tốt, 
có sắc lông đẹp, có sức mạnh, tốc độ chạy rất 
nhanh, và thân thể của nó cũng phải cân đối. 
Cũng thế, một vị Tỳ Kheo muốn được mọi người 
quý kính phải đủ các điều kiện: 


1. Sắc đẹp: Sắc đẹp ở đây không phải thân hình 
đẹp đẽ mà là gìn giữ giới cấm, có nghĩa thành tựu 
oai nghỉ. Bởi vì giới luật là chuỗi ngọc trang sức 
cho Pháp thân. Giới luật là thứ hương thượng diệu 
thơm nồng. Vì thế, thầy Tỳ Kheo lấy giới luật trang 
sức cho thân minh. 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


2. Sức mạnh: Thầy Tỳ Kheo thực hành Tứ Chánh 
Cần. Điều ác chưa sanh ngăn ngừa không cho 
phát sanh, điều ác đã sanh khiến cho đoạn diệt, 
điều thiện chưa sanh khiến cho phát sanh, điều 
thiện đã sanh khiến tăng trưởng. 


3. Tốc độ: Thầy Tỳ Kheo phải thấy rõ pháp “Tứ Đế”. 
Lấy pháp Tứ Đế làm thuyền bè, lấy pháp Tứ Đế 
làm phao nổi để qua biển sanh tử. 


4. Cân đối: Thầy Tỳ Kheo khi nhận của cúng 
dường phải biết thời và chừng mực. Nghĩa là khi 
nhận phải đúng thời. Thời gian Phật tử có thể cúng 
vừa chừng và biết đủ, không được mong cầu tham 
thích, để cân nhắc cho sự sống. 


Có đủ bốn pháp như thế vị Tỳ Kheo xứng đáng 
đứng trong hãng Tăng Bảo, là bậc tôn quý giữa trời 
HPƯỜI. 

18. Phật tánh không khác 

Một hôm trên đường đi Phật để lại những dấu chân 
in sâu trên đất. Có một vị Bà La Môn tên là Dona 
giỏi về tướng số, thấy dấu chân có xoáy ốc biết là 
tướng phi phàm liên theo dấu chân tìm đến gặp 
Phật. 

Dona hỏi: 

- Ngài có phải tiên không? 


Phật bảo: 


31 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
- Ta không phải tiên. 
- Ngài có phải A Tu La không? 
- Ta không phải A Tu La. 
- Ngài có phải Dạ Xoa không? 
-T a không phải Dạ Xoa. 
- Ngài có phải người không? 
- Ta không phải là người. 
- Thế Ngài là gì? 
Phật bảo: 
- Nếu tiên mà “sạch hết lậu hoặc” thì ta là tiên. 
Nếu A Tu La mà sạch hết lậu hoặc thì ta là A Tu 
La. Nếu Dạ Xoa mà sạch hết lậu hoặc thì ta là Dạ 
Xoa. Nếu người mà sạch hết lậu hoặc thì ta là 
người. Còn ta vì đã sạch hết lậu hoặc nên ta là 
Phật, là Thế Tôn. 
BÌNH: 
Đại ý bài kinh trên Phật dạy: Phật tánh (tánh giác) 
vốn đồng, do mê ngộ mà có khác. Như tấm gương 
vốn trong sáng, do bụi nhơ mà các hình tướng 
không thể chiếu vào, nhưng tánh sáng của gương 
không mất. Phật tánh vào trong lục đạo, nhưng 
Phật tánh vẫn không đổi thay, một phen hết mê thì 
Phật tánh hiện. Qua lời giải thích của Phật ở văn 
kinh đã làm sáng tỏ ý này. 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


- Sở đi Tiên không phải là Phật vị còn lậu hoặc 
(còn mê đắm dục lạc cõi tiên). Nếu lậu hoặc sạch 
thì Tiên sẽ là Phật. 


- A Tu La không phải là Phật vì còn lậu hoặc (nhiều 
sân hận ngang trái). Nếu sạch hết lậu hoặc A Tu La 
sẽ là Phật. 


- Dạ Xoa chẳng phải là Phật vì còn tâm bỏn xẻn, 
keo kiệt (còn lậu hoặc). Nếu sạch hết lậu hoặc Dạ 
Xoa sẽ là Phật. 


- Người không phải là Phật vì còn thiện ác xen lẫn 
nhau (còn lậu hoặc). Nếu sạch hết lậu hoặc người 
sẽ là Phật. 


Như vậy Phật là bậc hoàn toàn giác ngộ dứt sạch 
hết tập nhân trong ba cõi nên gọi Ngài là bậc Thiên 
Nhân Sư hay cũng gọi là Thế Tôn. Trời, Người, A 
Tu La, hay Dạ Xoa mà hoàn toàn giác ngộ, dứt 
sạch tất cả lậu hoặc, tức cũng gọi là Phật chớ 
không ai khác. Thế nên nói: Phật là Phật đã thành, 
chúng sanh là Phật sẽ thành, ai ai cũng đều có thể 
là Phật, chỉ là giác hay mê, đã sạch lậu hoặc hay 
chưa sạch lậu hoặc. Vậy chúng ta muốn làm Phật 
hay không thì hãy xét lại nơi mình khỏi phải cầu 
cạnh đâu xal 


19. Nghiệp báo khó tránh 


Trong Tương Ưng Bộ Kinh chép: 


33 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


Có vị Tỳ Kheo đem lời ác đến mạ nhục Ngài Xá Lợi 
Phất và Mục Kiều Liên. Phật ba lần can gián nhưng 
vị Tỳ Kheo này không biết cãi hối. 


Thời gian sau, vị Tỳ Kheo ấy thân bị ghẻ lở khắp 
mình đau nhức rồi chết. Khi chết thần thức đọa 
vào địa ngục. 


Phật dùng Thiên nhãn nhìn thấy bèn họp chúng 
dạy: “Xét người ở đời búa để trong miệng. Sở đi 
giết người bởi do lời ác” (Phù sĩ xử thế phủ tại khẩu 
cung, sở dĩ trảm thân do kỳ ác ngôn). Thế nên Tỳ 
Kheo các ngươi phải tự răn del 


BÌNH: 


Bài kinh này Phật nhắc lại quả báo của lời nói ác 
để răn dạy các thầy Tỳ Kheo. 


Lời nói ác độc hại hơn lửa dữ, hơn rắn độc, nó có 
thể gây khổ đau cho người ta hiện đời cũng như 
nhiều kiếp. Qua câu chuyện Phật kể trên chúng ta 
đã thấy rõ. 


Giờ thử tìm hiểu nguyên nhân người ta lại nói lời 
độc ác. Sỏ di buông ra những lời độc ác là do nóng 
giận mà ra. Vì vậy muốn không khởi lời nói ác, 
Phật dạy chúng ta phải tu hạnh nhẫn nhục. Nhịn 
chịu những lời nói trái tai, những hành động 
nghịch ý, những cử chỉ thiếu lễ độ... của kẻ khác 
để tâm ta luôn luôn mát mẻ dịu hiền. Phải luôn 
luôn nhớ câu Phật dạy: “Lời nói ác như búa để 
trong miệng, sỏ đi giết người do lời nói ác” để tự 
răn minh. 


344 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


Trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Phật dạy: “Người 
ác hại người hiền như ngược gió tung bụi, bụi 
không đến người mà mình bị lẫm. Lại cũng như 
ngước mặt lên trời phun nước bọt, nước bọt chẳng 
đến trời mà rơi xuống mặt mình”. 


Xét lại lời Phật nói trên thật là chí lý. Lời nói ác chỉ 
tự chuốc họa vào thân mình mà thôi. Tục ngữ có 
câu: “Ngậm máu phun người miệng mình dơ 
trước” là vậy. 


Một điều lợi ích rất lớn khi người ta biết dằn cơn 
nóng giận, không để thốt lên lời nói ác. Trong Kinh 
Pháp Cú có câu: “Nếu bị người ta mắng mà không 
mắng lại, là tự cứu mình và cứu người”. Tại sao? Vì 
nếu người ta cãi với mình mà mình làm thinh, thì 
họ hết cãi (trái lại thì sanh ấu đã). Họ sân với mình 
mà mình không sân tức là mình đã chính phục 
được họ. 


Người thế gian không hiểu lý này, cho là ngu sỉ 
hay yếu đuối. Sự thực đây là việc làm của kẻ có trí 
tuệ và đầy đủ nghị lực. Phải mạnh lắm mới có thể 
nhẫn được, nếu yếu ớt nghe một câu trái tai tức 
nổi giận liền. Vậy muốn thân tâm mát mẻ, lời nói 
ra có đạo đức hiền từ, chúng ta phải dứt tâm phân 
biệt hơn thua, phải quấy, khi tâm hơn thua, phải 
quấy dứt thì lòng yêu ghét không còn, tâm nóng 
giận cũng theo đó mà hết. Hiện đời ta được an lạc 
và tương lai cũng tránh được quả báo khổ đau, đó 
là người hùng trong đạo vậy. 


20. Dòng suối 


35 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
Trong Tăng Chi Bộ Kinh, Phật dạy: 


Người tu thiền bị năm triền cái (ngũ cái) làm lu mờ 
trí tuệ. Ví như sườn núi có một dòng suối chảy 
xuống biển, nếu để nó chảy một dòng thẳng ra 
biển thì sức chảy rất mạnh. Trái lại, nếu chia ra 
nhiều nhánh thì sức chảy yếu đi. Khi ấy nếu có ai 
dùng cây hoặc đá ngăn các ngã tẻ kỹ càng thì nó 
sẽ chảy bon bon ra biển. 


Cũng vậy, người tu thiền định, nếu không bị “ngũ 
cái” che đậy thì sức định vững chắc và trí tuệ sáng 
HĐỜI. 

BÌNH: 

Tâm chúng ta tròn sáng như hạt minh châu không 
một tỳ vết nhiễm nhơ, nhưng vì không khéo giữ 
gìn để bụi trần phiền não vô minh che phủ làm mất 
đi tánh sáng tròn của nó. Phiền não vô minh Phật 
nói ở đây chính là “ngũ cái” vậy. Ngũ cái là gi? Là 
năm thứ phiền não che đậy chân tánh chúng ta. 

1. Tham dục cái (tham đắm ngũ dục) 

2. Sân nhu cái (giận tức, buồn phiền) 

3. Thùy miên cái (ngủ nghỉ lười biếng) 

4. Trạo hối cái (ăn năn và dao động) 

S. Nghĩ cái (nghi ngờ do dự). 

Trong năm món che đậy này, mỗi khi một món 


nào khởi lên đều làm cho tâm ta bàng hoàng xao 
36 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 
xuyến, mất đi tánh bình thường, do đó là trí huệ 
không phát sinh được. Như trên Phật dùng dòng 
suối để thí dụ. Nếu để dòng suối chảy thẳng ra 
biển thì sức chảy rất mạnh, trái lại, nếu chia ra 
nhiều ngõ ngách thì dòng suối phải yếu kém. 
Vậy người tu thiên muốn đạt được kết quả viên 
mãn phải đoạn trừ ngũ cái. Một khi đám mây ngũ 
cái tiêu tan thì mặt trời trí tuệ xuất hiện sáng ngời 
vậy. 
21. Voi qui của vua 
Trong Tăng Chị Bộ Kinh, Phật nói: 


Con voi quí của vua phải có đủ năm điều kiện: 


1. Biết nghe: Nghe theo tiếng điều khiển của thằng 
nài. 


2. Biết giết: Giết ngựa, giết người đối địch với nó. 


3. Biết phòng hộ: Giữ gìn ngà, mắt, thân thể và 
người ngồi trên lưng nó. 


4. Biết kham nhẫn: Biết nhẫn chịu trước lằn tên 
mũi kiếm. 


S. Biết đi đến: Bảo đi phải đi nhanh và đến mục 
đích. 


Tỳ Kheo cũng thế, muốn được người tôn trọng 
cung kính cũng phải đủ năm điều. 


37 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


1. Biết nghe: Nghe pháp biết tất cả đầu đuôi, manh 
mối, không thiếu sót. 


2. Biết giết: Niệm tham, sân, si, tất cả niệm xấu ác 
dấy lên đều giết sạch. 


3. Biết phòng hộ: Mắt thấy sắc, tai nghe tiếng... 
biết giữ gìn năm căn không chạy theo năm trần. 


4. Biết kham nhẫn: Nhẫn chịu đói lạnh, cực khổ 
ruồi muỗi, rắn rết, khen chê... 


5. Biết đi đến: Biết hướng đi và đi thẳng đến cứu 
cánh Niết Bàn. 

Thầy Ty Kheo có đủ năm điều kiện trên mới xứng 
đáng là phước điền của chúng sanh và đáng cho 
người trời cung kính cúng dường. 


BÌNH: 


Bài kinh trên Phật nêu lên năm điều kiện thiết yếu 
và căn bản mà một vị Tỳ Kheo chân chánh cần 
phải có. Phật lấy con voi quý của vua làm thí dụ: 
Muốn trở thành con voi tài giỏi của nhà vua phải 
có đủ những điều kiện: 

1. Biết nghe: Tuyệt đối tuân lịnh theo người nài 


gIỮ nó. 


2. Biết giết: Gặp các loài khác đến xâm phạm 
quyết giết chết không tha. 


38 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


3. Biết phòng hộ: Luôn luôn gìn giữ phòng hộ thân 
thể và chủ nó được an toàn. 


4. Biết kham nhẫn: Nhẫn chịu sự thương tích kẻ 
địch đánh giết. 


S. Biết đi đến: Phải đi nhanh và đến nơi theo ý của 
chủ muốn. 


Thầy Tỳ Kheo chân chánh cũng phải đủ năm điều: 


Trước tiên phải biết nghe pháp: Thầy Tỳ Kheo khi 
nghe pháp phải biết đầu đuôi manh mối, biết một 
cách rõ ràng thông suốt. Nghĩa là phải học thông 
kinh điển không còn nghi lầm. 


Học thông kinh điển xong chưa đủ, mà phải thực 
hành theo lời Phật dạy để diệt phiền não, tham, 
sân, sỉ và tất cả sự mê lầm trong nhiều kiếp. 


Kế phải phòng hộ các căn gìn giữ cẩn thận không 
cho phiền não tiếp tục sanh khởi, như giữ mắt 
không duyên sắc, tai không duyên theo tiếng v.v... 
không để năm căn chạy theo năm trần sanh tâm 
đắm nhiễm. 


Đã phòng hộ các căn lại cần phải kham nhẫn mọi 
nghịch cảnh thử thách, như nóng lạnh, đói khát, 
muỗi mòng, lời khen, tiếng chê v.v... không để nó 
làm chỉ phối mà chướng ngại việc tu tập. 


Cuối cùng là phải đạt được mục đích cao tột là 
chứng quả Niết Bàn. 


39 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


Vị Tỳ Kheo có đủ những điều kiện như vậy rất xứng 
đáng cho Trời Người và tất cả chúng sanh tôn 
trọng cung kính và cúng dường. 


22. Năm điều thường nhớ 


Trong Tăng Chi Bộ Kinh, Phật dạy các Thầy Tỳ 
Kheo hằng nhớ năm điều thì tâm không buông 
lung: 


1. Già: Tất cả mọi người rồi cũng phải già yếu tàn 
tạ không ai tránh khỏi. 


2. Bệnh: Bệnh tật luôn luôn rình rập bên mình 
không phút giây lơi lỏng. 


3. Chết: Chết là luật chung của mọi người, ai rồi 
cũng phải chịu luật vô thường không thể tránh 
khỏi. 


4. Tất cả sự nghiệp đều vô thường: Cái gì có tạo rồi 
cũng hoàn không, không a1 giữ mãi sự sản được. 


5. Mỗi người đều là chủ tạo nghiệp và trả nghiệp 
không ai thay thế cho mình được. 


BÌNH: 


Bài kinh này Phật dạy cách tu rất đơn giản. chỉ đổi 
một chữ “quên” thành “nhớ”. Nếu quên năm điều 
trên thì tâm dễ buông lung đắm nhiễm gây nghiệp 
tạo tội, trái lại nếu nhớ năm điều trên thì tâm hằng 
tỉnh giác, trong sạch và giải thoát. Thật là một 


40 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


phương pháp nhiệm mầu để đối trị bệnh buông 
lung vậy. 


23. Hãy tin những gi? 
Một vị Bà La Môn đến hỏi Phật: 


- Nghe nói Gotama Ngài biết huyễn thuật và dùng 
huyễn thuật ấy để lôi cuốn những người ngoại đạo 
phải vậy chăng? 


Phật liền nói với vị Bà La Môn: 


- Này Bà La Môn! Ngươi chớ có tin điều gì do báo 
cáo đem lại, chớ có tin điều gì do tin đồn đem lại, 
chớ có tin điều gì do truyền thống để lại, chớ có tin 
điều gì do kinh điển để lại, chớ có tin điều gì do 
phù hợp với định kiến của mình, chớ có tin điều gì 
do người có uy quyền nói ra, chớ có tin điều gì do 
bậc Đạo Sư chỉ dạy. 

Này Bà La Môn! Người chỉ nên tín những gì do 
chính ngươi thực sự chứng nghiệm cái đó có đưa 


đến an lạc hạnh phúc hay không? 


- Ví như có người từ lòng tham sai khiến thì sẽ đưa 
đến an lạc hạnh phúc hay đau khổ bất hạnh? 


- Bạch Cồ Đàm! Đưa đến đau khổ bất hạnh. 


- Ví như người từ lòng nóng giận sai khiến thì đưa 
đến hạnh phúc an lạc hay đau khổ bất hạnh? 


- Bạch Cồ Đàm! Đưa đến đau khổ bất hạnh. 


4I 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


- Ví như người từ lòng si mê sai khiến thì đưa đến 
an lạc hạnh phúc hay đau khổ bất hạnh? 


- Bạch Cồ Đàm! Đưa đến đau khổ bất hạnh. 
- Vậy người tham, sân, s1 có ai khen không? 
- Bạch Cô Đàm! Không ai khen người ấy. 
Phật lại hỏi: 


- Này Bà La Môn! Nếu người dứt lòng tham có làm 
ai đau khổ chăng? 


- Bạch Cô Đàm, không. 


- Này Bà La Môn! Nếu người dứt lòng sân có làm ai 
đau khổ không? 


- Bạch Cồ Đàm, không. 


- Này Bà La Môn! Nếu người dứt lòng sỉ có làm ai 
đau khổ không? 


- Bạch Cô Đàm, không. 
- Vậy ngươi hãy nghe theo người ấy. 


Ông Bà La Môn nghe đến đây liền vui mừng thưa 
rằng: 


- Lành thay! Tôn giả Gotama khéo dùng huyễn nói 

huyễn, nếu có ai nghe lời giải thích của Ngài tức 

cũng đều an vui hạnh phúc. Cho đến cây Sa La 

kia nghe lời giải thích của Ngài đây cũng phải an 
42 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


vui hạnh phúc. Xin Ngài nhận con làm đệ tử tại 
gia, từ đây đến suốt đời con nguyện quy y Thế 
Tôn, quy y chánh pháp, quy y chúng Tăng. 


Phật nói: 


- Đúng vậy! Cho đến cây Sa La mà nghe lời giải 
thích của Ta đây cũng an lạc hạnh phúc. 


Phật chấp nhận cho ông Bà La Môn làm người Cư 
Sĩ tại gia. 


BÌNH: 


Quả thật Thế Tôn hay khéo vô cùng! Nghe người 
bảo mình dùng huyễn thuật để lôi cuốn kẻ khác, 
Ngài không tức giận chỉ bình tỉnh bảo: Ông chớ 
nghe chớ tin... những gì do người khác truyền lại, 
chỉ nên tin những gì do chính mình thực sự chứng 
nghiệm lấy, điều đó có đưa đến an vui hạnh phúc 
hay không? Nếu điều đó đưa đến đau khổ bất 
hạnh thì dù là lời nói của bậc Đạo Sư cũng chớ vội 
tin. Điều này chẳng những đối với ngoại đạo mà 
chính trong hàng đệ tử, Ngài cũng thường nhắc: 
“Các ông chớ vội tin theo Ta khi các ông chưa hiểu 
Ta. Chưa hiểu mà tin là kẻ si”. Cho nên giáo lý 
Ngài rất thực tế và rộng rãi không bắt buộc một ai. 
Như ba môn học: Văn huệ, Tư huệ, Tu huệ, đầu 
tiên chúng ta phải nghe và học với sự sáng suốt 
của chính mình. Kế đó dùng trí sáng suốt suy 
nghiệm phán đoán xem điều ấy đúng hay sai. Sau 
cùng thực hành trong sự sáng suốt. Chúng ta thấy 
trong cả ba môn đều kèm theo chữ Huệ nghĩa là 
nếu thiếu trí huệ thì sự học không thành. Nên nói: 


43 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


đạo Phật là đạo của trí huệ. Một điều gì mà chúng 
ta chỉ nghe nói rồi tin theo là kẻ mê muội và 
thường rất dễ bị lừa gạt. Thế nên đức Phật gạn hỏi 
lại ông Ba La Môn: Người mà từ lòng tham, sân, sĩ 
thúc đẩy thì đem đến an vui hạnh phúc hay đau 
khổ bất hạnh? Và người dứt tham, sân, sỉ có làm 
ai đau khổ bất hạnh hay đem lại an vui hạnh 
phúc. Điều này chúng ta thấy quá rõ ràng phải 
không? Những gì bắt nguồn từ lòng tham, sân, sỉ 
tất nhiên là mầm móng đưa đến đau khổ bất hạnh 
không thể chối cãi. Trái lại, người đã dứt lòng 
tham, sân, si thì mầm móng đau khổ từ đâu sanh, 
do đó không đem lại an vui hạnh phúc cho người 
là gì? Vì vậy, sau khi để chính ông ấy xác định lấy, 
Phật liền bảo “hãy nghe theo người ấy”. Chúng ta 
ngày nay sống trong thời khoa học cũng phải thực 
tế như vậy, không thể mù mờ nhắm mắt tin theo 
một cái gi chưa sáng sủa. Câu mà chúng ta không 
thể quên được là: “Chớ tin theo điều gì do báo cáo, 
chớ tin theo điều gì do tin đồn, chớ tin theo điều gì 
do truyền thống để lại, chớ tin điều gì do kinh điển 
lưu truyền, chớ tin điều gì phù hợp với định kiến 
của mình, chơ tin điều gì do người có uy quyền nói 
ra, chớ tin điều gì do bậc Đạo Sư truyền dạy. Chỉ 
tin điều gì do chính mình thực sự chứng nghiệm 
cái đó chân thật đưa đến an vui hạnh phúc!” Được 
vậy là chúng ta thật sống đúng với tinh thần giác 
ngộ của đạo Phật vậy. 


24. Sáu pháp vô thượng 


Trong Tăng Chi Bộ Kinh, Phật dạy: 


44 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


Thầy Tỳ Kheo chân chánh phải tu sáu pháp vô 
thượng. Những gì là sáu? 


1. Mắt thấy sắc không ưa thích, ghét bỏ, trụ tâm ở 
xả, hằng tỉnh sáng. 


2. Tai nghe tiếng không ưa thích, ghét bỏ, trụ tâm 
ở xả, hằng tỉnh sáng. 


3. Mũi ngửi mùi không ưa thích, ghét bỏ, trụ tâm 
ở xả, hằng tỉnh sáng. 


4. Lưỡi nếm vị không ưa thích, ghét bỏ, trụ tâm ở 
xả, hằng tỉnh sáng. 


°S. Thân xúc chạm không ưa thích, ghét bỏ, trụ 
tâm ở xả, hằng tỉnh sáng. 


6. Ý đối với pháp không ưa thích, ghét bỏ, trụ tâm 
ở xả, hằng tỉnh sáng. 


Ai được sáu pháp như vậy, là bậc Võ thượng, là 
phước điền của chúng sanh, xứng đáng cho Trời 
Người tôn trọng cung kính cúng dường. 


BÌNH: 


Bài kinh trên Phật dạy chúng ta tu sáu căn khi 
duyên sáu trần. Nghĩa là khi mắt thấy sắc không 
ưa thích đắm nhiễm sắc mà phải trụ tâm ở xả, 
hằng tỉnh sáng. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều cũng tu 
như vậy. Tại sao? Vì sáu căn là đầu mối của luân 
hồi và giải thoát. Nếu sáu căn chạy theo sáu trần 
sanh tâm ưa thích tức khởi niệm tham ái đắm 


45 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


nhiễm liền bị sáu trần lôi cuốn trong luân hồi. Trái 
lại, nếu sanh tâm ghét bỏ tức khởi niệm sân, cũng 
là gốc của luân hồi. Thế nên chẳng sanh yêu ghét, 
trụ tâm ở xả, hằng tỉnh sáng, ngay đó giải thoát, 
cũng gọi là Quán Tự Tại! 


Ví như trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật dạy Ngài A 
Nan: “Khiến ông lưu chuyển sanh tử bởi do sáu 
căn và làm cho ông an lạc giải thoát cũng từ sáu 
căn mà được”. 


Sáu căn có tầm quan trọng như vậy cho nên người 
tu tập muốn được giác ngộ giải thoát phải chế ngự 
sáu căn không cho chạy theo sáu trần. Như người 
chăn trâu luôn luôn cầm roi và sợi dây mũi chăn 
giữ con trâu không cho buông lung xâm phạm vào 
lúa mạ của người. Mỗi khi trâu vừa liếc ngó hai 
bên thì phải kéo mũi trâu lại. Cũng vậy khi sáu 
căn tiếp xúc với sáu trân, chúng ta phải thấy rõ 
sáu trần không thật, tạm bợ giả dối, như mộng ảo, 
như huyễn hóa, như bọt nước, như sương mai... 
tâm trụ ở xả, hằng tỉnh sáng, đó là Thiền vậy. 


Trong Kinh Kim Cang, Ngài Tu Bồ Đề hỏi Phật: 
“Làm sao an trụ tâm và làm sao hàng phục tâm?” 
Phật trả lời: "Muốn trụ tâm phải: Không nên trụ sắc 
sanh tâm, không nên trụ thanh, hương, vị, xúc, 
pháp sanh tâm, nên sanh tâm không chỗ trụ, nếu 
còn chỗ trụ tức chẳng phải tâm an trụ rồi”. (Bất 
ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh, hương, 
vị, xúc, pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ 
tâm, nhược vi hữu trụ tức vi phi trụ). 


46 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


Như vậy chúng ta thấy Phật dạy muốn trụ tâm 
(tâm an định) phải không kẹt sáu trần (sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp). Nếu còn kẹt sáu trần thì 
tâm không thể an trụ. Không đắm trước sáu trần 
thì tâm an trụ tự tại. 


Khi tâm ta tự tại thì con đường giải thoát chúng ta 
khỏi tìm đâu xa. 


Đây là con đường tu thiết yếu để chúng ta thoát ly 
sanh tử, không có con đường thứ hai nào khác. Vì 
thế mà Phật, Tổ đắng miệng, cạn lời khuyên nhắc 
chúng ta phải cố gắng tu tập nhiếp phục sáu căn, 
gìn giữ tâm ý cho thanh tịnh hằng sống với trí huệ 
sáng ngời. Được như thế mới đủ làm ruộng phước 
của chúng sanh và xứng đáng cho Trời Người tôn 
trọng cung kinh cúng dường. 


25. Phật nằm mộng 


Khi chưa thành đạo (còn làm hạnh Bồ Tát), Phật có 
thấy năm lần mộng: 


Điềm mộng thứ nhất: Ngài thấy quả địa cầu là 
chiếc giường Ngài nằm, đầu Ngài gối trên núi 
Tuyết, tay phải gác qua biển Đông, tay trái gác ở 
biển Tây, hai chân để lên biển Nam. Điềm nằm 
mộng này ứng hợp sau khi Phật thành đạo giáo lý 
của Ngài bủa khắp nhân gian. 


Điềm mộng thứ hai: Phật thấy nơi rún có một loại 
có Tiriva (phên) mọc lên cao tận cõi Trời. Đây là 
biểu trưng sau khi thành đạo, Phật sẽ nói Pháp 
Bát Chánh Đạo. 


4/ 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


Điềm mộng thứ ba: Phật thấy từ đầu gối Ngài trở 
xuống có một loài sâu mình trắng đầu đen bò ra 
lúc nhúc. Ngài bèn lấy vải đậy lại che chở. Ứng hợp 
với việc sau này các cư sĩ đến với Phật, Ngài bèn 
đem Phật pháp dạy dỗ khiến họ được an ổn. 


Điềm mộng thứ tư: Phật thấy có các loài chim màu 
sắc khác nhau bay đến đụng vào chân Ngài, rớt 
xuống và biến thành một màu trắng như nhau. 
Điềm mộng này ứng hợp sau này Phật giáo hóa 
ngoại đạo trở về tu đều được giải thoát. 


Điềm mộng thứ năm: Phật thấy đi qua một dãy núi 
toàn phân nhơ nhớp, nhưng qua rồi chân Ngài vẫn 
sạch, không một chút nhơ bẩn. Ứng hợp sau khi 
thành đạo, Phật nhận tất cả tứ sự cúng dường 
nhưng Ngài không nhiễm trước. 


BÌNH: 


Phật nằm mộng như thế, còn chúng ta thì mộng 
thấy thế nào? Thấy nào là chém giết, ăn chơi v.v... 
toàn là những điều xấu ác phải vậy không? Từ đây 
chúng ta mới thấy mộng cũng từ tâm mà ứng hiện. 
Người có phước đức, tâm tánh thiện thi thường 
mộng lành tốt. Trái lại người xấu ác thường mộng 
hãi hùng, la hét. Mộng tuy là cái không thật 
nhưng ảnh hưởng đến chúng ta rất nhiều. Nếu khi 
mộng lành, mộng tốt tức tỉnh thần an ổn, khi thức 
giấc cũng nhẹ nhàng, còn mộng dữ ắt hồi hộp lo 
âu, khi thức giấc vẫn còn mệt nhọc. Thế nên 
chúng ta phải luôn luôn giữ gìn tâm niệm tốt, bỏ 
đi những tâm niệm xấu ác để khi mộng có thể an 
lành hơn là hoảng hốt. Cho đến khi nằm mộng mà 


48 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


chúng ta vẫn làm chủ được là công phu có phần 
đắc lực. Như Ngài Đại Mai Pháp Thường ở bên núi 
có một pho đá tương truyền là chỗ để thuốc của 
thần tiên. Một đêm, Sư nằm mộng thấy có thần 
nhân đến bảo: 


- Thây không phải phàm phu, trong pho đá này có 
quyển sách Thánh, người nhận được là chủ cõi 
này, chẳng thế cũng là bậc Đế Vương. 


Ngay trong mộng Sư đáp: 


- Xưa Tăng Trù không màng đến kinh tiên, thì 
quyển kinh ấy tự mất. Tôi lấy Niết Bàn tự vui, tuổi 
thọ kia đâu thể cùng Trời đồng ư? 


Như thế chúng ta thấy ngay trong mộng mà Ngài 
vẫn làm chủ được và nói một câu đầy đạo lý! 


Lại trong năm điềm mộng của đức Phật, vua Trần 
Nhân Tông có một lần cũng mộng tương tự. Ngài 
mộng thấy từ nơi rún mọc lên một hoa sen thay vì 
ở nơi Phật là cỏ Tiriva. Vậy chúng ta có được điềm 
nào hay chưa? 


26. Chừng ấy đủ rồi 


Một thuở Thế Tôn trụ ở Vương Xá Trúc Lâm. Lúc 
bấy giờ ba mươi vị Tỳ Kheo xứ Pava, tất cả sống 
trong rừng, đi khất thực mang y phấn tảo, chỉ 
dùng ba y và đang còn kiết sử. Tất cả cùng đi đến 
Thế Tôn, sau khi đảnh lễ xong rồi ngồi xuống một 
bên. 


49 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


Thế Tôn suy nghĩ: “Ba mươi vị Tỳ Kheo này, tất cả 
sống trong rừng, đi khất thực, mang y phấn tảo và 
còn đang kiết sử. Vậy phải thuyết pháp như thế 
nào để ngay tại chỗ này, tâm của họ đều được giải 
thoát khỏi các lậu hoặc, không còn chấp thủ”. 


Thế Tôn mới gọi các Thầy Tỳ Kheo nói như sau: 
“Vô thủy là luân hồi này, này các Ty Kheol Khởi 
điểm không thể nêu rõ, đối với chúng sanh lưu 
chuyển luân hồi, bị vô minh che đậy, bị tham ái 
trói buộc. 


Các ngươi nghĩ thế nào, này các Tỳ Kheol Cái nào 
là nhiều hơn dòng máu tuôn chảy, do bị thương 
tích khi các ngươi lưu chuyển luân hồi trong thời 
gian đài này, hay là nước trong bốn biển lớn?”. 


Các Thầy Tỳ Kheo bạch rằng: 


“Cái này là nhiều hơn, bạch Thế Tôn, tức là dòng 
máu tuôn chảy do bị thương tích khi chúng con 
lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này, 
không phải là nước trong bốn biển lớn”. 


Phật bảo: Lãnh thay! Lành thay! Này các Ty Kheo, 
các ngươi đã hiểu pháp ta dạy như vậy. 


Lại nữa này các Ty Kheo, dòng máu tuôn chảy do 
bị thương tích khi các ngươi sanh làm bò, làm 
trâu, làm heo, đê, gà, vịt v.v... là nhiều hay nước 
trong bốn biển lớn? 


50 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


- Bạch Thế Tôn, dòng máu tuôn chảy do bị thương 
tích khi chúng con sanh làm trâu, bò, heo, dê... 
nhiều hơn là nước trong bốn biển lớn. 


Phật bảo: 


- Này các Tỳ Kheo, như vậy là vừa đủ để được giải 
thoát đối với tất cả hành! 


Và trong khi lời dạy này được tuyên bố đối với ba 
mươi vị Tỳ Kheo xứ Pava, tâm các vị ấy giải thoát 
các lậu hoặc không còn chấp thủ. 


BÌNH: 


Đọc qua bài kinh trên, chúng ta có cảm nhận được 
những gì? Chúng ta có đủ để thống thiết khi nhớ 
đến cơn hãi hùng mà chúng ta đã trải qua trong 
cuộc luân hồi dài đăng đẳng này không? Bao 
nhiêu dòng máu tuôn chảy! Bao chiếc đầu lăn lóc! 
Mà chúng ta đã từng thọ lãnh trong những kiếp 
làm trâu, ngựa, heo, dê v.v...! Nghi lại mà rùng 
mình! Với chừng ấy cũng đủ để cho chúng ta cảm 
niệm cơn thống khổ và nỗ lực vươn lên trong 
chánh pháp. Chúng ta đã nếm đủ tất cả mùi vị của 
cuộc đời không thiếu một thứ gì, từ lạc thú tột 
đỉnh cho đến khổ đau cùng cực. Vậy ngang đây 
hãy chấm dứt cũng là vừa, có gì đáng tiếc ư? Thế 
nhưng chúng ta lại không chịu mở mắt quán cho 
kỹ, cứ để lăn lóc làm thân phong trần khách mãi, 
thật tự đáng thương biết mấy! Từ đó lại còn tranh 
hơn tranh thua, tranh từ lời ăn tiếng nói, từ miếng 
cơm manh áo để tạo thêm khổ cho nhau. Chúng 
ta thử xét lại một điểm nhỏ thôi, giả sử có người 


51 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


chửi ta “đồ trâu!”, đúng lý mà nói, có đáng giận 
không? Quả thật chẳng có gì đáng giận. Ta đã từng 
làm trâu, giờ người ấy bảo là trâu, thì cũng chỉ 
nhắc lại một lần bất hạnh cho chúng ta nhớ để tiến 
tu. Chúng ta vẫn mĩm cười chớ có gì đáng phiền, 
đáng trách. Có người chửi ta “đồ ngu!” Cũng thế ta 
đã bao lần làm kẻ ngu rồi, và chính giờ này được 
nhắc lại để bớt dễ duôi trên đường tu tập, thế là 
một điều đáng hoan hỷ và biết ơn hơn là đáng 
buồn. 


Quán rộng ra một chút nữa, những kẻ chửi ta, 
mắng ta có phải là ai xa lạ đâu? Chính những kẻ 
ấy đã từng là cha ta, là mẹ ta, là anh em ta, là bè 
bạn ta vậy. Như trong một bài kinh Phật nói: “Này 
các Tỳ Kheo, thật không dễ gì tìm được một chúng 
sanh trong thời gian luân hồi dài này lại không 
một lần đã làm cha ta, lại không một lần đã làm 
mẹ ta v.v... cho đến con cháu của ta”. Thế thì nay 
cha mẹ mà mắng chửi chúng ta, có lẽ nào lại giận! 
Hiểu như thế và quán như thế tức là chúng ta 
được an ổn trước mọi sự mắng chửi hay đối 
nghịch, trái lại, một tình thương chân thật trổi dậy 
nối liên giữa chúng ta với tất cả mọi loài. Do đó, 
chúng ta không còn nghĩ đến làm khổ cho all 


Như vậy, với chừng ấy trí tuệ cũng đủ để chúng ta 
dừng tay tạo nghiệp, cắt đứt vòng xích luân hồi đã 
chôn vùi chúng ta từ vô lượng kiếp không thấy 
được sự thật. Phật thường nói: “Nước mắt chúng 
sanh nhiều hơn biển cả”. Nghĩa là chúng ta đã 
khóc quá nhiều rồi, đâu thể tiếp tục con đường 
nước mắt ấy nữa! 


32 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 
Hãy vươn lên với trí tuệ! Chấm dứt những gì đau 
khổ cho nhau! Một đời sống an vui giải thoát 
chúng ta đang sống! 
Ôi luân hồi đài dài 
Bao lần máu tuôn chảy! 
Bao lần giáo gươm đâm! 
Khi ta làm giặc cướp 
Bao lần máu tuôn chảy! 
Bao lần giáo gươm đâm! 
Khi ta làm heo dê... 
Và đây tìm khắp chốn 
Không một chúng sanh nào, 
Chẳng phải cha mẹ ta. 
Không một chúng sanh nào, 
Chẳng phải con em ta. 
Không một chúng sanh nào. 
Không phải bê bạn ta. 
Này hỡi, các hiền hữu 


Chừng ấy đủ cho ta 


j9 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
Cảm niệm bao thống khổi 
Chừng ấy đủ cho ta 
Giải thoát tất cả hành! 
Chừng ấy đủ cho ta 
Thương xót hết mọi loài! 
27. Hai cực đoan 
TrongTăng Chi Bộ Kinh tập 3A. 


Một hôm Phật nói cho các vị Ty Kheo nghe một bài 
kệ: 


Ai biết hai cực đoan 
Giữa bậc trí vô nhiễm 
Ta gọi bậc đại nhơn 
Đây, vượt người dệt vải. 


Sau khi nghe kệ xong các vị Ty Kheo bàn luận với 
nhau, nhưng không vỡ lẽ. 


Sau cùng đức Phật mới giải thích: “Hai cực đoan” 

là xúc và xúc tập khởi. “Giữa” là xúc diệt tức thọ 

diệt. “Người dệt vải” là ái. 

Khi sáu căn tiếp xúc với sáu trân do sự tập khởi 

này mà có xúc. Nếu ngay đó không ưa thích, 

không ghét bỏ, tức trụ tâm nơi xả, thì thọ diệt. Thọ 
54 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


diệt rồi thì đâu còn ái nhiễm mà kết nghiệp tức 
được giải thoát. 


Đây Phật gọi là bậc Đại nhân vượt qua được sự 
đan dệt của “ái” mà được Niết Bàn (vì Niết Bàn 
nghĩa là vô sanh mà cũng có nghĩa là không đan 
dệt). 


BÌNH: 


Thường chúng ta quen quan niệm “ái” là đầu mối 
của luân hồi sanh tử nên diệt ái tức nhổ gốc luân 
hồi. Nhưng trong bài kinh này đức Phật lại nói, 
ngay xúc mà không cảm thọ, tức “xúc diệt” mà 
cũng là “thọ diệt” thì sẽ không có sự ái nhiễm, liền 
đó được giải thoát. Những niệm yêu ghét của 
chúng ta giống như những canh chỉ tiếp nối nhau 
dệt thành tấm vải, luân hồi miên viễn. Nếu không 
có chỉ (thọ) thì ông thợ dệt (ái) lấy gì mà dệt? 


Dĩ nhiên trong cuộc sống chúng ta không tránh 
khỏi xúc được, nào là mắt phải thấy sắc, tai phải 
nghe tiếng, lưỡi phải nếm vị v.v... nhưng chủ yếu ở 
chỗ chúng ta có cảm thọ hay không cảm thọ. Nếu 
cảm thọ thì sinh yêu ghét và bị ràng buộc. Nếu 
không cảm thọ thì không sanh yêu ghét và được tự 
tại giải thoát. 


Giống như khi người cho ta một vật quý mà ta 
không nhận. Vì không nhận của quý ấy nên tâm ta 
không dính mắc. Nếu chúng ta nhận tức chấp đó 
là của ta liền sanh ái nhiễm thì khi ấy muốn bỏ 
cũng không phải dễ. Và muốn được cái “thọ diệt” 
này chúng ta phải hằng “tỉnh giác” dùng trí tuệ 


55 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


quán chiếu tất cả pháp đều không thật có, chỉ do 
nhân duyên hòa hợp mà tạm thành, không thật có 
“cái Ta” và “cái của Ta” thì mới có thể không ưa 
thích, không ghét bỏ, trụ tâm nơi xả mà được Niết 
Bàn. 


28. Đức Phật hàng ma 


Như vầy tôi nghe: Một thời Thế Tôn ở tại Uruvelã 
bên bờ sông Neranjara dưới cây Nigrodha Ajapãla 
khi Ngài mới giác ngộ. Lúc bấy giờ Thế Tôn đang 
ngồi ngoài trời trong bóng đêm tối và trời đang 
mưa từng hột một. 

Rồi ác ma muốn khiến Thế Tôn sợ hãi, hoảng sợ 
lông tóc dựng ngược, liền biến hình thành con voi 


chúa to lớn và đi đến Thế Tôn. 


Và đầu con voi ví như hòn đá đen lớn, ngà của nó 
ví như bạc trắng tỉnh, vòi ví như đầu cái cày lớn. 


Thế Tôn biết được “đây là ác ma” liền nói bài kệ 
cho ác ma: 


Ngươi luân hồi dài dài 

Hình thức tịnh bất tịnh 

Thôi vừa rồi ác ma 

Ngươi đã bị bại trận. 

Rồi ác ma biết được “Thế Tôn biết ta, Thiện Thệ 


biết ta”, buồn khổ thất vọng liền biến mất tại chỗ 
ấy. (Tương Ưng Bộ Kinh). 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 
BÌNH: 


Chúng ta thấy đức Phật với cái gì Ngài thắng được 
ác ma? Với sức mạnh, với khí giới hay với bùa 
chú? Đây là điểm rất quan trọng, chúng ta cần 
nhận định cho thật rõ ràng, không thôi tuy sống 
trong chánh pháp tuyệt vời mà trở thành yếu 
đuối. Thường người tu chúng ta hay có cái lo sợ bị 
ma quấy phá, rồi nghe theo người này người kia 
mà học bùa niệm chú hoặc bắt ấn trừ ma ếm quỷ. 
Thế là chúng ta tự chôn vùi chính mình mà hướng 
về bên ngoài để nhờ vả những cái xa xôi mờ ảo. 
Quả thật chúng ta đã đánh mất những gì sáng 
ngời của chính mình thuở trước. Hãy nhớ kỹ lại, 
Phật đối với ác ma, Ngài có dùng chú thuật gì đâu. 
Trước sự khủng bố thách thức của ác ma, Ngài chỉ 
nhận rõ: “Đây là ác ma”, rồi nhẹ nhàng bảo: “Thôi 
vừa rồi ác ma, ngươi đã bị bại trận”. Thế là ác ma 
thất bại rút lui. Ngài thắng một cách an lành. Ví 
như trong một ngôi nhà, nếu người chủ mà mê mờ 
điên đảo, phán đoán sai lầm thì kẻ ngoài mới có cơ 
hội nhiễu loạn quấy phá. Trái lại, với người chủ 
sáng suốt, chánh trực, không ỷ lại, phán đoán 
đúng như pháp thì kẻ ngoài chẳng tài nào quấy 
phá. Cũng vậy, Đức Phật với trí tuệ ngời sáng của 
chính mình không do ai đem lại, chẳng từ lòng tin 
đưa đến, cũng không do sách vở ghi chép, Ngài tự 
thắng ác ma. Vì sao? Chúng ta nên nhớ rằng, ác 
ma có biến hiện trăm ngàn tướng trạng lạ lùng đi 
nữa cũng chẳng qua một thứ huyễn hóa hư vọng. 
Đã là cái huyễn hóa hư vọng thì không thể tồn tại! 
Chính vì vậy, khi ta biết được nó tức thì nó tự rút 
lui. Chúng ta hãy nghe kỹ câu này: Khi ác ma 
được biết: “Thế Tôn biết ta, Thiện Thệ biết ta” liền 
57 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
buồn khổ thất vọng bỏ đi. Không niệm một câu 
chú, không vẽ một chữ bùa. Nói một cách nôm na 
là nếu ông chủ sáng suốt thì khách phải tùy phục. 
Đức Phật đã như thế, chúng ta những hàng hậu 
thế đã sống dậy từ trong nguồn pháp ấy, lẽ nào lại 
yếu đuối làm mất đi cái dũng khí của thuở ban 
đầu! Chúng ta hãy mạnh mẽ rống lên tiếng rống 
oai hùng của dòng giống sư tử cho loài tà ma phải 
khiếp vía vỡ mật nát ganl 
Quý thay bậc Mâu Ni 
Sống trong nhà không tịch 
Biết chế ngự tự ngã 
Tại đây vị ấy trụ 
Sống từ bỏ tất cả 
Với hạnh tu tương xứng 
Nhiều loại thú bộ hành 
Nhiều sự vật khủng khiếp 
Nhiều ruồi muỗi độc xà 
Không mảy may rung động 
Sợi tóc bậc Mâu Ni 


Sống trong nhà không tịch 


Dâu trời nứt đất động 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 
Dầu muôn loài khủng bố 
Dâu bị giáo đao tên 
Quãng nêm vào ngực Ngài 
Chư Phật không tạo nên 
Những căn cứ sanh y. 
Nghĩa là với tâm lặng lẽ dứt mọi chấp trước ở đời 
thì không còn điều gì phải sợ hãi. Thế là một lần 
nữa đức Phật lại thắng ác ma (khi ác ma hiện hình 
con đại xà vương đến khủng bố Ngài). 
Rồi đến đệ tử Ngài một vị Ty Kheo Ni 
Ủppalavanna, lúc bấy giờ ở Savatthi, bà 
Ủppalavana đứng dưới gốc cây Sa La có trổ hoa. 
Ác ma đến nói lên bài kệ: 
Này nàng Ty Kheo Ni 
Dưới gốc cây Sa La 
Đang nở nụ trăm hoa 
Nhan sắc nàng tuyệt đẹp 
Không ai dám sánh bằng 
Tại đây nàng đã đến 
Trong tư thế như vậy 


Nàng ngu dại kia ơi! 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
Không sợ cám dỗ sao? 


Tỳ Kheo Ni Uppalavanna liền trả lời ác ma với bài 
kệ: 


Trăm ngàn người cám dỗ 
Có đến đây như ngươi 
Mãy lông ta không động 
Ta không gì sợ hãi 

Ác ma, ta không sợ 

Ta đứng đây một mình 
Ta có thể biến mất 

Hay vào bụng nhà ngươi 
Ta đứng giữa hàng mi 
Ngươi không thấy ta được 
Với tâm khéo điều phục 
Thần túc khéo tu trì 

Ta thoát mọi trói buộc 
Ta đâu có sợ ngươi 

Này hiền giả, ác mail 


60 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


Chúng ta thấy, là một người nữ mà đã từng bị coi 
là yếu đuối, bà Tỳ Kheo Ni Uppalavanna có đáng 
cho chúng ta kính phục hay không? Một mình 
trước sự cám dỗ của ác ma bà đã dõng dạc nói lên 
những lời mạnh mẽ khiến ác ma đành rút lui. Thế 
mnà chúng ta ngày nay ở trong nhà kín một mình 
còn hồi hộp đêm không dám bước ra ổi tiểu vì sợ 
ma, thật đáng hổ thẹn biết chừng nào! 


Với tỉnh thần người tu Phật, chúng ta phải gan dạ, 
dũng mảnh, tự mình sáng ngời với trí tuệ đập tan 
mọi bóng dáng đe dọa hão huyền. Hãy nhìn thẳng 
vào mặt thật của nó không rụt rè không trốn tránh! 
Điều mà chúng ta phải nhận định cho thật kỹ là 
“Thắng ma không bằng thắng mình”. Nếu tâm 
chúng ta chứa đầy những tư tưởng điên đảo, đen 
tối thì dù có niệm chú thuật gì cũng khó tránh 
khỏi bị nhiễu loạn. Tâm lặng, trí sáng dứt mọi điên 
đảo vọng tưởng thì vượt mọi thứ ma. Cho nên nói: 
“Quý thay bậc Mâu Ni, sống trong nhà không tịch. 
Biết chế ngự Tự ngã”... Nếu trong tâm không còn 
chỗ nào đắm trước sanh khởi, tức ma không còn 
chỗ để rình rập. Đâu chẳng nghe nói: “Ly tham 
vậy, tâm an, mọi kiết sử siêu thoát, dầu tìm mọi xứ 
sở, ma quân không gặp được”. 


Do đó, ác ma với bảy năm theo đõi Thế Tôn để 
mong tìm được lỗi lầm của Ngài, nhưng không tìm 
được, cuối cùng trước mặt Thế Tôn, ác ma trong 
nỗi niềm thất vọng nói lên bài kệ: 

Như qua liệng hư không 


Thấy đá như miếng mỡ 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
Tưởng rằng sẽ tìm được 
Miếng gì mềm và ngon 
Không tìm được gì ngon 
Liền từ đó bay đi 
Như quạ mổ hòn đá 
Thất vọng ta bỏ đi 
Giã từ Gotamal 


Như có vị Tăng hỏi Thiền Sư Huệ Thanh ở Ba Tiêu: 
“Giặc đến cần đánh, khách đến cần xem, chợt gặp 
giặc khách đồng thời đến phải làm sao?” Sư đáp: 
“Trong thất đá có một đôi giầy cỏ rách”. Sở dĩ trong 
nhà có chứa chấp của cải nên mới bị giặc cướp; 
trái lại nếu trong nhà trống không thì cướp cái gì? 
Cũng vậy, tâm nếu không thì vọng không chỗ 
khởi, ma từ đâu thấy được? Khác nào quạ mổ hòn 
đá, chỉ nhọc nhẳn rồi bỏ đi. Ta đã chiến thắng! 


Tóm lại hư vọng biết là hư vọng, chân thật biết là 
chân thật, thường tỉnh sáng luôn luôn, đó là diệu 
pháp hàng ma, mà cũng chính là yếu chỉ tu hành. 
Vòng sanh tử từ đó mà cắt đứt, nhẹ nhàng vượt 
qua mọi khủng bố, lo âu, an lành chiến thắng tất 
cả loại ma ở trong tâm lẫn ở ngoài cảnh. Hãy tỉnh 
sáng và vươn lên! 


62 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


`—> 


PART I: DHARMA TALKS ON 
EARLY BUDDHIST 
DISCOURSES 


1. Beautiful, lively face. 
In the Samyutta Nikaya, it 1s written as follows. 


One late night, in the garden of Anathapindika, as 
the night was drawing to a close, a Deva with a 
mnajestic face appeared before the Buddha and 
inquired, "World-Honored One, the Bhikkhus only 
eat one meal a day; why do their faces radiate 
such beauty and liveliness?" 


The World-Honored One replied with a verse, 
"Without regretting the past and without looking 
forward to the future, they live in the present; 
therefore, thelr faces are beautful and lively. 
Looking forward to the future and regretting the 
past, foolish Individuals will witness thelr bodies 
wither, akin to a reed leaf falling from 1ts branch." 


COMMENT: 


63 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


People age prematurely because they worry and 
think too much. They refuse to let the past go by; 
they keep remermbering, larmenting, and regretting. 
For things that have not yet arrived, people waIt 
anxIiously and longingly. People keep livinng with 
shadows 1n their minds but forget the present. 
Indeed, many people have only lived with dead 
things and dreams for a long từne but have never 
known how to live In reality and complain that 
their gray halr comes so earÌy. 


Therefore, the most pitful Iimage described by the 
Buddha 1s like a green reed leaf falling from its 
branch. Meanwhile, the yellow leaves should have 
fallen from the branches to align with the weather 
conditions. Therefore, it is unfortunate that many 
individuals do not live to old age but instead 
wither away, much like green reed leaves falling 
from their branches. On the other hand, a 
Bhikkhu who understands the Dharma leads a 
very leisurely life. They dont bother to remermber 
the past. They also don't care to wait for what's to 
come. They only live in the present. Therefore, 
when monks encounter life's ups and downs, they 
often remain peaceful, with beautiful and lively 
faces, clear spirits, and slow aging. This 1s Vvery 
Zen; there is no need to look any furtherl 


"Just be aware of whats happening today; 


You dont need to think about past springs or 
64 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 
autumns.” 


In short, individuals who comprehend the Path 
difer from worldly people in this aspect: worldly 
people tend to forget the present and focus on 
distant matters. On the contrary, Iindividuals who 
comprehend the Path live in harmony with what 
they are facing without thinking aimlessly. Let's 
look carefully. What 1s memorable about this 
world? What's to look forward to? 


2. Ño joy, no sadness 


Samyutta Nikaya once recorded the following 
sutta. At one time, the World-Honored One was 
staying at Anathapindika's garden in the city of 
Savatthi, in Jetavana Forest. When the night was 
almost over, a heavenly being named Kakudha 
went to meet the Blessed (One with his 
outstanding beauty shining throughout the 
Jetavana region. After bowing to the Blessed One, 
he stood to one side and said, "Dear Samana, are 
you Joyful?" 


- Dear sage, what can I gain that will bring me 
Joy? 
- If so, Venerable Samana, are you sad? 


- Dear sage, what do I lose that can make me sad? 


65 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


- If so, Venerable Samana, are you not joyful and 
sad? 


- That's true, sagel 


The World-Honored One Immediately spoke the 
verse: “Joy comes only to people with a sad mind. 
Sadness only comes to people with a joyful mind. 
Therefore, the Bhikkhu 1s neither Joyful nor sad. 
Therefore, sage, you must know that." 


COMMENT: 


Asking whether you are joyful or sad is because 
your mind still contains thoughts of gan and loss. 
The anticipation of gain brings Joy, while the 
anticipation of loss brings sadness. But there 1s 
Joy because of having been sad. If something 1s 
lost and then regained, jJoy arises. On the 
contrary, sadness stems from having experienced 
Joy: 1t is the feeling of having gained something 
and then lost it that gives rise to sadness. 


In our world, we always live In a cycle of gain and 
loss. Joy and sadness corme alternately, one after 
the other, like waves that rise and fall without 
ceasing. Therefore, individuals who comprehend 
the Path realize that Joy and sadness are merely 
pafrs of opposites that are not real. At that 
mornent, the mind becomes tranquil and accepts 
things as they are. Therefore, maintaining silence 


and accepting things as they are indicates that 
66 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


you are following the Path. You don't need to work 
hard to find the Path at any distance. 


Here we see that Buddhas words and the 
Patriarchs words are no different. The Buddha 
said that JjJoy comes from a sad mind and sadness 
cormes from a joyful mind; that 1s, both emotions 
exist because of each other. Then the Buddha said 
that when the mind 1s neither joyful nor sad, both 
gain and loss will end. Patriarchs often say that I1f 
you still perceive duality, you have not yet found 
the path. Therefore, 1ƒ a person asking for the path 
1s still stuck on two opposing sides, the patrlarchs 
1mmnediately show two fingers. 


In short, 1f there is a mindset focused on gain and 
loss, there will be feelings of Joy and sadness, 
indicating ongoing fluctuations. On the contrary, 
not focusing on gain and loss eliminates both jJoy 
and sadness; this 1s where the path liesl 


3. True person 


In the Samyutta Nikaya, the Buddha mentioned 
that there are four types of people. 


1. The first type of people: This individual talks 
about their good deeds without being prompted, 
even when no one asks. 


2. The second type of people: When asked about 
67 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


the virtues of others, they tend to mumble and 
hesitate, particularly when not prompted (I.e., they 
remain silent). 


3. The third type of people: Thats the person who 
talks about other people's mistakes, even when no 
one asks, let alone when someone asks. 


4. The fourth type of people: People hide the bad 
things they have done when asked, let alone when 
no one asks (i.e., they never tell). 


COMMENT: 


Seeing other peoples faults, hiding ones own 
faults, boasting of ones own good qualities, and 
concealing the good qualities of others 1s a serlous 
human ailment. It is a solid wall blocking the 
entrance to the path of liberation. The core of 
Buddhism lies in the realization of selflessness. 
Those seeking liberation from the cycle of birth 
and death must eliminate their attachment to the 
concept of ego. Ilf the practitioners ego-clinging 
mind 1s still dense, there is no hope of liberation. 
The reason for hiding ones own faults, exposing 
other people's faults, etc., 1s the root of ignorance 
and ego-clinging. lf you want to eliminate the 
diseases of Ignorance and ego-clinging, the first 
step 1s to let go of the habit of "focusing on other 
people's faults while concealing your own." The 
Sixth Patriarch taught, "If people truly practice, 


68 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


they should not fÍocus on the worlds faults. 
Practitoners who want to remove obstacles often 
have to acknowledge their own mistakes. Only 
then will they be In line with the path." 


On our path of practice, IfÍ we want to avoid 
obstacles, we must pause and self-examine each 
thought to identify mistakes as soon as a thought 
arises. lf we practice like that, we won't have free 
tne to think about other people's mistakes. It 1s 
not dificult for people with such a heart to 
advance. Buddha referred to this individual as a 
"true person." On the contrary, a person who 
clings to ego, finds fault in others, and hides the 
øood deeds of others is an evil person, not a true 
person (a hypocritical person)). 


So, we should use the Buddha's teachings as a 
yardstick to measure whether our mind 1s "true” 
or "false." 


4. Three types of wisdom 


In the Samyutta NÑikaya, the Buddha stated that 
there are three types of wisdom: 


1. Upside-down wisdom. 
2. Lap wisdom. 


3. Vast wisdom. 


69 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
What is upside-down wisdom? 


. Some individuals visit pagodas or monasteries to 
listen to the Dharma. However, during these 
sessions, they struggle to cormmprehend clearly and 
fail to diferentiate between the beginning, middle, 
and end. Their mind is like an upside-down vase; 
no matter how muụch water is poured 1n, 1t will 
flow out without retaining anything. Buddha said 
that such a person 1s called one with upside-down 
wisdom. 


What is lap wisdom? 


. Some people come to the temple to listen to the 
Dharma and clearly distinguish the beginning, 
middle, and end, but when they stand up, they 
forget everything. That situation is similar to when 
sorneone sits down with cakes, candy, etc. on theIr 
lap, and when they stand up, they end up spilling 
everything. That's called lap wisdom. 


Whhat 1s vast wisdom? 


. When people visit temples and monasteries and 
listen to the Dharma, they can comprehend and 
clearly differentiate the beginning, middle, and 
end. When they leave, they also remember to 
clearly distinguish the beginning, middle, and end. 
Buddha said, "It is like a vase standing upright; 
when water 1s poured info it, It 1s stored." This 1s 


called vast wisdom. 
70 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 
COMMENT: 


Lets try to examine ourselves to see what kind of 
wisdom we Dossess. 


As Buddhists who visit the temple and listen to 
the Dharma, we must strive to clearly understand 
the teachings of the Buddha or the Interpretations 
of the Patriarchs conveyed by the monks. This 
understanding will enable us to recall and apply 
these teachings In our practice after we leave the 
temple. Only then will we benefit and be worthy of 
being Buddhists who know how to visit temples 
and listen to the Dharma. If we go to the temple 
and return ermpty-handed, how flawed are we, and 
how muụch preclous từnec have we wasted?2 
Therefore, we must seek vast wisdom, not upside- 
down wisdom or lap wisdom, which 1s disgracefull 


Moving up one level, we can utilize all three types 
of wisdom mentioned above. But how do we use 
1t? 


1/ When we go to the temple to listen to the 
Dharma, we should iInternalize each teaching, 
rather than merely transcribing them or adopting 
the teacher's Interpretation as our own. Ônce you 
have clearly recognized the truth In your own 
mind, everything you have seen and heard up 
untl now becomes clear and is ñno longer 
hindered. Just like a jar with a hole in the bottom 


71 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


when placed upside down, water poured i1nto the 
Jar fows out through the mouth, leaving nothing 
inside and washing away all the dust. Thats 
called upside-down wisdom. 


2/ When we need to listen to the Dharma, it 1S 
Iimportant to clearly distinguish the beginning, 
middle, and end in order to fully understand each 
teaching. But when you understand everything, 
you no longer need it, so you let it all go without 
regret. Just like when you sit down to eat, you 
temporarlly place the food on your lap. When 
youre full and stand up, the fÍood crumbs 
1mmmediately fall off. That's called lap wisdom. 


3/ When we go to the temple to listen to the 
Dharma, we should discern and fully understand, 
but we should not cling to the concept that there 
1s a self who possesses any acquired points. When 
you return home, you should be able to clearly 
distinguish, remermber, and understand without 
holding onto the notion that there is a self with 
any accumulated attributes. Just like a vase with 
a hole at I1ts bottom and standing upright. When 
you pour water 1nto the mouth of the vase, 1t flows 
all the way to the bottom and out, removing all the 
dust without retaining any residue. That 1s the 
vast wisdom that we cannot forget. 


Thus, the three types of wisdom that the Buddha 
spoke of can be discussed 1n a forward manner 
72 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


and also applied 1n reverse. Simply put, one 
should acquire vast wisdom without resorting to 
upside-down wisdom and lap wisdom. When 
applied backwards, all three are Interconnected 
and share the same nature of awareness. Each 
practitioner should Judge for themselves and apply 
the teachings to determine 1f they are worthy of 
being a Buddhist. 


S. Choosing someone to be your friend 


In the Anguttara NÑikaya, the Buddha taught that 
individuals seeking good friends should select 
those who possess three qualiles that are 
challenging to attain. Those are the people who: 


- dare to give what 1s difficult to gIve, 

- dare to do what 1s difficult to do, 

- and endure what 1s difficult to endure. 
COMMENT: 


Here, the Buddha outlined three principles Íor us 
to choose good friends. When making friends 1n 
the world, people usually prefer to follow personal 
feelings or join groups. Workers tend to befriend 
other workers, civil servants prefer the company of 
fellow civil servants, art enthuslasts enJoy 
socializing with other art lovers, and drinkers 


73 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


often bond with those who share their Iinterest in 
drinking. People often choose friends from similar 
ØTOUPS Or Organ1zations. 


Here Buddha taught more carefully. He said, 
"People who want to make close frlends must 
choose 1ndividuals with the following qualities. " 


1/ Those who dare to give things that are difficult 
to give are generous, tolerant, not stingy, willing to 
sacrifice for friends, and share when they see theIr 
friends in need. 


2/ Those who dare to do dđifficult things possess a 
strong will and firm stance. When they set out to 
accornplish something, they are resolute in their 
determination, regardless of the challenges they 
face, and they do not easily becormne disheartened 
OT WaV€T. 


3/ People who endure dificult situations, 
demonstrate strong willipower and remain calm 
even when confronted with harsh or unreasonable 
words. They maintain a gentle attitude towards 
everyone and do not exhibit  jealousy or 
competitiveness. 


With ¡individuals who possess all three of the 
aforementioned virtues, we should cultivate close 
relationships with them as we will undoubtedly 
reap significant benefits both 1n the present and In 


the future. Patriarch Qui Son said, "A person who 
74 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


1S Close to a good friend 1s like walking 1n a Íog. 
Even though you may not feel your clothes getting 
wet, they will gradually absorb moisture.” 


6. People who know how to let go. 


In the Anguttara NÑikaya, the Buddha taught that 
there are three types of people: 


- those who are like Inscriptions on stone, 


- those who are like words written on the ground, 
and 


- those who are like words written on water. 
COMMENT: 


This 1s about individuals who either know how to 
let go or do not know how to let go. Letting go 
means releasing things and moving on. People 
who know how to let go will immediately release 
anything that causes harm to their body and mind 
without holding onto it. For example, when you 
encounter someone who speaks harshly, you 
clearly understand that their words are not true. 
Therefore, promptly release any attachment to 
those words. As soon as you let go, your mind 
naturally starts to cool down. 


If you hold onto those words 1n your heart, you 


75 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


will inevitably feel resentment, leading to struggle 
and sufferingl Just like writing on water, words 
cannot form. On the contrary, If you write on the 
ground, words will appear as words. And when 
words are carved Into stone, there 1s greater 
danger. Likewise, 1Í you let go, your fears will not 
materialize. If you take criticism lightly, you'lI feel 
uneasy; 1ƒ you take 1t heavily, you will take action. 
The consequence willÐ come, either causing 
sufering 1n this liíetmne or leading to severe 
suffering in future lives. 


So we mmust practice, like writing on water; no 
matter how much we write, it will not become 
words. That 1s how we live happlly In this lie and 
the next. 


7. Knowing the Dharma. 


In the Samyutta Nikaya, the Buddha taught, 
"There are three types of people who know the 
dharma: those who know the sweetness, those 
who know the harm, and those who know 
renunciation." 


Who are those that know sweetness? These are 
individuals who are deluded, chasing after sensory 
objects, harboring lustful and greedy thoughts, 
and indulging in the five desires. 


76 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


Who are those who know the harm?2 These are 
individuals who clearly understand that all things 
are impermanent and subject to destruction, 
which leads to suffering and unhappiness. 


Who are those who know renunciation? These 
individuals clearly understand that all things are 
1mpermanent, subject to change, leading to 
sufering, and are not true, peaceful dharma. 
Therefore, they seek renunciation to break Íree 
from the cycle of birth and death. 


COMMENT: 


Buddha points out the types of people who are 
hindered or liberated when the six senses corne 
1nto contact with the six sense objects. 


People who do not know the sweetness, do not 
know the danger, do not know how to renounce, 
are entangled and cannot be liberated. Similarly, 
when enjoying deliclous food, I1ndividuals who 
solely pursue aroma and flavor, driven by greed 
and ¡insatiable desires, are unaware of the 
sweetness, ignorant of the harm, and incapable of 
practicing restraint. 


On the contrary, when people indulge in deliclous 
food, they become aware that these are the things 
that ignite passilon, reveal sweetness, lead to 
sufering, highlight dangers, disrupt peace, and 


ultimately require leting go—these are the 
71 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


individuals who understand renunciation. Anyone 
who possesses all three of these awarenesses will 
not be infiiuenced by the six sense obJects. Right 
there, they were freed from suffering. 


8. The bride has just entered her husband's 
house. 


In the Samyutta Nikaya, the Buddha said: "The 
bride has Just entered her husbands house and 
feels ashamed and timd upon seeing her 
husband, father-in-law, mother-in-law, brother-in- 
law, aunts, and uncles of the husband's family. 
After staying for a long time, she becomes 
accustorned to it. lf anyone asked anything, she 
would say, 'Gol Gol What do you know?'" 


Similarly, a BhikkhUu who has Just become a monk 
in a temple or monastery always shows caution 
and respect when meeting elders, venerable 
mmonks, and so on. But after staying for a long 
tme, when any Venerable comes to ask, this 
Bhikkhu immediately says, "Gol Gol What do you 
know?" 


The Buddha said, "Dear Bhikkhusl You must live 
like a bride who has just entered her husband's 
house." 


COMMENT: 


78 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


Humility and a sense of shame are virtues that 
Buddha taught monastics to embrace as they 
embark on their spiritual journey, emphas1zing 
the Importance of showing respect for others. lf 
you embark on the path with pride and arrogance, 
1t contradicts the moral spirit. Pháp Đạt came to 
bow to the Sixth Patriarch without his head 
touching the ground. The Patriarch asked, "What 
do you bring here to bow to mmne without your head 
touching the ground?" Pháp Đạt said, "Normally, I 
recite three thousand sets of the Lotus Sutra." The 
Patrliarch said, "ven 1f you recite thousands of 
sutras without getting rid of your pride, you are 
only raising the cause to drIft into lie and deathl" 


Therefore, we see that arrogance is a vVery 
dangerous trait that obstructs the righteous path. 
Due to his pride, he díd not show enough respect 
to his superiors to learn from them. Purthermore, 
individuals who are filled with pride are unlikely to 
accept ¡instruction from others regarding their 
errors, hindering their ability to repent. Patriarch 
Quy Son once scolded, "If you do not respect the 
Higher, the Middle, and the Lower Venerables 
when gathering, you are no different from the 
Brahmin groupl" 


This 1s an eternal principle that a person who 
wanfts to advance cannot ignore. 


79 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
9, Retribution is not fixed 


Samyutta NÑikaya records that one day a Brahman 
came to ask the Buddha, "Dear Gotama, 1s 1t true 
that when a person creates a cause, they will 
receive such retribution?" 


Buddha replied as follows. 


Not really! Why? When you create the cause, you 
may experlence a different result. For example, 
when a person cormmits a small evil act, they may 
end up 1n hell, experiencing varlous fÍorms of 
sufering. There are also people who cormmit evil 
deeds, but they do not end up in hell; Instead, 
they only experience a small amount of suffering, 
whether visible or I1nvisible. Why2 Because that 
other person knows how to cultivate the body, 
follow the precepts, nurture the mind, develop 
wisdom, and have a broad perspective, the 
outcomes wIll be different. 


Just like when someone uses a handful of salt and 
puts it in a bowl of water, the water becomes salty 
and no one can drink it. On the contrary, 1Ý you 
put that handful of salt into the Ganges River, the 
river water will not become salty. 


If someone owes 100 coIns, and the creditor comes 
to collect them. The poor debtor cannot pay, so he 
1S 1n prison. On the contrary, If the debtor 1s 


wealthy, they will not be Imprisoned for the same 
80 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 
debt. 


Or someone stole a goat and was caught and 
kiled by the goat owner because the thief was 
poor. On the contrary, a mandarin or king who 
comes to capture a goat will not be captured and 
kiiled. 


Therefore, I argue that there is a distinction 
between causing events and facing consequences. 


COMMENT: 


Through the above examples, we see that the 
Buddha's teachings on cause and effect are not 
fixed 1n one direction but dynamically change. 
Like a mango, when it is first formed, the fruit is 
small, green, and sour. As it matfures, It turns 
yellow and becomes sweet (when ripe). It changes 
every second. In the Studies of Mind Only, it 1s 
referred to as "Different Retribution" (the outcorne 
may vary when 1t occurs). This 1s the general law 
of evolution for the universe and humans. Thanks 
to transformation, things change in one Way Or 
another. A wild field, I1f cultivated properly by a 
farmer, can be transformed Into prosperous 
cropland. When a boy is stupid and ignorant In 
his youth, proper education and guidance from his 
parents can transform him 1nto a wise and literate 
individual. If a person has a cunning and stealing 
personality, and I1f his family knows how to 


S1 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


educate him properly, he will gradually give up the 
habit of stealing and become an honest person. 


From cause to effect, there are various changes 
that can either propel people and things forward 
or lead to their decline. When a person 1s born, 
even if they have accumulated a lot of bad karma 
and have engaged 1n negative actions, 1ƒ they learn 
how to embrace goodness, return to the right 
path, practice kindness, uphold moral principles, 
nurture the mínd, and develop wisdom, 
malevolent thoughts will dissipate, and a broad- 
mninded perspective will emerge. On the contrary, 
individuals with good minds who do not adeptly 
create conditions for ther growth wil stil 
experience decline. 


Therefore, Individuals who aspire fo experience 
happiness both presently and 1n the future must 
cultivate positve causes, surround themselves 
with good friends, uphold good behavior, enhance 
their lives, and progress In a positive direction, 
thereby transforming their mundane mindset Into 
that of a pure enlieghtened being. 


Therefore, If a cause 1s established that wiIll result 

1n only one outcormne, then the law of cause and 

efect becomes 1Immutable, and individuals are 

unable to alter it. If fixed evil causes lead to evil 

results and fixed good causes lead to good results, 

then no one can cultivate. If thats the case, 
82 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


pracicng or not practcing wont change 
anything; at that point, theres no hope of 
1mprovement. 


Therefore, we Buddhists must carefully evaluate 
the principle of cause and effect; otherwise, we will 
easily become confused and find it challenging to 
practice. 


10. Filial affection 


In the Anguttara Nikaya, the Buddha taught: 
"Whoever knows how to respect his parents as he 
respects Brahma and as he respects the teacher, 
he has great blessings In this lie, and after death 
he will be reborn 1n heaven." 


Buddha said, "Parents need to be respected like 
Brahma, like teachers, and worthy of offerings 
because parents always love their children and 
grandchildren. Therefore, sages rmmust pay homage 
and respect by offering their parents food, water, 
clothing, and a bed. Children must massage their 
parents' hands and feet and wash their parents' 
hands and feet. Whoever does so will be praised by 
wise people in the present and will be born 1n 
heaven 1n the future." 


COMMENT: 


In the Sutras, the Buddha taught that in the world 
83 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


there are two noble types of people: I1) grateful 
people and 2) people who repay gratitude. 


A grateful person 1s sormneone who appreciates and 
acknowledges the cefforts of those who have 
assisted them, no matter how small the gesture. 
Expressing gratitude is a way for a thankful 
individual to reciprocate the kindness shown by 
someone who has assisted them. Even though the 
helper does not require repayment, such a person 
1S Wworthy. 


Among all forms of gratitude, the gratitude 
received from our parents is the greatest, as they 
are the ones who created our bodies, protected us, 
and nurtured us. Even I1 we were to draw Ink from 
a vast ocean, we could not sufficiently express all 
of those feelings of gratitude. Thats why Buddha 
said, "Offering to parents is offering to Brahma, 
offering to the current teacher." Hence, Iindividuals 
who fail to respect and pay attention to therr birth 
parents may question their worth 1n sOCIety. 
Therefore, Buddha emphasized that only sages 
can perform filial acts. This Implies that a person 
who understands the Importance of being fñilial, 
takes care of, and respects their parents, mmust 
embody filial piety. Thus, lay Buddhists aspiring 
to become true practiioners must prIOrTItiZ€ 
practicng filial piety. Only after fulfiling their 
duties as children towards their parents can they 


S4 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


contemplate the pursuit of liberation. 


11. UỦnprecedented qualities 


In the Anguttara NÑikaya, the Buddha stated that 
Venerable Ananda possessed four unprecedented 
qualities: 


1. When Venerable Ananda preached the Dharma, 
both the Bhikkhus and Bhikkhunis listening were 
filled with happIiness and excitement. 


2. Conversely, when Venerable Ananda remained 
siient and did not preach the Dharma, the 
Bhikkhus and Bhikkhunss felt sadness. 


3. When Venerable Ananda delivered discourses, 
male and female lay followers alike were filled with 
Joy and excitement. 


4. Conversely, when Venerable Ananda remained 
silent, both male and female lay followers 
experienced sadness. 


COMMENT: 


Among the great disciples of Buddha, each 
possessed unique outstanding qualities: 


- Venerable Sariputta excelled 1n wisdom, 
unparalleled among his peers. 


85 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


-- Venerable Ananda was renowned for his literacy 
and profound understanding of teachings. 


- Venerable Upali upheld the precepts with 
utmost strictness. 


-- Venerable Kasyapa led an exceptionally ascetic 
lifestyle. 


- = Venerable Maudgalyayana demonstrated 
extraordinary supernatural powers. 


-- Venerable Anuruddha possessed unparalleled 
heavenly eyesight. 


In addiion to his wide-ranging learning and 
attentive listening, Ananda possessed ÍoUr 
unprecedented qualites, as mentioned by the 
Buddha above. The miraculous nature of these 
qualiies lies In the accumulatlon of merit oVver 
many lifetimes, through the practice of virtuous 
actions and the cultivation of even the smallest 
merits. In historical accounts, we recall an 
instance when the World-Honored One, during his 
lietime, threaded a needle for Anuruddha and 
washed the clothes of elderly and Infirm 
Bhikkhus. This serves as cevidence that the 
Buddha did not overlook any act of kindness, 
leading people to honor Him as “The most honored 
among two-footed beings" (Blessing and Wisdom)). 


§6 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 
12. Cloud and rain 


In the Anguttara Nikaya, the Buddha presented 
four scenarios 1nvolving the weather: 


. Clouds in the sky, thunder, but no rain. 

. Clouds in the sky, no thunder, but rain. 

. Clouds in the sky, along with thunder and rain. 
. Ño clouds, no thundđer, and no rain 1n the sky. 
The Buddha explained as follows. 


. Clouds 1n the sky, thunder, but no rain. This 
represents ¡individuals who are articulate in 
speech and cannot perform tasks. 


. Clouds 1n the sky, no thunder, but rain. This 
represents those who are not articulate In speech 
but are capable of accormmplishing tasks effectively. 


. Clouds in the sky, along with thunder and rain. 
This represents people who are articulate 1n 
speech and competent in action. 


. Ño clouds, no thunder, and no rain in the sky. 
This represents individuals who face challenges 1n 
both communication and execution of tasks. 


Among Samanas, there are Íour types of 
1ndividuals: 


1. Monastics who study the teachings and recite 
87 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
the precepts but do not put them i1nto practice. 


2. Monastics who are not well-versed 1n the 
teachings but have a deep understanding of the 
Four Noble Truths, comprehending Suffering and 
1ts Origin. 


3... Monastics who possess a  thorough 
understanding of the scriptures and earnestly 
practice them. 


4.  Monastcs who neither tunderstand the 
scriptures nor engage 1n their practice. 


COMMENIS: 


In this sutta, the Buddha discussed four types of 
people within the monastic commnunity, prompting 
us to reflect on our own characterIstics. 


The first type of person engages 1n superficial 
learning, akin to discussing food while remaining 
hungry. 


The second type of person, although not well- 
versed 1n the teachings, earnestly endeavors to 
practice according to the Buddhas guidance. 
Despite lacking a comprehensive understanding of 
the teachings, they stil make progress 1n self- 
cultivation and personal salvation. 


The third type of monastic represents the most 
Superior øroup of individuals. They are well-versed 


88 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


1n the teachings and diligently practice according 
to the Buddha's guidance. This group of monastics 
1SÃ Qqualified to save themselves and others, 
possessing self-awareness and the abilty to 
enlighten others. 


The fourth type of person 1s the most unfortunate, 
as they lack understanding of the scriptures and 
fail to practice them. Such monastics resemble a 
boat with a hole In I1ts bottom; upon entering the 
water, 1t immediately sinks, unable to partake in 
the enlightenment offered by Buddhism. 


Let us therefore emulate the third type of 
individuals who pOSSe€SS a thorough 
understanding of the scriptures and practice 
truthfully. Only then will we be deemed worthy as 
the blessing fields bestowed upon the realms of 
humans and the heavens. 


13. Four types of light 


In the Anguttara Nikaya, the Buddha said: 
There are four types of light. How about four? 
1. Sunlight. 

2. Moonlight. 


89 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
3. The light of fire. 
4. The light of wisdom. 


Buddha concluded, "Of the four types of light, only 
the light of wisdom 1s supreme. ' 


COMMENT: 


As we reflect on the four types of light mentioned 
by the Buddha above, we are reminded of legends. 
Bodhidharma, the First Patriarch, was once the 
Crown Prince, the third son of King Hương Chí. 
His story bears a resermblance to an experiment 
involvng sa pearlL conducted by Patriarch 
Prajnatara. 


Patriarch Prajnatara presented a pearl and 
questioned the three Princes: 


- This pearl 1s round and radiant; 1s there another 
pearl that can rival 1t? 


The first and second Princes both responded: 


- This pearl is equivalent to the seven most 
precious treasures 1n lie; no other treasure can 
compare. 


The third Prince, Bodhidharma, responded, "This 
pearl is merely a worldly treasure. Among all 
treasures, only the Dharma .Jewel reigns suprerae. 
While this pearl emits worldly light, it falls short of 


90 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


transcending the realm of worldly attachments. 
When compared to all forms of illumination, only 
the light of wisdom stands supreme. Furthermore, 
while this pearl possesses Inherent clarity, it lacks 
the capacity to shine independently. It must rely 
on the light of wisdom to recogn1ze 1ts true value 
aS a DreCIous gem." 


Through the two perspectives mentioned above, 
we observe that the Buddha's remarks and the 
Patriarchs remarks are indistinguishable, both 
emphasizing wIsdom as paramount. 


14. Realizations 


In the Anguttara Nikaya, the Buddha discussed 
four types of realization. What are these four? 


1. Body: When practitioners reach the culmination 
of their efforts, they attain the realization of the 
"Eight Liberations. " 


2. Contemplation: Through diligent practice, 
practitioners achieve the wisdom of recollecting 
their own and others' past lives. 


3. Insight: As practitioners progress towards theIr 
ultimate goal they gain Insipht I1nto the 
progression and cessation of their own and all 
sentient beings' future lives. 


91 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


4._ Wisdom: Through persistent practice, 
practitoners distance themselves from afflictions 
and ultimately transcend suffering. 


COMMENT: 


In this sutra, the Buddha discusses the 
attainment of Shravakas through the cultivation of 
the Four Levels of Concentration and the Four 
Emptiness, which differs from the approach of Zen 
Buddhism. The results of this practice method 
vary depending on the depth of concentration. 
Here, I will elucidate the four types of realizations 
mnentioned above. When practitioners attain the 
"Four Concentrations, Four Emptiness," they will 
experience the following remarkable effects. 


1. Body: Attain the fruition of the Eight Kinds of 
Liberation, also known as the Eight 
Renunciations. This ¡indicates that the eight 
methods of meditation can dispel all afflictions 
and free the hindrances In the three realms, 
resulting 1n liberation of the body. 


2. Contemplation: Attaining wisdom to perceIve 
the past, comprehending the lie and death cycles 
of oneself and all sentient beings in previous lives, 
thus achieving unobstructed mmindfulness. 


3. Eyes: Attaning the Divine Eye Insight, 
understanding the future life and death of oneself 


and all sentient beings, observing the causes and 
92 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


effects of their transitlons Írom one existence to 
another. This signifies clarity of vision. 


4. Wisdom: To attain the wisdom necessary to end 
sufering, to understand present suffering, to 
utilize wisdom to eliminate all afflictions, and to 
avold regression—-this 1s to achieve ultimate 
wisdom. 


These are the highest steps on the path of 
enlightenment for monastics 1n the Two Vehicles. 


15. People who understand Buddhism will have 
different outcomes compared to those who do 
not comprehend it. 


In the Anguttara NÑikaya, the Buddha stated that 
among ¡individuals who practice and attain the 
same level of realization, those who are familiar 
with the Buddhadharma will experlence different 
outcornes compared to those who are not. 


- Cultivators, upon attaining the First Immersion 
level, are reborn 1n the realm of Brahma upon 
death 1n this world. In the case of a person 
practicng paganism, after enjoyinng all the 
blessings of the Brahma world, they will be reborn 
as a human. Ilf practtioners comprehend 
Buddha's teachings, they will practice more and 
attain NÑirvana. 


93 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


- Those who practice after achieving the second 
level of Immersion, when they die, will be reborn 
in the Lesser Light heaven. lf a person practices 
paganism, after enjoying all the blessings of this 
heavenly life, they wIll reincarnate Into human le. 
If they understand Buddhism, they will practice 
mnore and attain Ñirvana. 


- Upon reaching the third level of Immersion, any 
practitioner will be reborn in Universal Purity 
Heaven after death. If a person practices paganism 
and exhausts all blessings, they will revert back to 
human life. If one understands Buddhism, one 
will practice more and attain NÑirvana. 


- For those who attan the fourth level of 
Immersion, when they die, they will be reborn 1n 
the Great Reward Heaven. lf a person practices 
paganism, once all the blessings are exhausted, 
they will revert back to human status. If they 
understand Buddhism, they will practice more 
and attain Ñirvana. 


COMMENT: 


The above Sutta shows that, although cultivating 
at the same level, the results will be different. 
Non-Buddhists do not understand the truth, so 
accepting oneself 1s a practice 1n the hope of being 


reborn ¡ín a better place. (On the contrary, 
94 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


individuals who follow the teachings of Buddha 
delve into the principles of the Four Noble Truths. 
They come to realize that despite their eforts, the 
three realms have not transcended reincarnation. 
Unfortunately, their lifespan ends midway through 
their endeavors, leading them to be reborn in 
heaven. However, when the opportunity arises and 
1s reminded, that person Immnediately remermmbers 
to practice more to attain Nirvana. For example, 
when hearing a god speak the Dharma, or when a 
Bodhisattva or a fellow practitioner has previously 
practiced, this person Immmediately recalls the 
Buddha Dharma. Buddha gave an example of a 
person who knows how to play a drum. Whenever 
he goes somewhere, he suddenly hears the sound 
of the drum and Immediately understands each 
rhythm and 1ts type. 


For example, two children who have played 
together since childhood eventually part ways as 
they grow older, each going their separate paths. 
However, when they reunite later 1n liíe, they 
Iimmediately recall their shared experiences and 
the games they played together. Instantly, they 
remember and recognize that they had played 
such games together in the past. 


Similarly, ifƒ we have engaged in Buddhist practice 
but have not yet completed 1t, then 1f reminded by 
sormneone, we will not lose our memory (provided 


95 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


we have previously practiced earnestly). Hence, 
theres no need to worry that If we practice 
halfway and then pass away, we won't remember 
to continue our practice. Whats essential 1s to 
engage 1n practical and steadfast practice, 
ensuring that even 1f unfinished 1n this life, we can 
continue 1n the next lie without ¡interruption. 
However, for those who becorme cormplacent and 
idle, there can be no assurance. 


16. A good soldier 


In the Anguttara Nikaya, the Buddha stated that a 
skiled warrlor must meet the following fÍour 
conditions: (1) the ability to hit the target when 
shootng a bow, (2) proficiency 1n long-range 
shooting, (3) quick shooting skills, and (4) the 
arrow's capability to penetrate a large block. 


Likewise, a BhikkhUu must meet the following four 
conditions: 


1. Shooting well means adhering to the precepts, 
cormnprehending and mmemor1zing them, and strictly 
abiding by them. 


2. Long-range shooting: This Implies that in terms 
of the aggregate of form, this Individual clearly 
understands that it 1s neither me, nor mine, nor 
self. The same goes for feelings, perceptions, 


96 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 
actions, and consciousness. 


3. Quick response: It means clearly seeing, 
understanding thoroughly, and realizing the Four 
Noble Truths. 


4. The power to plierce large blocks signifiies that 
the Bhikkhu has the ability to penetrate through 
significant levels of ignorance. 


With such abilities, monks are worthy of respect, 
reverence, and offerings, and they are a source of 
blessings for all sentient beings. 


COMMENT: 


In this sutta, the Buddha points out the four 
conditions of a good warrior to compare them with 
the four conditions of a true Bhikkhu. A proficient 
soldler must possess excellent rmarksmanship 
skills, including shooting accurately, shooting at 
long  distances, reacting promptly, and 
demonstrating sufficient physical strength. 
Likewise, as a monastic (BhikkhU, Bhikkhunl), 
one must be skilled in Buddhism. 


Buddha taught that skillfulness in Buddhism 1s: 


First, you mmust understand the precepts and 
strictly observe them. Precepts act as a barrler to 
prevent negative afflictions from arising, allowing 
øood deeds to flourish. 


97 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


Second, a monastic must clearly see that the five 
aggregates have no inherent reality, are not us, 
are not mine, and do not possess a self, but 
appear to exist termporarily due to various causes 
and conditions. Therefore, practiioners are no 
longer attached to the body and 1ts possessions. 
Thanks to the lack of craving and attachmert, 
afflictions gradually become lighter and thinner. 


Third, the Four Noble Truths must be clearly seen, 
thoroughly understood, and fully realized. This 
means that practiioners must achieve ultimate 
and complete enlightenment concerning Buddha 
Dharma (Ultimate Truth) and worldly Dharma 
(Conventional Truth). 


Finally, practitioners must completely eliminate 
Ienorance and dispel the dark delusion that has 
obscured our wisdom for many lifetimes, akin to a 
formidable warrior using strength to demolish a 
solid wall. At that time, this practitioners wisdom 
will be cormplete and radiate throughout the ten 
directions. 


So, the first two points focus on the cessation of 
afflictions, while the last two points emphas1ze the 
achievement of wisdom. With that, the practitioner 
1s worthy of being a teacher of the heavenly and 
human realms and deserving of everyones 
respect, reverence, and offerings, serving as a field 
of blessings for sentient beings. 
98 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


17. The king's precious horse 


In the Anguttara Nikaya, the Buddha stated, “The 
king's precious horse must fulfill four conditions: 
It must possess beauty, strength, fast speed, and 
a balanced body." 


Similarly, a true Bhikkhu requires four conditions: 


1l. Beauty: This monk maintains dignified 
mnorality. 


2. Strength: This monk eradicates evil deeds and 
practices all virtuous actions. 


3. Specd: This monk clearly understood the Four 
Noble Truths. 


4. Balance: This monk demonstrates the ability to 
mnaintain balance and contentment when receiving 
offerinøs. 


COMMENT: 


In this sutra, the Buddha discusses the 
requirements to becorme a pr1zed horse of the king, 
as well as the prerequisies to become an 
esteemed monk 1n Buddhism. The kings favored 
horse must exhibit  qualiies of excellence, 
possessing beautiful fur, strength, swIft running 
speed, and a well-balanced physique. 


99 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


Likewise, a BhikkhUu who desires to be respected 
by everyone must meet the following conditions: 


1. Beauty: Beauty here 1s not about having a 
beautiful body but about adhering to the precepts, 
which signifies achieving majesty. Because the 
precepts are like a string of pearls that adorn the 
Dharmakaya. Precepts are a wonderful, fragrant 
essence. Therefore, the BhikkhUu must adorn his 
body with the precepts. 


2. Strength: The Bhikkhu practices the Four Right 
Efforts. When you see that evil has not yet arIsen, 
prevent 1t from arising. When you see that evil has 
arisen, make 1t disappear. When you notice that 
good deeds have not yet emerged, initiate good 
deeds. When you notice good deeds emerging, 
make an effort to perform more good deeds to 
amplify theIr impact. 


3. Speed: The BhikkhUu must clearly see the Four 
Noble Truths. se the teachings of the Four Noble 
Truths as a boat; use them as a floating raft to 
cross the sea of birth and death. 


4. Balance: When receiving offerings, a Bhikkhu 
must know the appropriate time and practice 
moderation. This means that when a BhikkhUu 
receives alms, he must do so at the appropriate 
từne and know how to accept just enough without 
succumbing to greed or attachment, ensuring he 


100 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 
has only what 1s necessary to sustaIn his le. 


Having all four qualities, a Bhikkhu is worthy to 
stand in the Sangha Jewels as a noble person 1n 
the heavenly and human realms. 


18. Buddha nature is the same in all realms. 


One day, on his way, Buddha left deep footprints 
on the ground. There was a Brahmin named Dona 
who was skilled in physiognomwy. When he saw a 
sprral footprint, he knew It was the mark of an 
extraordinary person, so he followed the footprints 
to find the Buddha. 


Dona asked, "Are you a falry?" 
Buddha replied, "I am not a falry." 
"Are you Asura?" 

"Iam not an Asura. ` 

"Are you Yaksha?" 

"Iam not Yaksha." 

"Are you human?" 

"Ƒm not human." 

"So, what are you?" 


Buddha said, "If a fatry 1s free from all defilements, 
101 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


then I am a fatiry. lf an Asura is free from all 
defilements, then I am an Asura. lf a Yaksha 1S 
free from all defilements, then I am a Yaksha. If a 
person 1s free of all defilements, then I am human. 
And because I am free from all defilements, Ï am 
Buddha, the World-Honored One." 


COMMENT: 


The general Idea In the above sutra that Buddha 
taught is that Buddha nature (the nature of 
enlightenment) 1s Inherently the same, but due to 
varyinng levels of delusion and enlightenment, 
diferences exist. Like a mirror that is inherently 
clear, appearances cannot shine through due to 
dust and dirt, but the mirror's light nature 1s not 
lost. Buddha nature enters the six paths, but it 
remains unchanged. Once delusion 1s overcorme, 
Buddha nature emerges. Through Buddha's 
explanation 1n the scriptures, this idea has been 
clarified. 


The fatries are not Buddhas because they still 
have delusions; they are still infatuated with the 
pleasures of the fairy world. If the defilements are 
cleansed, the fairy will become a Buddha. Asura 1s 
not a Buddha because he stil harbors many 
defilements, particularly anger. If all defilements 
are cleansed, Asura will become a Buddha. 
Yaksha 1s not a Buddha because he still harbors a 
stingy, miserly mindset (he stilÐ— possesses 
102 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


defilements). If all deflements are cleared, a 
Yaksha will become a Buddha. Humans are not 
Buddhas because good and evil are still mixed 
together (defilements are stil present). If all 
defilements are cleansed, that person will become 
a Buddha. 


Thus, the Buddha 1s a completely enlightened 
being who has eliminated all causes for being born 
1n the three realms. Therefore, he 1s referred to as 
the Master of Heaven and Humanity, also known 
as the World-Honored One. Meanwhile, a god, a 
man, an asura, or a yaksha who 1s completely 
enlightened and free from all defilements 1s also 
called a Buddha. Therefore, It is said that a 
Buddha 1s a person who has become enlightened, 
whlle living beings are those who have the 
potential to become enlightened. This potential 
depends on ther level of enlightenment or 
delusion and whether they are fÍree from 
defilements or not. So, whether you want to 
become a Buddha or not, you should reflect on 
your mind and not seek help from elsewherel 


19. It is difficult to avoid karma. 


The Samyutta Ñikaya records an incident where a 
BhikkhUu brought evil words to insult Sariputra 
and Maudgalyayana. The Buddha admonished 


103 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


three times, but this Bhikkhu did not know how to 
repent. Sometimne later, the Bhikkhu developed 
scabies all over his body, experienced pain, and 
eventually passed away. When that person died, 
his conscIiousness descended i1nto hell. 


Buddha used the Divine Eye to see, then gathered 
the assembly and said, "People in this world hold 
words like hammers 1n their mouths. People who 
speak hurtfuIl words can harm themselves. 
Therefore, you Bhikkhus must warn yourselvesl" 


COMMENT: 


In this sutra, the Buddha reiterated the 
consequences of evil speech to admonish the 
Bhikkhus. Evil words are more harmful than fire 
or polsonous snakes because they can cause 
suffering to the speaker in this lie as well as in 
many lietimes. Through the story Buddha told 
above, we can see clearly. 


Why do people say cruel words? People say cruel 
words out of anger. Therefore, if we want to avoid 
speakinng hurtfUul words, we must practice 
patence.  We must cendure harsh words, 
disobedient actions, disrespectful gestures, etfc., 
from others so that our minds are always cool and 
gentle. We must always remermber the Buddha's 
teachings, "Evil words are like a hammer in the 
mmouth, and people die because of evil words," to 


104 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 
remind ourselves. 


In the Sutra Forty-Two Chapters, Buddha taughit: 
“Evil people harm good people like blowing dust 
against the wind. The dust does not reach the 
good people, but the evil people are smmeared with 
1t. A person who speaks evil 1s like raising his face 
to the sky and spitting, but the saliva does not 
reach the sky; instead, it falls back on his face. " 


Looking back at what Buddha said, it is truly 
reasonable. Evil words only bring harm to the 
speaker. There is a proverb that says, "If you spIt 
blood towards others, your mouth will be dirty 
first." 


It is a great benefit when people know how to 
control their anger and refrain from speaking 
hurtful words. In the Dhammapada, there is a 
saying: "If you are scolded by someone and you do 
not scold back, you are saving yourself and 
others." Why? When people argue with you, 
staying silent can often difuse the situation, 
preventing further arguments or even physical 
altercations. If they are angry with you but you are 
not angry, that means you have conquered them. 


People around the world do not understand this 
principle and often perceive 1t as foolish or weak. 
The truth is that this is the work of someone with 
intelligence and energy. It takes a lot of strength to 


105 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


be patient. lf you are weak, you will immediately 
get angry when you hear a harsh sentence. lf you 
desire a calm body and mind, and wish for your 
words to be virtuous and gentle, you must refrain 
from discriminating between winning and losing, 
and avoid arguments about right and wrong. If 
your mind does not dwell on gain and loss, the 
debate about right and wrong ends, love and hate 
cease to exist, and anger also disappears. Your life 
will be peaceful now, and you will avoid suffering 
1n the future. You were a hero on the path at that 
từne. 


20. A stream flows into the sea. 


In the Anguttara NÑikaya, the Buddha taught that 
indviduals who  practce meditatlion may 
encounter five hindrances that obscure their 
wisdom. Just like on the mountainside, there 1s a 
stream flowing down to the sea. If you allow 1t to 
flow directly Iinto the sea, the water current will be 
very powerful. On the contrary, If it splits Into 
mnany branches, the flow becormes weaker. At that 
time, 1Ý someone used trees or rocks to carefully 
block the bends, the stream would flow freely Into 
the sea. 


Likewise, If a meditator 1s not distracted by the 
five hindrances, their concentration will be strong, 


106 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 
and their wisdom will shine brightly. 
COMMENT: 


Each person's mind is as round and bright as a 
pearl without any blemish, but due to lack of 
careful maintenance, dust, afflictions, and 
Ienorance cover it, obscuring I1ts inherent round 
and bright nature. The afflictions of ignorance that 
Buddha spoke of here are the "five hindrances." 
What are the five? These are the five afflictions 
that obscure your true nature. 


1. Greed and desire (índulgence in the five desires) 
2. Anger (anger, sadness) 


3. Sloth and Torpor (Iinclination to sleep, rest, or 
be lazy) 


4. Restlessness and Worry (Repentance and 
Wavering) 


S. Doubt (doubt and hesitation). 


Among these five types of obstacles, whenever one 
of them arises, it confuses our mind, causing it to 
lose 1Its normal nature, which hinders the 
emergence of wisdom. As mentioned above, 
Buddha used the stream as a metaphor. If the 
stream flows directly into the sea, the flow will be 
very strong; conversely, If it ¡1s divided into 
multiple channels, the stream will be wealk. 


107 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


Therefore, meditation practitoners who want to 
achieve optimail results must eliminate these Íive 
obstacles. Once the cloud of the five hindrances 
dissipates, the sun of wisdom appears brightly. 


21. The king's precious elephant. 


In the Anguttara Nikaya, the Buddha said: "The 
kings precious elephant must possess all fÍive 
qualities. 


1. Knowing how to listen: It listens to the Jockey's 
cormnmands. 


2. Knowing how to kil: It understands how to 
eliminate an opposing horse or person. 


3. Knowing how to protect: It takes care of Its 
tusks, eyes, body, and the rider sitting on 1ts back. 


4. Knowing how to be patient: It understands how 
to endure arrows or swords. 


°. Knowing where to go: It moves swiftly and 
reaches the destination efficiently. 


Similarly, a Bhikkhu who wants to be respected by 
others must also possess five qualities. 


1. Knowing how to listen: The monk listens to the 

Dharma  attentively, comprehending all the 

beginnings and endings, and grasping all the clues 
108 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 
without any ormissions. 


2. Knowing how to kil negative thoughts: The 
mmonk 1s able to eliminate thoughts of greed, anger, 
Ienorance, and all other evil thoughts that may 
arIse. 


3. Knowing how to protect: When seeing forms and 
hearing sounds, the monk knows to protect his 
five senses and not Iindulge in them. 


4. Knowing how to be patient: The monk patiently 
endures hunger and cold, suffering from flies and 
mnosquitoes, snakes and centipedes, praise and 
Criticism... 


°. Knowing where to go: The monk knows the 
direction and goes straight towards the goal of 
NÑirvana. 


A Bhkkhu who possesses all Ð of£ the 
aforementioned five qualities is deserving of being 
a source of blessings for sentient beings and 
worthy of receiving offerings from both the human 
and heavenly realms.” 


COMMENT: 


In the above sutta, the Buddha outlined five 
essential and basic qualities that a true Bhikkhu 
must have. Buddha used the kings precious 
elephant as an example. 


109 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


To become a talented elephant of the king, one 
1nust possess all of the following qualities: 


1. Knowing how to listen: This elephant obediently 
follows 1ts keeper'`s comrnands. 


2. Knowing how to kill: This elephant, when 
encountering other species encroaching on Its 
territory, chooses to kill without mercy. 


3. Knowing how to protect: This elephant always 
protects 1ts body and its owner. 


4. Knowing how to be patilent: This elephant 
patlently endures I1njuries from enemies. 


°. Knowing where to go: This elephant walks 
quickly and goes where the owner wants. 


A true BhikkhUu must also possess these Íive 
qualities. 


First, the monk must know how to listen to the 
Dharma. When listenng to the Dharma, a 
BhikkhUu must understand the beginning, the end, 
and the clues clearly and thoroughly. This implies 
that the monk must study the scriptures 
thoroughly without any doubts. 


Studying the scriptures 1s not enough; the monk 
mmust practice according to the Buddha's teachings 
to eliminate afflictions, greed, anger, Ignorance, 
and all the delusions that have existed for many 


110 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 
lifetimes. 


Next, the monk must protect the senses, guard 
them carefully, not allowing afflictions to continue 
to arise, keep the eyes from following the form, 
keep the ears from following the sound, and not 
let the five senses follow the five sense objJects that 
mnay give rise to a disturbed mind. 


Having protected the senses, the monk also needs 
to be patient with all adversitiles and challenges, 
such as heat, cold, hunger, thirst, mosquitoes, 
compliments, criticism, etc., without letting them 
dominate and hinder his practice. 


Ultimately, the monk must achieve the ultimate 
goal of attaining Nirvana. 


A Bhikkhu who possesses all such qualities 1s 
deserving of respect and offerings from the 
heavens, the human world, and all living beings. 


22. Five things to always remember 


In the Anguttara Nikaya, the Buddha taught 
Bhikkhus to always remermber five things so that 
their minds would not wander. 


1. Old age: Everyone will inevitably become old, 
weak, and withered. 


111 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


2. Hlness: Hlness 1s always lurking, never 
relenting. 


3. Death: Death 1s a universal law that applies to 
everyone; all Iindividuals must face the reality of 
1mpermanence, and no one can escape 1t. 


4. All things are impermanent. Whatever has been 
created will eventually become empty; no one can 
retain anything indefinitely. 


S. Each person 1s the creator of karma and 
receives results from karma; no one can replace 
them or bear karma for them. 


COMMENT: 


In this sutra, Buddha teaches a very simple way to 
practice. Just change the word 'forget” to 
"remember." If you forget the five things mentioned 
above, your mind can easily wander and become 
vulnerable to negative influences, leading to the 
Cormnm1ission of wrongful actions. On the contrary, 
1f you remermnber the aforermentioned five things, 
your mínd will always be alert, pure, and 
liberated. What a miraculous method to treat 
lethargyl 


23. What should you believe? 


A ĐBrahmin came to ask the Buddha, "Dear 


112 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


Gautama, someone said, 'You know magic, and 
you use that magic to attract non-Buddhists'; 1s 
that true?" 


Buddha replied to the Brahman, "Dear Brahmanl 
Don't believe anything told by others; don't believe 
anything spread by rumor; dont believe anything 
passed down by tradition; don't believe anything 
solely based on scriptures; don't believe anything 
innfiuenced by your biases; do not believe 
everything said by someone 1n authority; do not 
believe everything taught by a master. Dear 
Brahminl You should only believe what you have 
personally experienced to determine 1f it leads to 
peace and happiness or not." 


- When a person is controlled by greed, will they 
©xperience peace and happiness or suffering? 


- Dear Gautamal That person will suffer. 


- When a person 1s dominated by anger, will they 
©xperience peace and happiness or suffering? 


- Dear Gautamal That person will suffer. 


- When a person 1s dominated by delusion, will 
they experience peace and happiness or suffering? 


- Dear Gautamal That person will suffer. 


- Will anyone pralse someone who 1s controlled by 
greed, anger, and ignorance? 


113 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
- Dear Gautamal Ño one compliments that person. 


- Dear Brahminl lf people let go of greed, will It 
cause anyone to suffer? 


- Dear Gautamal NÑobody. 


- Dear Brahmin! If people let go of anger, will It 
mnake anyone suffer? 


- Dear Gautamal NÑobody. 


- Dear Brahminl If people let go of thelr Ignorance, 
wWill it cause anyone to suffer? 


- Dear Gautamal NÑobody. 
- So, you should listen to that person. 


When the Brahmin heard this, he happily said, 
"How good! Venerable Gautama skillfully uses 
1llusion to discuss 1llusion, bringing joy and peace 
to anyone who listens to the explanation. Even 
after the Sala trees have listened to yOUr 
explanation, they must also be peaceful and 
happy. Please accept me as a lay disciple. From 
now on, for the rest of my life, I vow to take refuge 
in the Buddha, take refuge in the Dharma, and 
take refuge In the Sangha." 


Buddha said, "Thats right! Even the Sala trees, 
listening to my explanation, will be peaceful and 


happy." 


114 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 
Buddha accepted that Brahmin as a layperson. 
COMMENT: 


Indeed, the World-Honored (One 1s extremely 
skilled!t When people claimed that he used magic 
to attract others, he remained calm and responded 
that one should not blindly trust hearsay but 
should ¡instead rely on personal experiences to 
determine whether something can bring peace and 
happiness  If that leads to sufering and 
misfortune, then even If it is the masters words, 
do not rush to believe them. This is applicable not 
only to non-Buddhists but also among his 
disciples. He often reminded his disciples, "Don't 
rush to believe In me when you dont understand 
me yet. Youre a fool 1ƒ you trust me when you 
don't understand me." 


Therefore, Buddha's teachings are very practical 
and broad, and they do not require anyone to 
believe. As for the three subjects—the wisdom of 
listening, the wisdom of contemplation, and the 
wisdom of application—you must first listen and 
learn with your own 1nsight. Next, you should use 
your wisdom to contermplate and Judge whether 
that thing is right or wrong. Finally, you practice 
wisdom. In all three subjects, the word ”"wisdom" 
1s Included, Indicating that learning will not be 
successful without it. It should be said that 
Buddhism 1s the religion of wisdom. 
115 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


I you simmply hear something and believe It 
without questioning, you are Ignorant and easily 
deceived. So the Buddha asked the Brahman 
again If a person motivated by greed, anger, or 
Ienorance would be happy or miserable. And will 
the person who eliminates greed, anger, and 
lenorance malk‡e anyone suffer or bring happiness? 
This seems so obvious to you, right2? What 
Originates Írom greed, anger, and Ignorance 1s, Of 
course, the foundation that leads to suffering; 1t 
cannot be denied. On the contrary, 1ƒ a person has 
put an end to greed, anger, and ignorance, where 
will the seeds of suffering arise? lf that is not 
peace and happiness for that person, what is 1t? 


Therefore, after allowing him to decide for himself, 
Buddha immediately said, "Listen to that person." 
We live In an era where science must be as 
realistic as possible; we cannot blindly believe In 
something that has not been clearly seen. The 
saying that you should not forget 1s: “Don beleue 
anuthmg told bụ others; dont belieue anuthimg 
spread bụ rumor; dont belieue anuthmg passed 
doun bụ tradtion; dont belieue anuthmg based 
solelu on scrptures, dont beHeUue qanuthimg 
tmfluenced bụ uour biases; do not belieue eueruthimg 
sad bụ someone 1m quthordu; do not beleue 
eueruthmqg taught bụ a rmaster. You should onlu 
beleue uuhat uou hque personallU experienced to 
determme 1ƒ tt leaqds to peace and happmess or 


116 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


not.” By doing so, we are truly living In accordance 
with the enlightened spirit of Buddhism. 


24. Six supreme dharmas 


In the Anguttara NÑikaya, the Buddha taught that 
a true BhikkhUu must practice the six unsurpassed 
dharmas. What are the six? 


1. When your eyes see a form, don't let your mind 
like or dislike it; instead, maintain equanimity, 
and always stay calm and mnindful. 


2. When you hear a sound, dont let your mind 
like or dislike it; instead, maintain equanimity, 
and always stay calm and mnindful. 


3. When your nose detects a scent, don't let your 
mind like or dislike it; instead, maintain 
equanimity, and always stay calm and mindful. 


4. When the tongue tastes a flavor, don t let your 
mind like or dislike it; instead, maintaln 
equanimity, and always stay calm and mindful. 


S. When the body touches, don't let your mind like 
or dislike it; Instead, maintain equanimity, and 
always stay calm and mindful. 


6G. When thinking about something, don't let your 
mind like or dislike it; instead, maintain 


117 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
equanimity, and always stay calm and mindful. 


Whoever possesses these six dharmas 1S 
considered the Supreme Being, a field of blessings 
for sentient beings deserving of respect and 
offerings from the heavens and human worlds. 


COMMENT: 


In the above sutta, the Buddha taught us how to 
practice when the six senses encounter the six 
sense objects. When your eyes perceive a form, 
refrain from developing a preference, as It may 
lead to attachment to that form. Instead, strive to 
mnaintain equanimity, stayIng calm and mindful at 
all times. The ears, nose, tongue, body, and mind 
are all practiced 1n the same way. Why? Because 
the six senses are the focal point of reincarnation 
and liberation, 1f the six senses chase after the sIx 
sense objects, the mind of liking arises, and 
thoughts of craving and greed are immediately 
drawn to the six sense objects 1n samsara. On the 
contrary, If a mind of hatred arises, thoughts of 
anger emerge, which is also the root of samsara. 
Therefore, dont give rise to thoughts of love or 
hate; one should strive to maintain equanimity 
and always stay calm and mindful. Right there 1s 
liberation, also called Avalokiteshvaral 


Similarly, in the Shurangama Sutra, the Buddha 
taught Ananda: "It 1s through the six senses that 


118 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


you pass through birth and death, and it is also 
throuegh the six senses that you becorne peaceful 
and liberated." 


The six senses are crucial for practitioners seeking 
enlightenment and liberation. It is essential to 
control the six senses and not chase after the 
objects of these senses. You must be like a buffalo 
herder who always holds a whip and a nose rope, 
cuiding the buffalo to prevent 1t from wandering 
and trampling his rice seedlings. Every từne the 
buffalo looks to either side, you must gently pull 
the buffalos nose back. Likewise, when the six 
senses come ¡into contact with the six sense 
objects, you must clearly see that the six sense 
objects are not real but temporary and false, akin 
to an illusion, water bubbles, or morning dew. Ït 1s 
essential to maintain equanimity, stay calm, and 
be mindful at all tmes. That's Zen. 


In the Diamond Sutra, Subhut asked the 
Buddha, "How can the mind be calmed and 
subdued?" Buddha replied, "If you want to have 
peace of mind, you must not dwell on form, 
sound, smell, taste, touch, or dharma tO gIV€ rise 
to your mind. Let your mind have nowhere to 
dwell, because 1f there is still a place to dwell, that 
mneans the mind 1s not yet at peace." 


119 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


Thus, we see that the Buddha taught that 1f you 
want peace of mind, you must not be attached to 
the six objects of the six senses (form, sound, 
smell, taste, toụch, and dharma). If you are still 
attached to the six objJects of the six senses, your 
mind cannot stay calm. If you dont get attached 
to the six obJects of the six senses, your mind will 
be calm and at ease. 


When your mind 1s peaceful and free, the path to 
liberation 1s not far from you. 


This is the essential path for you to escape birth 
and death; there 1s no other alternative path. 
Thats why the Buddhas and Patriarchs had a 
bitter taste In their mouths; they ran out of advice 
to remind us to strive to practice subduing the six 
senses, keeping our minds pure, and living with 
bright wisdom. Only then can you becormne a field 
of blessing for sentient beings and be worthy of 
respect and offerings from the heavens and 
human realms. 


25. When Buddha dreamed 


When he had not yet attained enlightenment, 
whlle stil practicing Bodhisattva conduct, the 
Buddha had five visions 1n his dreamas. 

The first dream: He saw the globe as the bed he 


120 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


was lying on, with his head resting on the Snow 
Mountain, his right hand over the East Sea, his 
left hand on the West Sea, and his feet on the 
South Sea. This dream sign corresponds to the 
Buddha's enlightenment and the spread of his 
teachings throughout the human world. 


The second dream: Buddha saw a type of Tirrya 
Ørass gørowing up to heaven at his navel. This 
symbol represents the belief that after attaining 
enlightenment, Buddha will preach the Noble 
Eightfold Path. 


Thiứd dream: Buddha saw a group of worms 
crawling from his knees down; these worms had 
white bodies and black heads. Buddha then 
covered the worms with a cloth. This omen 
indicates that later, when laypeople came to 
Buddha, he taught them the dharma of liberation, 
mnaking them feel safe and secure. 


The fourth dream: Buddha saw birds of different 
colors flying to touch his feet, falling down, and 
turning ¡into the same white color. This dream 
indicates that In the future, when pagans convert 
to Buddhism for practice, they will achieve 
liberation. 


The fiííth dream: Buddha saw himself passing 
through a mountain range full of dirty excrement, 
yet after passing through, his feet remained clean, 


121 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


without a speck of dirt. This omen indicates that 
after attamning cenlightenment, the Buddha 
received all four offerings, but he was not afflicted 
by anything. 


COMMENT: 


Buddha dreamed like that, but what do we dream 
about? Many of us perceive killing, partying, etfc. 
as predominantly negative actions, don't we? From 
here, we can see that dreams also originate from 
withn the mind. People with merit and good 
hearts often have good dreams. On the contrary, 
evil Individuals frequently experience terrifying 
dreams and scream out loud. Although dreams 
are not real, they have a significant Impact on us. 
If you have a good dream, it means yOUT SpITIt 1S 
peaceful. When you wake up, you will also feel 
light. When you have a bad dream, you may feel 
nervous and anxious. Upon waking up, you might 
still feel tired. So, you must always keep positive 
thoughts In your mind and eliminate negative and 
evil thoughts. This way, when you dream, you can 
©experience peace ¡instead of panic. When you 
control your mind 1n a dream, that 1s when your 
practice 1s somewhat effective. 


In the case of Zen Master Đại Mai Pháp Thường 

residing near the mountain, there was a rock 

believed to be the locaton where the gods' 

mnedicine was stored. One night, the Zen Master 
122 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


dreamed that a god came and said, "You are not 
an ordinary person. Within this stone mmonument 
lies a sacred book. The person who receives If 1s 
the owner of this world. Otherwise, he must be an 
emperor. ` 


In the dream, the Zen Master replied, "An old story 
says that when Venerable Tăng Trù did not pay 
attention to the sutras of the immortal world, 
those sutras disappeared. I am happy now with 
Nữưrvana; the liífespan ¡in that iứmmortal world 
cannot be compared to this Joy. 


Thus, we see that even in a dream, the Zen Master 
was stil in control and spoke a sentence full of 
wisdoml 


Furthermore, King Trần Nhân Tông once had a 
dream similar to one of the Buddha's five dreamas. 
In his dream, a lotus flower sprouted from his 
navel, whereas In Buddha's dream, it was Tirrya 
ørass. So, have we had any dreams yet? 


26. Just that is enough. 


Once upon a time, the World-Honored One lived 1n 
Veluvana Vihara, in the city of Rajagaha. At that 
tine, thirty Bhikkhus from Patna, who resided 1n 
the forest, went out to beg for alms. They were 
dressed in only three robes and were stil in 


123 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


fetters. They all went to the World-Honored One, 
and after bowing, they sat down to one side. 


The World-Honored One thought, "These thirty 
Bhikkhus all live in the forest, beg for alms, wear 
loose robes, and are still in fetters. So, how should 
I preach the Dharma 1n a way that their minds will 
be freed from defilements right here and no longer 
cling to them?”" 


The World-Honored (One then saidl to the 
Bhikkhus, “Beginningless is this samsara, 
Bhikkhusl The starting point for sentient beilngs 
circulating in samsara, covered by Ignorance and 
bound by desire, cannot be clearly stated. What do 
you think, Bhikkhus? Which 1s more, the blood 
that flows due to the Injuries you received while 
cycling through Samsara for this long tíme, or the 
water In the four great seas?”" 


The Bhikkhus said, "Dear World-Honored One, the 
blood flowing from us duc to the InJjurles 
sustained during this long cycle of reincarnation 1s 
more than the water In the Íour great oceans." 


Buddha said, "Very good, very good. Bhikkhus, 
you have understood the Dharma I taught. 
Furthermore, Bhikkhus, does your blood flow due 
to the Injuryy when you were born as COWS, 
buffaloes, plgs, goats, chickens, ducks... have 
more blood than the water In the four seas?" 


124 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


"World-Honored One, the blood that flows due to 
1njuries when we are born as buffaloes, cows, pigs, 
goats... has more blood than water In the four 
øreat oceans.”" 


Buddha said, "Bhikkhus, this 1s enough to attain 
liberation from all formationsl" 


When this teaching was shared with the thirty 
Bhikkhus of Patna, thelr minds were liberated 
from Iimpurities, and they no longer had any 
attachmernIs. 


COMMENT: 


When reading the above sutra, what emotions 
arise? Is it enough for us to mourn when we 
remermber the horror we have experienced in this 
long cycle of reincarnation? So much blood was 
flowingl So many heads were rollingl Throughout 
our lives, we have received animals such as 
buffaloes, horses, pigs, goats, and more! Thinking 
back makes me trermblel That amount 1s sufficient 
for us to experience the pain and endeavor to 
elevate ourselves ¡1n the Dharma. We have 
experienced all the flavors of life without lacking 
anything, from ultimate pleasure to extreme 
sufering. So lets Just end 1t here; there's nothing 
more to regret. 


However, we do not open our eyes to observe 


carefully; we just let ourselves reincarnate 1n the 
125 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


world of wind and dust forever. What a pitiful 
thingl In this world, we fight constantly, struggling 
for every word, every meal, and every article of 
clothing, ultimately causing more suffering for one 
another. Let's try to review a small point: suppose 
Someone curses you as a "buffalol" Is it worth your 
anger? There's really nothing to be angry about. 
We have been buffaloes for many lifetimes, and 
now that person says we are buffaloes, It only 
reminds us of past misfortune, prormpting us to 
reflect and advance 1n our practice. We should 
smile and have nothing to worry about or blame. 
SUuppose someone curses at us, "Stupid!l" Likewise, 
we have been fools for many lives, and at this very 
moment, we are reminded to reduce our laziness 
on the path of practice. Being scolded like that 1s 
sornething to be happy and grateful for, rather 
than sad. 


Take a closer look and see that the people who 
curse you and scold you are not strangers. Those 
people were once your father, your mother, yOUr 
brothers, and your friends. As in a Buddhist 
sutra, the Buddha said, “Monks, It 1s not easy to 
Ind a lving being 1n this long period of 
reincarnation who has not once been your father, 
nor once been your mother, or been your child or 
grandchild.” 


SO nñOW, 1ƒ your parents scold you, why are you 


126 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


angry? Understanding and contemplating In this 
way will protect you from any scolding or 
Opposition. On the contrary, true love arises from 
connecting with all creatures. Therefore, you will 
no longer think about causing anyone to sufferl 


With such wisdom, it is sufficient for us to cease 
creating karma and break the cycle of 
reincarnation that has ensnared us Íor numerous 
lietimes, preventing us from realizing the truth. 
Buddha often said, "The tears of living beings are 
more numerous than the ocean." Ït means we've 
cried too mnuch already; we can t continue on that 
path of tears anymorel 


Rise with wisdom! Stop doing things that cause 
each other painl Lets live a líe of Joy and 
liberation because we follow the Dharmal 


During our countless reincarnations, we have 
been robbers, stabbed, and slashed by swords and 
Sspears  numerous tines, and have bled 
excessIvely. 


There have been many Instances where we have 
inhabited the bodies of pigs and goats, enduring 
being stabbed and slashed, resulting 1n excessive 
bleeding. 


When we look across the realms, we will see that 
every living being was once our parent, our chiid, 


Or Our friend. 
127 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


Dear friends, such contemplation 1s sufficient for 
us to comprehend numerous sufferings; It 1s 
adequate for us to be freed from volitonal 
formations; it 1s ample for us to cultivate 
cormpassion for all beings. 


27. Two extremes 


Anguttara Nikaya, Volume 3A, records that one 
day, the Buddha told the Bhikkhus a verse: 


He who sees the two extremes 


and understands the cessation 1n the middle 1s a 
Wise man, untainted. 


I call him a great man, 
Surpassing the weaver. 


After listenng to the verse, the Bhikkhus 
discussed 1t with each other but did not 
understand. 


Finally, the Buddha explained, "The two extrermes 
are contact and contact arising. The “betweeni 1s 
the cessation of contact, leading to the cessation 
of feeling. Weaver' is craving.” 


When the six senses come I1nto contact with theIr 

respective objects, this ¡interaction results 1n 

contact. lf the practitioner neither likes nor 
128 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


dislikes what 1s present, maintaining a state of 
equanimity, then the feeling will dissipate. After 
feeling 1s destroyed, there 1s no longer any desire 
to weave the fabric of karma, that 1s, liberation. 


This Buddha refers to a great person as sormneone 
who overcomes the entanglerment of "craving” and 
attans Nirvana. Nirvana signifies not only the 
cessation of birth but also the cessation of 
Weaving. 


COMMENT: 


Normally, we are used to thinking that craving 1s 
the root of samsara, so eliminating craving mmeans 
uprooting samsara. In this sutra, the Buddha 
stated that at the moment of contact, without 
being swayed by feelings, there is "the cessation of 
contact" and "the cessation of feeling.' In that 
state, attachment ceases, and liberation 1s 
attained. Our thoughts of love and hate are like 
successive threads woven together Into the fabric 
of eternal samsara. If there 1s no thread of that 
feeling, what does the weaver (desire) use to 
weave? 


In life, contact cannot be avoided; the eyes must 
see what 1s in sight, the ears must hear what 1s 
being said, the tongue mmust taste what is being 
tasted, and so on. But the main thing 1s whether 
you are attached to feelngs or not. lf you 


129 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


experience emotions and have thoughts of love or 
hate, then you are constrained. If you dont let 
feelings guide you, you will neither experlence love 
nor hate, and you will be free and liberated. 


Its like when someone offers you something 
precious, and you refuse to accept 1t. Because you 
do not value that precious thing, your mind 1s not 
attached to it. lf you accept that preclous thing, 
namely the attachment to 1t as "mine," it will lead 
to cravings, making It challenging fÍor you to 
release 1t. To achieve this "cessatlon of feeling," 
one mmust remain constantly awake and aware, 
employing wisdom to reflect on the fact that all 
dharmas are impermanent and have manifested 
temporarlly as a result of Intersecting conditions. 
Seeing that illusion, you realize that there 1s no "I 
or "mine," and as a result, your mind will not 
generate thoughts of preferences and aversions, 
allowing it to remain 1n a state of equanimity to 
achieve NÑirvana. 


28. Buddha subdued the Mara 


Thus, I heard. At one time, the World-Honored 
One was stayIing at Uruvela on the banks of the 
Neranjara River under the Nigrodha Ajapala tree, 
having just attained enlightenment. At that time, 
the World-Honored One was sitting outside 1n the 


130 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 
dark, and 1t was raining drop by drop. 


Then the evil Mara wanted to frighten the World- 
Honored One and make his hair stand on end, so 
he transíormed ¡into a huge king elephant and 
walked toward the World-Honored One. At that 
time, the elephants head was as bịg as a large 
black stone, I1ts tusks were as white as pure silver, 
and its trunk resembled the head of a large plow. 


The World-Honored One recognized "this 1s the evil 
Mara" and promptly addressed the demon with a 
verse: "You have been reincarnated for too long, 
with all the pure and Impure appearances. Well, 
demon, you have been defeated." 


Then the demon sadly said, "The World-Honored 
One knows me, the Blessed One knows me," and 
disappeared  disappointedly from that place. 
(Samyutta Nikaya) 


COMMENT: 


With what did Buddha overcome the evil Mara? 
With power, with weapons, or with magical spells? 
This 1s a very Important point that you need to 
understand clearly. If you fail to grasp this point 
clearly, even If you reside In the magnificent 
Dharma, you remain a feeble ¡ndividual. 
Practitioners often fear being disturbed by ghosts. 
They may seek advice Írom varlous individuals 


and learn to draw amulets, chant spells, or make 
131 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


hand signs to exorcise and ward off demons. By 
doing so, you will bury yourself, looking outward 
to rely on distant, I1llusory things. If so, you have 
lost what was once bright 1n your mind. 


Remember carefully: Buddha did not use any 
magical spells against demons. Encountering the 
terror and challenge of the devil, Buddha clearly 
recognized, "This is the devil," and then gently 
said, "Just now, devil, you have been defeated." So 
the devi faied and retreated. Buddha won 
peacefully. Similarly, in a house, I1f the owner is 
confused, i1rrational, or makes poor judgments, 
outsiders may exploit the situation and cause 
trouble. On the contrary, with a wise and upright 
owner who does not rely on erroneous beliefs and 
Judges according to the dharma, outsiders cannot 
corne 1n and cause trouble. 


Meanwhile, with his shining wisdom, which was 
not acquired from anyone, not from faith, and not 
from books, Buddha himself defeated evil spirIts. 
Why? Remember, the devil can appear 1n 
hundreds or thousands of strange forms, but it 1S 
still an 1llusion. Tf it is an 1llusion, 1t cannot last 
longl Thats why, when It ¡1s recognized, It 
1mmmediately retreats on 1ts own. Listen carefully to 
this sentence: "Then the demon sadly said, "The 
World-Honored One knows me, the Blessed One 
knows me, and disappeared disappointingly from 


132 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 
that place." 


NÑo spells were chanted, and no talismans were 
drawn. Simply put, If the owner of the house 1s 
wise, the guests must obey. The Buddha was like 
that; we, the descendants who have risen from the 
source of that Dharma, should not be weak and 
lose the courage of the early days of practicel Let 
us roar loudly like the mighty lions to frighten the 
evil spirits as 1f their hearts were shatteredl 


Like the halr of a Muni, he lives In a house of 
silence and emptiness. Even when there is an 
earthquake, the sky cracks, terrorists come, or a 
sword cuts or an arrow hits the chest, the 
Buddhas do not create conditions for rebirth. 


This means that practitioners, with a calm mind 
and detachment from liíe, have nothing to fear. 
Once again, the Buddha defeated the devil. Before 
that, there was a tne when the devil appeared In 
the form of a great snake king to terror1ze him. 


Another sutra also mentions that the malevolent 
Mara once came to torment a disciple of the 
Buddha, the Bhikkhuni Ủppalavanna. At that 
time, while In Savatthi, Bhikkhuni Uppalavana 
stood under a flowering Sala tree. 


The evil Mara came and recited the verse: "Hey 
Bhikkhumi, you are standing under a sala tree 


with a hundred flower buds 1n bloom. Your beauty 
133 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


1S ©€XqUISIt©; no one can compare to 1t. Here you 
have come, In a posture like that. You foolish 
Wwoman, aren't you afraid of being tempted?2" 


Bhikkhuni Uppalavanna 1Immmediately replied to 
Mara with a verse: "Even 1f there were hundreds or 
thousands of people like you coming here to 
seduce me, I would not waver. Hey, demon, Ï am 
not afraid, even I1f I stand here alone. I have the 
ability to disappear; I can vanish Into your belly; I 
can stand between your eyelashes, but you can't 
see me. With a well-controlled mind and the magic 
that I have practiced, I am free from all bonds, and 
[am not afraid of you. Hey Sage, hey Devil." 


We see that, although she 1s a woman and 
considered  weak, Bhikkhuni Uppalavanna 1s 
clearly worthy of our respect. Alone, facing the 
devils temptation, she boldly spoke words of 
strength that made the devil retreat. Today, we live 
in enclosed houses, feeling isolated and anxious, 
hesitant to venture outside after dark due to fear 
of ghosts. How shamefUl it is for usl 


With the spirit of a Buddhist practitioner, you 
must be brave, courageous, and wise to eliminate 
all forms of 1llusory threats. Lets confront threats 
head-on—without fÍear, without concealmentl 
What you must evaluate carefully 1s, "Winning 
against demons 1s not as gøood as OVercorning 
yourself." If your mind 1s filled with crazy, dark 
134 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


thoughts, no matter what spell you chant, 1t will 
be difficult to avoid being disturbed. As long as 
your mind 1s quiet and your wisdom 1s awakening, 
all crazy delusions will end, and all demons will be 
OVercome. 


Therefore, the ancients said, "Respect the Muni, 
who lives In emptiness and quietness and knows 
how to control themselves." If your mind has no 
space for attachment to arise, then demons will 
ind no opportunty to lurk. Therefore, the 
ancilents also said, "After giving up greed, VOUT 
mmind will be at peace, and you will see all fetters 
disappear. Even when looking everywhere, the 
đevil cannot find you." 


Therefore, after seven years of observing the 
World-Honored One, hoping to fíind his mistakes 
but discovering none, the evil Mara finally 
approached the World-Honored One in despalr. 
Mara then recited the verse: "Like a crow flying In 
the sky, seeing a rock resembling a plece of fat, Ï 
thought I would discover soft and deliclous batt, 
but reality did not meet my expectations. Like a 
bird pecking at a rock, I left disappointed, bidding 
farewell to Gautama." 


An old story tells of a monk who asked Zen Master 

Huệ Thanh in Ba Tiêu, "If the enemy cormnes, Ï need 

to chase them away. When guests arrive, I need to 

observe. If I find myself in a situation where both 
135 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


the enemy and guests arrive sinultaneously, what 
should I do?" 


The Master replied, "In the stone chamber, there 1s 
a palir of tattered grass shoes. " 


There are treasures stored In the house, so there 
1s a Íear of being robbed by the enemy. On the 
contrary, 1f the house 1s empty, what wIll they rob? 
Likewise, when the mind dwells In emptiness, 
1llusions have no place to arise. Where can 
demons come from? Its like a crow pecking at a 
rock, only to get tired and then leave. Thats 
vICtoryl 


In short when you perceive something as 
1llusory, you are aware of its illusory nature. When 
you see something real, you know 1ts real. Being 
constantly awake and aware is the wonderful 
Dharma that overcomes demons and 1s also an 
essential guideline for practice. From there, the 
cycde of bíth and death 1s cut of, gently 
overcoming all terror and anxiety, peacefully 
defeating all kinds of demons Inside and outside 
the mind. Be awake and aware, and rise upl 


136 


<œ®œ 


PHẦN II: LUẬN DIỄN GIẢNG 


1. Những lẽ thực 


Chúng ta thường nghe nói những điều Phật nói ra 
đều là lẽ thật (chân lý). 


Lễ thật này trước sau như một không thay đổi. Vậy 
cái gì là lẽ thật? Trong Kinh Phật nói: “Mặt trời dù 
có lạnh, mặt trăng dù có nóng, lời Phật nói ra 
không bao giờ thay đổi”. 


Lễ thật Phật nói ra rất nhiều, gồm trong các Kinh 
điển, xin lược nêu vài điểm điển hình: 


1- Đối uới thân người: 


Phật nói thân này là giả dối: Vì nó do các duyên 
(đất, nước, gió, lửa) hòa hợp, đã do duyên hòa hợp 
thì hết duyên nó phải tan rã, chúng ta thử xét, có 
thân ai chẳng do duyên hợp chăng? 

Thân này vô thường: Sự còn mất của thân này 
không cố định thời gian, người mới sinh rồi mất, 
người sinh ra mười năm, hai mươi năm, ba mươi 
năm cho đến tám mươi năm rồi mất, có khi thân 


137 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


mạnh, có lúc nó đau. Khi mới sinh thì trẻ, lớn lên 
rồi già v.v... luôn luôn đổi thay sinh diệt. Trên thế 
gian này, thử hỏi có thân ai chẳng hư hoại không? 


Thân này bất tịnh: Bản chất của thân này vốn là 
bất tịnh, thế nên trong những chỗ bài tiết (mắt, tai, 
mũi, miệng, đường đại, đường tiểu, các lỗ chân 
lông) đều bài tiết ra những vật bất tịnh... 


Đây là lẽ thật về thân, những lẽ thật này có giá trị 
từ đời này qua đời khác không thay đổi. Tuy 
nhiên, quan niệm của mọi người là trốn sự thật. Sự 
thật nó như thế, nhưng mỗi khi nói đến sự thật thì 
họ nhăn mặt, có vẻ phản ứng tự nhiên. Dụ như 
thân vốn là hư giả, nhưng nhắc đến cái giả dối thì 
họ cảm thấy không vui. Chẳng hạn gặp ai mình 
muốn xã giao nói anh chị còn trẻ quá, còn đẹp quá 
thì họ vui thích, trái lại nói anh chị già quá, xấu 
quá, họ cảm thấy buồn không thích mình ngay. Họ 
rất sợ nhắc đến những cái vô thường thay đổi, nên 
khi gặp nhau chúc tụng, là chúc sống lâu (thọ chớ 
không bao giờ chúc chết sớm “yểu”). Thậm chí đã 
chết, đi nhắc quan tài mà còn tránh né cử không 
dám gọi tên, bảo là nhắc “cái thọ”. Thân vốn nhớp 
nhúa nhơ bẩn, nhưng nếu gặp ai nói thân anh hay 
chị nhơ bẩn thì phản đối kịch liệt. Ngược lại, có đa 
số người còn thích tô điểm vẽ vời. Nhưng thử hỏi 
bản chất nó là sạch sẽ thì cớ gì lại phải tô điểm nó 
để che lấp? Cớ gì nó lại bài tiết ra những thứ đáng 
nhờm đáng chán? 


2- Đối uới sự uật. 


Phật nói tất cả sự vật trong thế gian đều bắt nguồn 
từ nhân mới thành quả. Chúng ta muốn trồng 


138 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


được cây cam, cũng phải tìm được giống cam để 
gieo trồng. Hạt cam là nhân, cây cam là quả. Muốn 
biết chữ phải đi học. Đi học là nhân, biết chữ là 
quả. Cho đến một câu nói hàng ngày chúng ta 
cũng đều nằm trong nhân quả, như nói: “Tôi muốn 
ăn cơm”. Vì sao muốn ăn cơm? Vì bụng tôi đói. 
Bụng đói là nhân, muốn ăn cơm là quả. Đó là 
những việc nhỏ hằng ngày bày ra trước mắt chúng 
ta, đều không ngoài nhân quả. 


Nói rộng ra cho đến quả địa cầu cũng thuộc nhân 
quả. Như các nhà khoa học nói: Ban đầu do những 
đám xoáy lâu ngày kết tụ thành quả đất. Thế nên 
nhiều hạt bụi là nhân, quả địa cầu là quả v.v... 
Tóm lại, muôn sự muôn vật đều nằm trong lý nhân 
quả. 


Đối với tướng sinh diệt của sự vật, ngoài lý nhân 
quả, chúng ta còn thấy lý nhân duyên. Phật dạy 
các pháp có đều do nhân duyên hòa hợp mới 
thành, không có một pháp nào có tự thể riêng của 
nó. Dụ như thân ta cũng phải do bốn đại: Đất, 
nước, gió, lửa cộng với thần thức hợp lại mới 
thành. Sự vật bên ngoài cũng do duyên hợp mới 
thành, như muốn làm cái nhà cũng phải đủ vật 
liệu như gỗ, tôn, vôi cát, gạch, xi măng, công thợ 
v.v... mà tạo thành cái nhà. Muốn trồng cây, cũng 
phải nhờ có hạt giống, phân, đất, nước, ánh sáng, 
công chăm sóc mới thành cây. Như vậy tạo thành 
thân người hay sự vật, nếu thiếu một trong những 
điều kiện trên cũng không thể thành được. 


Tóm lại, lý nhân duyên và nhân quả nó bao trùm 
trong mọi vật và phổ biến suốt cả thời gian và 


không gian. Nên kinh Phật gọi là “Chân lý tương 


139 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


đối phổ biến”. Những chân lý (lẽ thật) này nó nằm 
sẵn trong con người và mọi vật. Đức Phật chỉ là 
người phát minh ra lẽ thật ấy mà thôi... 


Thế nên người tu chúng ta phải thấy đúng những 
lẽ thật như vậy, đó là chúng ta đã thấy đạo. 


Trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Phật hỏi các thầy 
Tỳ Kheo mạng người sống bao lâu? Một vị Tỳ Kheo 
đáp: “Khoảng vài ngày”. Phật nói: “Ông chưa thấy 
đạo”. Phật lại hỏi vị Ty Kheo khác, vị này đáp: 
“Khoảng trong bửa ăn”. Phật nói: “Ông cũng chưa 
thấy đạo”. Phật lại hỏi vị Tỳ Kheo khác và vị này 
thưa: “Mạng người sống chỉ trong hơi thở”. Phật 
liền gật đầu chấp nhận nói: ”Ông đã thấy đạo”. Rõ 
ràng thấy đạo là thấy lẽ thật chứ không có gì khác. 
Tuy nhiên người ta dễ lầm thấy đạo là phải có thần 
thông diệu dụng thần bí v.v... 

Qua những lẽ thật trên, nếu chúng ta chịu khó 
nghiền ngẫm và dụng công tu tập quán chiếu thì 
tâm chấp trước về ngã pháp lần lần dứt sạch, 
phiền não cũng theo đó mà hết, tức là chúng ta đã 
sống với trí tuệ vậy. 

2. Mời bạn đến 

Trong Tạng Kinh Pali chép: 


Trong những buổi thuyết pháp, Phật thường nhắc 
đến câu: “Mời bạn đến để mà thấy, không phải đến 
để mà tin”, để giảng dạy. Chúng ta nên tìm hiểu ý 
nghĩa câu kinh này thế nào? 


BÌNH: 


140 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


Phần nhiều chúng ta đến với đạo bằng “niềm tin” 
hơn là đến với “trí tuệ”, vì thế chúng ta có những 
hành động lệch lạc với đạo Phật. 


Đạo Phật là đạo giác ngộ. Thế nên người tu Phật 
không thể thiếu trí tuệ. 


Trong kinh Phật dạy: “Cái khổ thiêu đốt dưới địa 
ngục chưa gọi là khổ, cái khổ của con lạc đà, con 
lừa chưa phải là khổ, chỉ có người si mê không trí 
tuệ mới là khổ”. Tại sao? Vì si mê chính là động cơ 
thúc đẩy chúng sanh lưu chuyển luân hồi. Si mê 
là trạng thái đen tối đưa chúng sanh đến cảnh giới 
mê muội khổ đau... Vì vậy, trong mười hai nhân 
duyên, vô minh là đầu mối tạo thành nghiệp sanh 
tử. Từ đó, mười hai vòng xích xoay vần buộc chúng 
sanh trong sanh tử. Phật dạy: Muốn cắt đứt vòng 
xích mười hai nhân duyên, đầu tiên phải dùng 
kiếm trí tuệ. Một khi trí tuệ đến đâu thì bóng tối vô 
minh tan biến đến đó. Như trong nhà tối, khi có 
đèn sáng đến thì bóng tối phải biến mất. Công 
dụng của trí tuệ lớn lao như vậy, nên trong ba môn 
vô lậu học (văn huệ, tư huệ, tu huệ) sau mỗi môn 
đều có kèm chữ "huệ". 


Chữ “Huệ” ở đây là dùng tri tuệ giản trạch các 
pháp, biết rõ một cách không sai lầm. Biết những 
g1? 


1. Dùng trí xét, biết rõ các pháp là “vô thường”. Từ 
thân ta, cho đến mọi vật đều là vô thường là huyễn 
hóa. Sự vật có đều do nhân duyên hòa hợp; đã do 
nhân duyên hợp, thì đủ duyên tạm hợp, hết duyên 
liền tan. Dù cho vật lớn như quả địa cầu rồi cũng 
phải hoại diệt, nếu thiếu duyên. 


141 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


2. Biết các pháp là “Khổ”. Bởi sự vật bị vô thường 
chi phối, nên mới có các thứ khổ như: Sanh, già, 
bệnh, chết, yêu thích mà xa lìa, oán hờn gặp gỡ, 
năm ấm hưng thạnh... Các khổ này không tha thứ 
một ai, nếu người ấy chưa hoàn toàn giác ngộ. Tuy 
nhiên, chẳng phải không có vui, nhưng cái vui chỉ 
trong chốc lát tạm bợ nhất thời. 


3. Biết rõ các pháp là “Không”. Kinh Kim Cang, 
Phật nói: Tất cả pháp hữu vi như chiêm bao, như 
huyễn thuật, như bọt nước, như điện chớp (Nhất 
thiết hữu vi pháp, như mộng, huyễn, bào, ảnh, 
như lộ diệc như điển...) và Phật cũng nói: Phàm vật 
gì có hình tướng đều là hư vọng (Phàm sở hữu 
tướng, giai thị hư vọng...). Vì thế các pháp dù có 
ngàn sai muôn khác, nhưng xét kỹ lại đều một 
tánh không mà thôi. 


4. Xét biết các pháp “Vô ngã”. Bởi tất cả các pháp 
do nhân duyên hòa hợp nên không có tự ngã. 
Nghĩa là sự vật không có một vật gì đứng riêng mà 
thành được. Ví như thân ta phần vật chất do tứ đại 
(đất, nước, gió, lửa) hòa hợp mới có. Phần tinh 
thần do thọ, tưởng, hành, thức hợp lại mới thành. 
Nếu phân tích ra từng phần thì không có cái gì là 
ta, là tự ngã của ta. Nói rộng ra đến sự vật như cái 
bàn để viết này do gỗ, đinh, công thợ v.v... hợp lại 
tạo thành. Nếu chia ra từng phần, cái gì là cái bàn. 
Cây đào trồng trước sân cũng phải do hạt giống, 
đất, nước, ánh sáng, nhân công... mới thành cây 
đào. Nếu thiếu các điều kiện trên, cây đào cũng 
không thể thành. Muôn sự, muôn vật đều đồng 
như thế cả. 


142 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


Dùng trí quán biết như vậy, trong kinh Phật gọi 
“Trí tuệ Bát Nhã”. Nghĩa là dùng trí xét rõ các 
pháp đúng với tinh thần giác ngộ. 


Do dùng trí tuệ nhận biết tất cả các pháp như thế 
lần lần chúng ta mới dứt hết mê lầm. Niết bàn 
cũng nhân đây mà được. Vì thế hỏi chừng nào có 
Niết bàn? Chúng ta có thể đáp: Khi nào hết mê 
lầm. Mà muốn hết mê lầm phải nhờ khả năng của 
trí tuệ. Vì vậy được Niết bàn không nhất định thời 
gian chậm hay mau, mau chậm đều do ta có trí 
tuệ hay không mà thôi. Như thế thì sự an lạc của 
Niết bàn là từ diệu dụng nhiệm mầu của trí tuệ. 
Diệu dụng ấy tự ta phát minh ra nó, chứ đâu phải 
tìm kiếm mà được. 


Xưa có vị Bà La Môn đến hỏi Phật: 


- Nghe nói Gotama biết huyễn thuật và dùng 
huyễn thuật ấy để lôi cuốn người ngoại đạo phải 
vậy chăng? 


Phật liền nói với vị Bà La Môn: 


- Này Bà La Môn, ngươi chớ có tin điều gì do báo 
cáo đem lại. Chớ có tin điều gì do tin đồn đem lại, 
chớ có tin điều gì do truyền thống đem lại, chớ có 
tin điều gì do kinh điển để lại, chớ có tin điều gì do 
phù hợp với định kiến của mình, chớ có tin điều gì 
do uy quyền nói ra, chớ có tin điều gì do bậc Đạo 
Sư truyền dạy. 


Này Bà La Môn, ngươi hãy tín những gì do chính 
ngươi thực sự chứng nghiệm, cái đó có đưa đến an 
lạc hạnh phúc hay không?... (Tăng Chi Bộ Kinh). 


143 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


Đọc đoạn kinh trên chúng ta thấy chủ trương của 
đức Phật dạy chúng ta phải hoàn toàn sống với trí 
tuệ. Dùng trí tuệ giản trạch các pháp và thực sự 
chứng nghiệm nó qua sự nhận xét kỹ càng của trí 
tuệ chứ không phải do niềm tin. Dù niềm tin ấy 
của bất cứ một ai và ở đâu đem đến. Giả sử đức 
Phật nói ra điều gì cũng chớ vội tin mà phải dùng 
trí tuệ xét nét kỹ lưỡng rồi sẽ tin. Đức Phật dạy: 
“Tin ta mà không hiểu ta là bài báng ta”. Bởi vì 
lòng tin mù quáng sẽ đưa đến mê lầm, dễ bị người 
ta lừa gạt. 


Ở thế gian này người ta rất dễ tin, nghe đâu có việc 
linh thiêng liền tin và tìm đến. Hoặc theo một tôn 
giáo nào thì cứ một bề theo tôn giáo đó mà không 
chịu hiểu lời dạy của tôn giáo đó có phải chân lý 
hay không? Hoặc theo một học thuyết thì chấp 
cứng theo chủ trương của học thuyết mình là chân 
lý cao tột, không chịu tìm hiểu cái hay cái đẹp của 
học thuyết khác. Lại có khi vì cảm tình riêng, vì 
truyền thống lâu đời, vì một uy quyền, một thế lực 
mà cúi đầu tin theo một cách mù quáng vô điều 
kiện! Vì thế nên đức Phật thường nhắc các môn đồ: 
Trước khi tin một điều gì phải xét nét kỹ lưỡng rôi 
sẽ tin, dù là một truyền thống để lại, dù do kinh 
điển lưu truyền, dù là một đấng Đạo Sư nói ra 
V.V... cũng chớ vội tin. Mã phải tin những gì do tự 
mnình chứng nghiệm được, nó hợp với lẽ phải, đúng 
với chân lý và đem lại sự an lạc hạnh phúc cho 
mình, cho mọi người hiện tại và mai sau. 


Chúng ta phải có cái nhìn đúng như vậy mới hợp 
với tinh thần giác ngộ của đạo Phật. Đó là chúng ta 
đến để mà thấy, chứ không phải đến để tin, đúng 
như điều Phật thường nhắc! 


144 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 
3. Thấy biết như thật 


Chúng ta những ai có đọc Kinh Niết Bàn chắc còn 
nhớ câu chuyện ”Những người mù rờ voi”. Phật 
nói: Ví như có người đem con voi lớn đến trong 
đám người mù bảo họ thử diễn tả hình dáng con 
voi như thế nào? Trong đó có kẻ rờ phải cái chân 
voi liền nói con voi giống như cây cột tròn lớn, kẻ 
rờ trúng lỗ tai nói con voi giống như cái ky, kể rờ 
trúng bụng nói con voi giống như cái lu, kẻ rờ 
trúng đuôi nói con voi giống như cây chổi, mỗi 
người nói mỗi cách tùy theo chỗ nhận của mình, 
người sáng mắt chỉ nhìn con voi mà cười. 


Nghe qua câu chuyện chúng ta thử nghiệm xem 
đức Phật muốn nói gì? Con voi là chỉ cho “Lý rốt 
ráo chân thật”, đám người mù là chỉ chúng ta, 
những kẻ đang bàn tán lăng xăng về lý ấy. Nghĩa 
là chúng ta đui mù không mắt tuệ đối với lý chân 
thật tròn đầy của Như Lai, lại đem thức tình sai 
biệt để tự phán đoán rồi chấp trước theo chỗ nhận 
hiểu riêng tư, trở lại bài bác lẫn nhau khiến cho 
“Lý thật vốn không hai” mà thành cách biệt, nghĩa 
vốn tròn đầy lại bị chia chẻ đây kia. Ngờ đâu tự 
mình vẫn chưa thông, thêm làm rối loạn người 
sau. Phật nói những kẻ như thế giống như đám 
người mù rờ voi, tranh cãi ôn ào mà tướng thật 
con voi còn chưa thấy được. Với người sáng mắt, 
đứng trước con voi tuy không lý luận dông dài 
nhưng toàn thể con voi hiện rõ không sai sót. 
Người ấy thấy đúng như thật con voi là con voi, 
chớ không nói thêm cái gì. 


Cũng như thế người chân thật đạt đạo vốn không 
nhiều lời, nhưng mỗi việc, mỗi việc đều sáng ngời 


145 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


không mê. Trái lại, kẻ thông minh nói thao thao 
bất tuyệt đến khi bị gạn lại thì trong lòng rỗng 
tuếch. Như Hương Nghiêm Trí Nhàn bình thường 
hỏi một đáp mười, nhưng khi bị Qui Sơn gạn một 
câu: “Trước khi cha mẹ chưa sanh hãy nói cho 
một câu” liền câm miệng. Cho nên không thể lấy 
trí thông minh ở đời mà đo lường pháp thật. Chỗ 
lý tột cùng chỉ nên im lặng thầm thông, đâu kham 
trình bày thế này thế nọ. Ví như câu chuyện Tổ Bồ 
Đề Đạt Ma. Một hôm Ngài gọi trong đồ chúng đến 
hỏi: 


- Giờ ta trở về sắp đến, các ngươi mỗi người nên 
nói chỗ sở đắc của mình. 


Đạo Phó ra thưa: 


- Theo chỗ thấy của con, chẳng chấp văn tự, chẳng 
la văn tự, đây là dụng của đạo! 


Ngài bảo: 
- Ngươi được phần da của ta. 
Bà Ni Tổng Trì thưa: 


- Nay chỗ hiểu của con như Tổ A Nan thấy cõi Phật 
A Súc, chỉ thấy một lần, không còn thấy lại! 


Ngài bảo: 
- Ngươi được phần thịt của ta. 


Đạo Dục ra thưa: 


146 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


- Bốn đại vốn không, năm ấm chẳng có, chỗ thấy 
của con, không một pháp có thể được! 


Ngài bảo: 

- Ngươi được phần xương của ta. 

Đến Huệ Khả bước ra đảnh lễ rồi lui lại đứng yên. 
Ngài bảo: 

- Ngươi được phần tủy của ta. 


Đây chúng ta hãy nghe thêm câu chuyện của Ngài 
Vân Môn. Một hôm Ngài thượng đường cầm cây 
gậy đưa lên nói: “Phàm phu thấy nó là thật, Nhị 
thừa phân tích nói là không, Viên Giác thấy như 
huyễn, Bồ Tát thì đương thể tức không. Thiền gia 
thấy cây gậy gọi cây gậy, đi chỉ đi, ngồi chỉ ngồi, 
không được động đến”. Nghĩa là phàm phu si mê 
chấp trước cho là thật khỏi phải nói. Nhị thừa 
phân tích thấy là không, tức chưa phải ngay đó 
thật thấy. Viên Giác thấy như huyễn, vẫn còn có 
chỗ lý quán. Bồ Tát đương thể tức không, chưa 
khỏi chiếu soi, vẫn chưa tột lý. Chỉ Thiền gia thẳng 
đó thấy đúng như thật nó là nó không thêm không 
bớt một chút gì, nên nói: “Đi chỉ đi, ngồi chỉ ngồi, 
không được động đến” là chỉ ngay cái thể hiện 
tiên. Đây là nói người còn kẹt trên lý sai biệt tức 
chưa tột lý thật, chớ có hiểu lầm Thiền gia cao hơn 
Bồ Tát, Viên Giác mà trở lại sanh nghi ngời 

Từ đó chúng ta mới thấy những kẻ còn bàn tán 
lãng xăng, bài bác người này người nọ mã nói 


rằng: Ta hội thiền, ta đạt đạo thì biết ngay là thứ 


147 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


thật hay thứ giả rồi. Con người chúng ta thường 
hay có cái bệnh chủ quan, tức là những điều gì của 
mình thấy, của mình nhận, đều cho là đúng cả và 
đả kích chỗ thấy của người, mà không biết lẽ thật 
tràn đầy khắp nơi và ai ai cũng có, đâu được một 
bề cố chấp. Thế nên, dù tu hành công phu mà 
chưa sạch kiến chấp ắt rơi một góc, một cạnh, 
không thể đạt thành viên mãn. Đó là nói về người 
tu. 


Nói rộng ra ngoài thế gian cũng thế. Khi một vấn 
đề mà còn giả thuyết này, giả thuyết nọ về vấn đề 
đó, tức chưa thấy được vấn đề. Thế mà chúng ta 
nhắm mắt dựa vào những giả thuyết để tranh cãi 
nhau thì có phải là quá thiển cận hay không? Dù 
cho thật đã phát minh ra, nhưng nếu cứ chấp vào 
một điều phát minh đó thì cũng chưa thấu hiểu 
mọi mặt. Thí dụ: Một chậu nước, nếu nhìn bằng 
cặp mắt của nhà hóa học thì chỉ thấy có H2O, 
nhưng nếu nhìn thêm với cặp mắt nhà vi trùng 
học tức sẽ thấy có những vật li ti sống trong ấy. 
Hoặc với cặp mắt của ông Archimède, sẽ nhận ra 
một nguyên lý về sức đẩy của nước. Cho nên nếu 
chấp theo cái thấy riêng tư là không thấy toàn diện 
vấn đề. 


Trong xã hội cũng vậy, chúng ta sở di tranh cãi 
nhau là có gì lạ đâu. Bởi mỗi người chấp một mặt, 
rồi chấp theo chỗ thấy của mình mà bác bỏ chỗ 
thấy của người, từ đó nên sanh chuyện. Chẳng 
hạn, một người thấy phải kính trọng cha mẹ là 
đáng hơn hết, vì cha mẹ là đấng sanh thành 
dưỡng dục cho chúng ta nên người. Kẻ khác nói, 
kính trọng Thầy mới là trên hết, vì có Thầy dạy dỗ, 
chúng ta mới trở thành người sáng suốt thành tài. 


148 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


Cứ thế hai người cãi nhau chứ có biết đâu mỗi 
người chỉ thấy một mặt. Nếu có Thầy mà không có 
cha mẹ thì làm sao có chúng ta để thành tài. Cũng 
như có cha mẹ mà không có Thầy thì sự dưỡng dục 
làm sao trọn vẹn? Do đó nếu chỉ nhìn có một mặt, 
thử hỏi đến bao giờ mới hết tranh cãi? Hiểu được 
lẽ đó, chúng ta không còn gì để tranh cãi với 
nhau, vì biết rằng mỗi người đều có một cái phải 
của mình, mỗi người có một cái hiểu biết riêng mà 
lẽ thật thì không có ranh giới; người thấy mặt này, 
người thấy mặt khác, chỉ nên thông cảm với nhau 
để cùng đóng góp, cùng vui sống trong lẽ thật 
tương đối của cuộc đời. 


Tiến lên để đạt đến cứu cánh chân thật, chúng ta 
phải buông hết những cái thấy riêng tư, những suy 
nghĩ do thức tình đem lại cho đến mọi sở đắc do 
công phu đạt được. Bởi lý tột vốn không hai, mà 
cái hiểu biết nếu còn mang hình bóng của một cái 
Ta thì đâu tránh khỏi bị chia cách? Dụ như đứng 
trước một đóa hoa thấy là đóa hoa tức cái thấy đó 
vẫn còn nguyên vẹn chưa có gì và đóa hoa vẫn 
chưa bị xâm phạm. Vừa khởi nghĩ: “Ta thấy hoa”, 
tức một bức màn ngăn cách giữa Ta và đóa hoa. 
Ta khác với đóa hoa. Thế là sự thật đã bị chia chẻ, 
vũ trụ đã bị phân đôi, cái thấy không còn nguyên 
vẹn mà đã có niệm chen vào. 


Cũng một câu chuyện Thiền về đóa hoa. Thiền Sư 
Quế Sâm, một hôm cùng Trường Khánh, Bảo 
Phước vào Châu thấy một đóa mẫu đơn. Bảo 
Phước nói: “Một đóa mẫu đơn đẹp!”. Trường Khánh 
bảo: “Chớ để con mắt sanh hoa”. Quế Sâm bảo: 
“Đáng tiếc một đóa hoa”. Chúng ta thấy chỉ một 
đóa hoa bình thường vô sự mà Bảo Phước, Trường 


149 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


Khánh lại cố làm sóng gió, tưởng đâu có thể mờ 
mắt Sư. Nào ngờ gặp Sư đầy đủ mắt sáng, ngay 
một câu trả lại đóa hoa bình thường. Tâm nếu 
không thì vật từ đâu khởi? Thế nên muôn pháp 
vẫn thường như. Thấy như thế là thấy chân thật, 
nếu nói có, nói không là vẫn còn chạy nơi mề 
ngoài, chưa phải tâm bình thường như thật. 


Đến đây chúng ta mới cảm thông với đức Phật, khi 
được hỏi đến Niết Bàn là có hay không, Ngài vẫn 
giữ thái độ im lặng không trả lời. Vì với trí phàm 
phu của chúng ta khi chưa đạt đến thì khó mà nói 
cho hiểu được. Nếu bảo Niết Bàn là có tức chúng 
ta liên nghĩ: “Niết Bàn có một cảnh giới nào đó, 
như vậy Niết Bàn tất thuộc vô thường, vì có hình 
tướng!”. Trái lại nếu nói quyết định là không, 
chúng ta lại nghĩ “Niết Bàn là không ngơ như hư 
không, không có một cái gì”. Nhưng nếu Niết Bàn 
là không ngơ thì cái gì biết được Niết Bàn. Do đó, 
nói có nói không gì cũng đều kẹt, chỉ người đạt 
đến liền cảm thông không còn nghi ngờ. 


Thế nên, nếu lấy tình thức mà đo lường cảnh giới 
Thánh, thi cảnh giới Thánh cũng thành sai biệt. 
Các Tổ đâu chẳng thường bảo: “Chỉ hết phàm tình, 
chớ sanh Thánh giải”. Cần yếu là chúng ta phải 
chữa cho sáng mắt, chừng ấy toàn thể con voi bày 
ra rõ ràng khỏi nhọc nhằn bàn tán lăng xăng. 
Người còn bàn tán lăng xăng là kẻ chưa thấy đạo. 
Tóm lại, chỗ lý tột cùng không còn tranh cãi, người 
thấy chân thật im lặng thầm thông. Thật tướng con 
voi vốn không hai thể, chớ vì mù mắt bài bác kia 
đây. Ai là kẻ sáng mắt hãy tự giữ gìn, chớ để cho 
người kiểm điểm, thật đáng hổ thẹn xiết bao. 


150 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 
4. Quán võ ngã 


Trong kinh Phật nói: “Thân này chẳng phải là Ta, 
chẳng phải của Ta, chẳng phải tự ngã của Ta”. Vậy 
phải quán như thế nào để thấy được nó chẳng phải 
Ta, chẳng phải của Ta, chẳng phải tự ngã của Ta. 


Đáp: Có hai phần: 
Về sắc uẩn: 


Sắc uẩn do bốn đại hợp thành, giả hiện có thân 
tướng. Đã do bốn đại hòa hợp thành thì đất là của 
đất, sao bảo là của Ta? Cũng thế, nước là của 
nước, gió là của gió, lửa là của lửa đâu thể bảo là 
của Ta? Còn thế nào là chẳng phải Ta? Bởi ta là 
hữu tri, vốn có đủ tánh phân biệt hiểu biết, trái lại 
bốn đại là vật không tri giác làm sao gọi bốn đại là 
Ta? Vả lại bốn đại mỗi đại đều có tính chất riêng, 
đất tính cứng, nước tính ướt, gió tính động, lửa 
tính nóng, mỗi phần riêng biệt hợp lại đâu thể 
thành một thể thuần nhất. Vì thế nên biết sắc uẩn 
cũng không phải tự ngã của Ta, vi tự ngã là một 
cái thể nguyên vẹn. 


Về tâm có bốn thứ: 


Thọ, tưởng, hành, thức. Tức thuộc về phần tỉnh 
thần. Thọ: do căn trần tiếp xúc mà sanh khổ vui, 
hoặc bình thường (không khổ, không vui). Tưởng: 
do nghĩ nhớ những việc đã qua, suy tưởng việc sắp 
đến, nghĩ việc hiện tại. Hành: do niệm sanh diệt 
tương tục trong từng sát na, có thiện hành, ác 
hành, vô ký hành. Thức: do phân biệt lành dữ, tốt 
xấu, phải quấy... có thủ xả, không thủ xả. 


151 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


Về Thọ có phải là Ta chăng? Thọ do xúc mà có, 
không xúc thì thọ cũng không. Nếu bảo Thọ là Ta 
như vậy khi không xúc Ta cũng không nữa sao? 
Thế nên biết Thọ chẳng phải là Ta. Nếu bảo Thọ là 
của Ta cũng không được, vì Thọ do xúc mà có, là 
của xúc sao bảo là của Ta? Thọ từ xúc sanh, lại có 
khi thọ vui, thọ khổ, thọ không vui không khổ, 
chẳng phải một thể nguyên vẹn, nên cũng chẳng 
phải tự ngã của Ta. 


Về Tưởng có phải là Ta chăng? Tưởng do nhớ nghĩ 
mà thành, không nhớ nghĩ thì Tưởng cũng không. 
Nếu bảo Tưởng là Ta thì khi không nhớ nghĩ ta 
cũng không. Thế nên biết Tưởng chẳng phải là Ta. 
Lại Tưởng do nghĩ nhớ mà thành, thì Tưởng là của 
nhớ nghĩ sao gọi là của Ta? Tưởng có tưởng về quá 
khứ, tưởng về vị lai, tưởng về hiện tại, không một 
thể nhất định không phải tự ngã của Ta. 


Về Hành có phải là Ta chăng? Hành do niệm khởi, 
niệm diệt thì Hành cũng không. Nếu bảo Hành là 
Ta, như vậy khi niệm diệt Ta cũng không. Thế là 
Hành cũng chẳng phải Ta. Hành do niệm khởi thì 
Hành là của niệm sao bảo của Ta? Hành có ác 
hành, thiện hành, vô ký hành, sanh diệt không 
dừng, không có thể cố định, nên cũng không phải 
tự ngã của Ta. 


Về Thức có phải là Ta chăng? Thức do phân biệt 
sanh, không phân biệt thì Thức cũng không. Nếu 
bảo Thức là Ta tức khi không phân biệt Ta cũng 
không. Thế nên Thức chẳng phải là Ta. Thức đã do 
phân biệt sanh thi Thức là của phân biệt, sao bảo 
của Ta? Thức có thủ có xả, có bình thường, không 


152 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


thủ không xả, chẳng có một thể cố định nên cũng 
chẳng phải tự ngã của Ta. 


Như vậy, nếu quán cùng tột lẽ trên, chúng ta sẽ 
thông đạt lý vô ngã, khi tâm chấp ngã hết tức mầm 
mống sanh tử dứt, ngay đó là Niết Bàn vậy. 


S. Niết bàn là gì? 


Hỏi: Mục đích của người tu Phật lấy quả vị Niết Bàn 
làm chỗ cứu cánh. Vậy Niết Bàn là gì? 


- Trong các kinh điển có nhiều định nghĩa khác 
nhau nhưng chữ Niết Bàn (NÑirvana) không ngoài 
những nghĩa Viên tịch (hoàn toàn vắng lặng), Vô 
sanh (không còn sanh diệt) và Giải thoát v.v... 
những nghĩa này nhằm chỉ cho người đạt đạo sống 
trong trạng thái tâm thể hoàn toàn vắng lặng, dứt 
hết vọng tưởng vô minh. 


Do trinh độ giác ngộ khác nhau nên trong kinh 
chia ra bốn thứ Niết Bàn: 


1. Niết Bàn Hữu Dư Y: Niết Bàn đã dứt sạch phiền 
não vọng hoặc trong ba cõi, nhưng còn thân của 
nghiệp báo dư thừa. 


2. Niết Bàn Vô Dư Y: Niết Bàn đã dứt sạch phiền 
não hữu lậu và không còn mang thân của nghiệp 
báo (dứt hết uẩn thân). 


3. Niết Bàn Tự Tánh: Niết Bàn tự tánh sẵn có của 
chúng sanh, nó vốn sẵn có tánh Niết Bàn không 
phải tu tập mới có. Như mặt gương tánh vốn sạch 
không phải đợi lau chùi mới hiện. 


153 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


4. Niết Bàn Vô Trụ Xứ: Niết Bàn không chỗ nơi. 
Các vị Bồ Tát khi giác ngộ, lao mình trong lục đạo 
giáo hóa chúng sanh, lấy sự sanh tử của chúng 
sanh làm cảnh giới. Tuy ra vào sanh tử nhưng lúc 
nào cũng tự tại vô ngại. 


Hai thứ Niết Bàn trên là của hàng Nhị thừa, hai 
thứ Niết Bàn dưới chỉ riêng hàng Đại thừa mới có. 


Hỏi: 
- Làm sao thể nghiệm để biết có Niết Bàn? 


- Như trên chúng ta đã hiểu, căn cứ Tự Tánh Niết 
Bàn thì mỗi người chúng ta đều sẵn có thể tánh 
thanh tịnh sáng suốt tròn đầy, nhưng vì phiền não 
ngăn che mà không hiển lộ. Muốn tánh Niết Bàn 
hiển lộ là phải diệt trừ phiền não. Phiền não ở đây 
chính là sự mê lầm “chấp ngã”. Mê lầm chấp ngã 
hết, tức là Niết Bàn. Vậy thì hỏi khi nào có Niết 
Bàn? Chúng ta phải đáp: Khi nào tâm “chấp ngã” 
hết, hoặc tham, sân, si sạch chính khi ấy tức Niết 
Bàn, khỏi phải hỏi đâu xa. 


Chúng ta hãy đọc một đoạn văn trích trong Tạng 
Kinh Pali của tác giả “Cái Ta Nguy Hiểm” 
Buddhahasa sau đây: 


Trong câu Phật ngôn: “Nếu chư Tỳ Kheo hành theo 
Chánh hạnh thì cõi thế gian không vắng bóng các 
bậc A La Hán”. Chữ Chánh hạnh có ý nghĩa sâu xa 
quan trọng. Sống chánh hạnh ngụ ý sự vắng mặt 
của ý tưởng Ta và của Ta. 


154 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


Chúng ta sống hết ngày này qua ngày khác, 
nhưng sống một cách không chân chánh, cho nên 
cái tà kiến “Ta” và “của Ta” mới sanh, và mỗi ngày 
nó vọt lên nhiều lần, khiến cho cái Niết Bàn viên 
mãn bị đứt đoạn, không có dịp tốt để xuất hiện, và 
vì thế chúng ta không thành bậc Vô sanh (A La 
Hán). Sống chánh hạnh là sinh hoạt đúng với Bát 
Chánh Đạo. Vậy điều cần yếu là ta phải dùng tri 
kiến chân chánh và hành động chân chánh sao 
cho “Cái ý niệm Ta” và “của Ta” không thể nổi dậy, 
ngõ hầu không có sự sanh. Khi không có sự sanh 
nào cả thì không có khổ nào cả và đó là chân hạnh 
phúc như lời đức Phật đã thuyết. 


Đọc qua đoạn văn ngắn này, chúng ta thấy Phật 
dạy điều kiện muốn được Niết Bàn phải có Chánh 
hạnh (sinh hoạt đúng với Bát Chánh Đạo). Khi não 
có Chánh hạnh thì khi ấy có Niết Bàn. Khi nào 
không có Chánh hạnh thì không có Niết Bàn. Vậy 
muốn đạt được Niết Bàn phải có Chánh hạnh, tức 
là không còn khởi dậy cái ý niệm “Ta” và “của Ta”. 
Một giây phút nào cái “Fa” và “của Ta” không khởi 
dậy trong tâm thức thì phút giây đó ta có Niết Bàn 
(Niết Bàn trong thời gian ngắn là Niết Bàn nhân, 
sống với Niết Bàn vĩnh viễn là viên mãn Niết Bàn). 
Vậy muốn kéo thời gian Niết Bàn của ta dài hay 
ngắn đều từ tâm thức có khởi vọng tưởng chấp ngã 
hay không chấp ngã mà thôi. Nếu sống được một 
phút không vọng tưởng là một phút Niết Bàn, sống 
được hai phút là hai phút Niết Bàn, sống một giờ, 
một ngày là được một giờ, một ngày Niết Bàn cho 
đến nếu sống trọn vẹn là được Niết Bàn viên mãn. 


Trong Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn chép: 


155 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
Có người hỏi: 
- Làm sao được Đại Niết Bàn? 
Thiên Sư Huệ Hải đáp: 
- Chẳng tạo nghiệp sanh tử. 


Khi nào chẳng tạo nghiệp sanh tử tức là Niết Bàn, 
chứ không phải tìm Niết Bàn nơi nào khác và cũng 
không phải đợi thời gian nào mới đạt Niết Bàn. Vì 
vậy, đạt Niết Bàn sớm hay muộn, thời gian có Niết 
Bàn lâu hay mau đều tùy chúng ta cả. 


Có một Cư sĩ đến hỏi Phật: 


- Bạch đức Thế Tôn! Như Phật nói Niết Bàn hiện tại 
đến để mà thấy có thời gian chăng? 


Phật bảo: 


- Như người ý vừa nghĩ “tham”, miệng nói lời 
tham, thân làm việc tham thì ngay đó ưu bi khổ 
não liền khởi. 


Như người ý vừa nghĩ “sân”, miệng nói lời sân, 
thân làm việc sân thì ưu bi khổ não ngay đó liền 
khởi. 

Như người ý vừa nghĩ “si”, miệng nói lời si, thân 
làm việc si thì ưu bi khổ não ngay đó liền khởi. 
Người nào nếu thân miệng ý dứt được tham, sân, 
sỉ thì ưu bi khổ não không có. Chính ngay lúc đó 
là Niết Bàn hiện tại (Tương Ưng Bộ Kinh). 


Hỏi: 


156 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 
- Khi đạt Niết Bàn rồi, còn có hay không còn có? 


- Vấn đề còn có hay không còn có đặt ra ở đây đã 
sai rồi. Để trả lời câu hỏi này, tôi xin dẫn lời hỏi 
của một vị Bà La Môn đến hỏi Phật (Tạp A Hàm): 
"Thưa Thế Tôn! Thế giới hữu biên, vô biên? Thế 
giới hữu thường, vô thường? Niết Bàn còn có hay 
không còn có?" ( Cả ba câu hỏi đức Phật đều im 
lặng không đáp. Tại sao Phật không đáp? Bởi 
người đời phần nhiều hễ nói không thì họ chấp 
hoàn toàn không, khi nói có thì chấp hoàn toàn có 
(chấp một chiều), vì vậy mà Phật không đáp. Nghĩa 
là nếu nói không thì họ chấp là không ngơ (ngoan 
không) như lông rùa, sừng thỏ; nói có thì chấp 
thường còn mãi mãi (vĩnh viễn không thay đổi), mà 
nghĩa có không ở đây “không cố định” không hẳn 
là có, không phải hoàn toàn không. Hơn nữa 
nghĩa Niết Bàn, nó ly khai nghĩa có và không. Tại 
sao? Vì nếu có thì phải có hình tướng chỗ nơi có 
thể chỉ được, nhưng Niết Bàn đâu có hình tướng 
và chỗ nơi. Nếu nói không, ai biết có chứng đắc 
Niết Bàn? Vì vậy không thể nói có hay không. Lấy 
một việc gần gũi làm thí dụ. Như khi ngồi thiền, 
tâm ta buông xả tất cả vọng niệm không còn một 
chút dấy động, tâm lặng lẽ thênh thang trùm 
khắp. Lúc bấy giờ, còn có gì hay không còn có gì? 
Nếu nói còn có gì tại sao không thấy tướng mạo? 
Nếu nói không còn gì thì cái gì tỉnh sáng biết là 
không? Vì nó không phải thật có và thật không 
nên nếu trả lời là “Có” là “Không” đều không đúng 
lẽ thật. Thế giới hữu thường vô thường, hữu biên 
vô biên cũng vậy, nó không phải thật có, thật 
không mà tùy duyên biến đổi. Vì thế nên Phật 
không trả lời. 


157 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


Khi Phật còn tại thế có một vị Tỳ Kheo chứng A La 
Hán tịch, các Thầy Tỳ Kheo đến hỏi Phật: Thầy Tỳ 
Kheo tịch sanh về đâu? ( Phật trả lời: “Như củi hết 
lửa tắt”. Nghĩa là còn duyên thì hiện, hết duyên thì 
ẩn, chớ không về đâu! 


Nhân ngày ky Mã Tổ, Nam Tuyền hỏi chúng: 
- Cúng trai Mã Tổ, vậy Mã Tổ có đến hay chăng? 


Cả chúng không đáp được. Động Sơn Lương Giới 
ra đáp: “Đợi có bạn liền đến”. Tức là đủ duyên liền 
đến. 


Qua hai câu chuyện trên chúng ta hiểu nghĩa tùy 
duyên là như vậy. 


Hỏi: 


- Người đã trở về sống với Tự tánh Niết Bàn hằng ở 
trong thể tịch tịnh bất động hay còn gì nữa khác? 


- Thể của Tự tánh Niết Bàn tuy tịch mà thường 
chiếu, hằng vắng lặng mà vẫn chiếu soi. Vì thế chư 
Phật và các vị Bồ Tát khi thành đạo các Ngài có 
Tam thân (Pháp thân, Báo thân, Hóa thân), Tứ tri 
(Thành sở tác trí, Diệu quan sát trí, Bình đẳng 
tánh trí, Đại viên cảnh trí), Ngũ nhãn (Nhục nhãn, 
Thiên nhãn, Huệ nhãn, Pháp nhãn, Phật nhãn). 
Lục thông (Thiên nhãn thông, Thiên nhĩ thông, 
Tha tâm thông, Túc mạng thông, Thần túc thông, 
Lậu tận thông). Vô số diệu dụng thần biến v.v... 
giáo hóa muôn loài. Tuy hiện muôn loài nhưng 
tánh thể bất động. 


158 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


Thế nên cảnh giới Hoa Nghiêm đã diễn tả nào là 
mây ánh sáng, tàn lọng ánh sáng, cho đến đồ ăn, 
đồ mặc, núi sông v.v... hết thảy đều trở thành ánh 
sáng cả. Chúng ta lấy làm lạ không biết ý kinh 
muốn nói gì không thể hiểu nổi, chẳng ngờ chính 
là để nói diệu dụng bất tư nghì của đức Phật sau 
khi đã đạt Niết Bàn. Nghĩa là sau khi đạt đến Niết 
Bàn thì đâu đâu cũng là cảnh giới bất tư nghì, chớ 
không phải đạt đến đó rồi không còn gì hết. Đó là 
điều chúng ta chớ lầm lẫn. 


6. Con mắt thứ hai 


Thường thường mỗi người chúng ta ai cũng có hai 
con mắt, nhưng chúng ta có biết thế nào là con 
mắt thứ hai chăng? Nếu chỉ mắt bên phải hoặc bên 
trái đều không đúng, vì cả hai đồng thời sanh thì 
làm sao bảo cái nào là cái thứ nhất, cái nào là cái 
thứ hai? Vậy ai có thể chỉ ra được? 


Đây chúng ta hãy nghe câu chuyện đức Phật khi 
Ngài còn làm Bồ Tát. Thuở ấy Ngài sanh làm một 
vị vua trị vì thiên hạ. Một hôm, do túc duyên nhiều 
đời Ngài bỗng chán ngai vàng và những lạc thú thế 
gian, vua liền trốn khỏi hoàng thành ởi vào rừng 
sâu để tìm bậc Đạo Sư chuyên tu thiền định. 
Hoàng hậu hay tin vội đuổi theo tìm vua và bà gặp 
Ngài trên đường đi. Vua hết sức khuyên bà trở lại, 
nhưng bà quyết một mực theo Ngài. Trời Đế Thích 
thấy vua có chí siêu xuất thế gian, để thúc đẩy 
Ngài thêm, mới hiện ra một người thợ mộc ở gần 
bên đường. Vua vừa đi đến, chợt trông thấy anh ta 
đang cầm thanh gỗ nhắm xem đã thẳng mực hay 
chưa? Trong khi đó anh ta nhắm bớt một mắt lại, 
vua thấy lạ mới đến hỏi: Vì sau phải nhắm bớt một 


159 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


mắt lại như vậy? Người thợ mộc đáp: Vì nếu có con 
mắt thứ hai thì hai con nó tranh nhau khó nhìn 
chính xác. Vua nghe nói chợt tỉnh, nghĩ rằng: 
Cũng thế, ta đã chán cảnh đua chen của thế gian 
để vào rừng chuyên tu, thế mà còn có con mắt thứ 
hai là Hoàng hậu bên cạnh thì làm sao tránh khỏi 
tâm bị chi phối. Nghĩ như vậy, vua từ giả anh thợ 
mộc, đi đến một ngã tư đường, vua bẻ một cành 
lau đưa trước Hoàng hậu hỏi: Như cảnh lau này có 
thể dính trở lại với thân cây chăng? Bà thưa: Tâu 
bệ hạ, không thể được. Vua nói: Cũng vậy, chừng 
nào cành lau này dính trở lại với thân cây, chừng 
ấy chúng ta mới có thể sống lại với nhau, giờ 
chúng ta phải chia tay. Tức thời vua bỏ bà ở lại và 
phóng thẳng vào rừng. 


Như thế chúng ta đã thấy con mắt thứ hai chưa, 
nhất là đối với những người xuất gia? Cứ nhắm đi 
một mắt thì sẽ thấy những gì là con mắt thứ hail 
Giờ chúng ta hãy nghiệm lại câu nói của người thợ 
mộc: “Nếu có con mắt thứ hai thì hai con nó tranh 
nhau khó nhìn chính xác”. Người tu đã phát 
nguyện từ bỏ gia đình, cắt đứt những gì thân ái từ 
trước để sống đời phạm hạnh; thực hiện hoài bảo 
cao cả của người xuất gia; thế mà thiếu tỉnh thần 
dứt khoát lãm sao đạt thành sở nguyện? Chúng ta 
hãy quán kỹ lại xem, tất cả thế gian này có gì quan 
trọng đáng để lưu ý? Ngay cái thân sống hàng 
ngày đây ta cũng không thể lo lắng giữ gìn được, 
huống là những cái bên ngoài! Nó già ta bảo nó 
đừng già cũng không được. Nó đau ta bảo nó đừng 
đau, nhưng nó vẫn đau, cho đến ta bảo nó đừng 
hư hoại, song rốt cuộc rồi nó cũng phải hư hoại! 
Thế thì, cái theo sát một bên mà chúng ta còn 
không thể giữ gìn sắp xếp gì được, thì những việc 


160 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


xa vời đâu đâu mà cứ vương vấn mãi, thử hỏi có 
sáng suốt hay không? Vậy mà đa số vẫn không bỏ 
được! Người tu chúng ta là người sống theo trí tuệ, 
lấy chánh giác làm đầu, không thể đi theo con 
đường u ám! Với tri tuệ quán sát kỹ, cái đáng làm 
chúng ta sẵn sàng làm, cái đáng bỏ chúng ta sẵn 
sàng buông bỏ, như thế mới đúng ý nghĩa cao đẹp 
của người xuất gia. Đằng này, vừa mới phát tâm 
xuất gia liên nghĩ: “Gia đình rồi đây ai chăm sóc?”. 
Vừa cạo tóc, liếc thấy những sợi tóc đen huyền óng 
ánh lại nghĩ: “la hãy giữ nó làm kỹ niệm”. Vừa 
khoác áo cà sa lại nhớ đến: “Mấy đứa bạn hôm qua 
sao chẳng đến thăm?” v.v... Như vậy, có xứng đáng 
với tâm xuất gia chưa hay đã rong về trần tục mất 
rồi? Do đó ngay từ bước ban đầu phải sẵn sàng bẻ 
gây những gì còn vương vấn có thể đưa đến tâm sai 
biệt, vươn lên khỏi vòng vây con mắt thứ hai. Phải 
can đảm dứt khoát như vị vua bẻ gẫy cành lau 
không chút luyến tiếc. 


Chúng ta còn nhớ bài kệ khi ba nhát dao của bậc 
Thầy thế độ lên đầu, và ba lượn tóc bắt đầu rơi 
khỏi mái tóc thân yêu: 

Hủy hình thủ chí tiết 

Cát ái từ sở thân 

Xuất gia hoằng thánh đạo 

Thệ độ nhất thiết nhân 

Hủy hình là phá đi cái đẹp của hình sắc diện mạo 
để giữ gìn cái chí siêu trần, cắt đứt sợi dây ân ái, 
xa la những chỗ thân yêu. Quyết một bề bỏ nhà 


161 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


ra đi hoằng truyền đạo Thánh tức là đạo giải thoát, 
đưa hết mọi người đồng qua biển khổ, đó là lời thề 
của ta vậy. Thế nhưng chúng ta có giữ đúng chăng 
hay là mấy hôm sau, trên đầu đã thấy lấm tấm bụi 
trần trở lại? Nếu không khéo chúng ta cứ buông 
xuôi theo đó ắt không lâu tóc đen phủ kín da đầu 
như cũ. Cho nên phải dứt khoát ngay từ đầu, sẵn 
sàng con dao bên cạnh, một lần cạo là cạo mãi, 
chớm lên liền cạo, cạo cho đến hơi thở cuối cùng 
quyết không dừng tay ngó lại con mắt thứ hail 
Chúng ta đâu chẳng nghe Hòa Thượng Triệu 
Châu, sau khi được Nam Tuyền ấn khả, Sư trở về 
Tào Châu thăm Bốn Sư. Những người quen thuộc 
hay tin Sư về đều muốn đến thăm. Sư nghe được 
nói: “Lưới ái trần tục không có ngày dứt được, ta 
đã từ bỏ xuất gia không muốn gặp lại”. Sư liền 
mang bát, cầm gậy ra đi. Phải một con người dứt 
khoát như vậy mới hay làm nên việc lớn. Đâu thể 
yếu đuối để cho các duyên lôi cuốn mà phai mờ 
chí nguyện cao đẹp của buổi ban đầu! Đó là nói về 
con mắt thứ hai đối với bên ngoài tức thuộc về 
tỉnh. 


Đến bên trong nói về lý thì hình ảnh con mắt thứ 
hai có phần tế nhị hơn. Nghĩa là còn tương ưng 
một pháp thứ hai là còn có hình ảnh của nó. 
Chẳng hạn khi chúng ta đang ngồi thiền lặng lẽ 
không vọng tưởng, chợt khởi nghĩ: “Còn cái gì nữa 
chăng?”. Thế là lọt vào con mắt thứ hai, vướng víu 
trong cái sai biệt! Đâu chẳng biết, chính ngay lúc 
tâm lặng lẽ tỉnh sáng rõ ràng không một bóng 
dáng gì chen vào làm rối loạn, như vậy tức thảnh 
thơi quá rồi, lại còn đòi hỏi cái gì thêm nữa? Đòi 
thêm cái nữa thì cái này bỏ đi đâu? Nếu có hai cái, 
đến bao giờ mới được thôi dứt? Thế nên nói: “Sáng 


162 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


không chiếu cảnh, cảnh cũng chẳng còn, sáng 
cảnh đều quên, lại là vật gì?”. Sáng là tâm, cảnh là 
duyên. Tâm không chỗ chiếu, cảnh từ đâu khởi? 
Tâm cảnh đều dứt, còn gì lại nghi? Chúng ta đọc 
kinh Viên Giác có một đoạn cũng ứng hợp chỗ 
này: “Ở tất cả thời chẳng khởi vọng niệm, ở các 
vọng tâm cũng chẳng tắt diệt. Trụ cảnh vọng tưởng 
chẳng thêm rõ biết, ở không rõ biết chẳng phân 
biệt chân thật”. Ở tất cả thời chẳng khởi vọng niệm 
là “tâm không sanh”. Ở các vọng tâm cũng chẳng 
tắt diệt là “trí chẳng dứt”. Trụ cảnh vọng tưởng 
chẳng thêm rõ biết là “chiếu không nơi”. Ở không 
rõ biết chẳng phân biệt chân thật là “năng sở đều 
dứt, rõ ràng không nghỉ”. 


Đến đây chẳng bảo chúng ta nhắm con mắt thứ 
hai mà phải thấu suốt cả hai mắt không còn nhắm 
mở, đó mới là chỗ cứu cánh giải thoát. Trái lại, còn 
dính bên nhắm hoặc bên mở đều chưa tránh khỏi 
vòng vây con mắt thứ hai, khó đạt đến kết quả viên 
mãn. Chúng ta hãy nghe câu chuyện Ngài Đạo 
Ưng. Sư cất am ở nơi Tam Phong, trải qua tuần 
nhật không xuống trai đường. Động Sơn thấy lạ 
hỏi: Mấy ngày nay sao không thấy ngươi đến thọ 
trai? 


Sư thưa: 

- Mỗi ngày có Thiên thần cúng dường. 

Động Sơn bảo: 

- Ta bảo ngươi là kẻ vẫn còn kiến giải, ngươi rảnh 


chiều lại. 


163 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
Chiều Sư đến, Động Sơn gọi: 
- Ưng am chủi 
Sư ứng thanh: Dại 
Động Sơn bảo: 
- Chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác là cái gì? 


Sư trở về am ngồi yên lặng lẽ. Thiên thần tìm mãi 
không thấy, trải ba ngày như thế mới thôi cúng 
dường. 


Chúng ta thấy, vì sao Đạo Ưng bị Động Sơn quở? 
Chính bởi Sư tuy đã từng đạt lý thật mà còn một 
chút niệm thiện chưa quên, bị Thiên thần xem 
thấy nên Động Sơn quở là “Kẻ vẫn còn kiến giải” 
tức chưa sạch hết dấu vết, nếu chấp trước nơi đây 
ắt công phu khó viên mãn. 


Do đó người tu phải sẵn sàng buông bỏ, can đảm 
dứt khoát những gì còn liên hệ níu kéo ngay từ 
buổi đầu cho đến rốt sau, từ cái bên ngoài cho đến 
trong tâm thức. Nói cho dễ hiểu là dứt bặt hết các 
duyên không để một chút gì còn vương vấn như 
người buông tay đi trong không. Đó là hình ảnh 
con người chân thật dứt khoát và tự tại. 


Nên nhớ rằng sở đi chúng ta bị dẫn đi mãi trong 
luân hồi không có ngày ra là cũng tại “mê chỗ 
duyên sanh” chớ không có gì lạ. Mê duyên khởi là 
sanh tử, ngộ duyên khởi là Niết Bàn. Bởi vì tự tâm 
vốn không sanh, do duyên mà khởi, nếu khi khởi 
mà chẳng giác biết tức bị cuốn trôi. Trái lại, ngay 


164 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 
lúc vừa khởi liền tỉnh giác tức thành vô sanh. Cho 
nên các Tổ thường nói: Chính khi sanh tức chẳng 
sanh (Đương sanh tức bất sanh) nghĩa là thẳng đó 
liền dứt bặt chẳng thể tiếp nối. Được vậy mới xứng 
đáng là người xuất gia giải thoát, tình và lý đều vô 
ngại. 
Đến đây kết luận bằng bài kệ của Tổ Hoàng Bá: 
Trần lao quýnh thoát sự phi thường 
Hệ bả thằng đầu tố nhất trường 
Bất thị nhất phiên hàn triệt cốt 
Tranh đắc mai hoa phốc tỷ hương! 
Dịch: 
Vượt khỏi trần lao việc chẳng thường 
Đầu dây nắm chặt giữ lập trường 
Chẳng phải một phen xương lạnh buốt 
Hoa mai đâu được ngửi mùi hương! 
Muốn vượt khỏi trần lao chẳng phải việc tầm 
thường, phải nắm giữ lập trường vững chắc, phải 
dám chịu một cái lạnh thấu xương của mùa Đông, 
nếu không làm sao có thể ngửi được mùi thơm của 
hoa mai? 
Vậy có ai dám bẻ gẫy cành lau chưa? Người có tâm 


thoát tục hãy khéo nhận cho kỹ! 


165 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
7. Thân người đáng yêu hay đáng chán 


Chúng ta vẫn thường nghe đức Phật quở trách 
thân này là hư dối, là vô thường biến hoại như ghẻ 
lở, như ung nhọt, như đâm như chém không có gì 
đáng ưa thích. Lại đức Phật cũng nói, thân người 
khó được như chuyện “Rùa mù tim bọng cây”. 
Phật nói: Ví như trong biển lớn sóng mạnh, có một 
khúc cây bộng bị gió thổi sóng đánh hoặc trôi bên 
Đông, hoặc trôi bên Tây. Dưới đáy biển có con rùa 
mù cứ một trăm năm mới trồi lên mặt biển một lần 
tìm bọng cây ấy để chui vào, nhưng biển cả mênh 
mông, khúc cây thi theo sóng trôi dạt Đông Tây, 
rùa lại mù, thử hỏi đến bao giờ mới tìm được bộng 
cây? Cũng vậy, chúng sanh lăn lộn trong các thú 
một phen được thân người rất khó như rùa mù tìm 
được bộng cây. 


Như thế, chúng ta thấy có mâu thuẩn hay không? 
Ở trước Phật hết sức quở trách thân này, sau Phật 
lại khen bảo là khó gặp. Vậy chúng ta phải nhìn 
như thế nào đối với thân này cho đúng lẽ thật? 


Bởi phàm phu mê mờ không có mắt tuệ, điên 
cuồng chấp ngã, nhận lầm thân này là Ta và thật 
của Ta, rồi một bề quý trọng cung dưỡng nó, tự đó 
tạo tác không biết bao nhiêu nghiệp ác, gây biết 
bao đau khổ cho người vật xung quanh! Để đối trị 
các chấp sai lầm tai hại ấy, đức Phật bảo, thân này 
là cái vay mượn của đất, nước, gió, lửa và sự hòa 
hợp của năm uẩn và được hình thành bởi vô minh 
khát ái. Do vậy, thân này phải chịu vô thường biến 
hoại, là pháp thống khổ, không là Ta và của Ta. Vì 
nếu thân này là của Ta thì nó phải thuộc quyền ta 
sai khiến. Vậy ta hãy bảo nó đừng già xem có được 


166 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


không? Nhưng nó vẫn già! Ta hãy bảo tóc ta đừng 
bạc, nhưng nó vẫn bạc! Khi nó đau, ta hãy bảo nó 
đừng đau! Khi nó sắp chết hãy bảo nó đừng chết! 
Nhưng nó vẫn đau vẫn chết! Thế thì lấy gì bảo đảm 
là của Ta. Còn nếu thân này là Ta thì nó với Ta là 
một, nhưng có là một được chăng? Thể của nó là 
hư hoại, còn Ta là cái thường còn, làm sao bảo nó 
là Ta được? Lại nữa nếu phân tích kỹ hơn, thì 
trong thân này cái gì là Ta? Đất là Ta chăng? Đất 
là vô tri, nếu đất là Ta thì Ta thành cái vô tri sao? 
Cũng vậy, nước, gió, lửa là cái vô tri đâu thể bảo là 
Ta! Là Ta không được vậy có phải là của Ta chăng? 
Đất là thuộc của đất, nước là thuộc của nước, gió 
là thuộc của gió, lửa là thuộc của lửa, cái gì là bảo 
của Ta? Đó là Phật chỉ rõ cái bản chất hư đối tạm 
bợ của thân, để cho chúng ta nhận rõ lẽ thật của 
nó mà thức tỉnh xa lìa các chấp điên đảo về thân. 
Chính khi thấy cái lẽ không thật của thân, những 
cái chấp trước về thân dần dần bị phá vỡ, một đời 
sống thánh thiện trở lại với chúng ta. Đó là lý do 
Phật chê trách thân người. 


Tuy nhiên, có kẻ cạn cợt khi nghe nói thân này 
xấu xa nhơ nhớp, đáng nhàm chán, không kịp 
nhận định kỹ, vội khởi lên tư tưởng hủy hoại hay 
hành hạ đối với xác thân. Chẳng hạn có lần Phật 
thuyết vê “Tứ niệm xứ”, Ngài nói đến sự bất tịnh 
của thân, thật không còn gì để nhàm chán hơn 
nữa. Sau đó Phật tuyên bố với chúng Tỳ Kheo hãy 
để cho Ngài ở yên một chỗ trong ba tháng, không 
ai được thăm viếng, trừ A Nan làm thị giả đem cơm 
nước. Sau ba tháng Ngài trở ra, chợt thấy trong 
chúng Tỳ Kheo thưa giảm đi quá nhiều. Đức Phật 
liền hỏi Tôn giả A Nan lý do vì sao? Tôn giả A Nan 
thưa: Sau khi nghe Thế Tôn thuyết giảng về pháp 


167 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


“Tứ niệm xứ” nói đến sự bất tịnh của thân, chư Tỳ 
Kheo thấy quá nhàm chán, ghê sợ nên đã cùng 
nhau mướn người giết đi. Nghe xong Phật quở 
trách, sau đó Ngài cho nhóm chư Ty Kheo lại và 
tuyên bố từ nay không ai được mướn người giết, 
nếu mướn người giết là phạm luật. Cho nên hành 
hạ thân này cũng là một cực đoan. 


Bởi vì sao chẳng được hủy hoại? Vì thân này tuy là 
hư dối tạm bợ nhưng không vì thế mà ta lại hủy 
hoại nó khi chúng ta còn chưa đạt thành sở 
nguyện. Nghĩa là khi còn đang trên con đường đi 
tất phải mượn nó làm chiếc bè để qua sông. Trong 
kinh Phật có thí dụ người bị chìm đắm giữa sông 
lớn không có gì để bám, chợt nắm được khúc gỗ 
mục thì người ấy phải làm sao? Mặc dù biết là 
khúc gỗ mục không có chút giá trị, nhưng giữa lúc 
này thật là đáng quý vô cùng. Người ấy quyết phải 
nương khúc cây mục đó mà vô đến bờ, khi vô đến 
bờ rồi chừng ấy liên bỏ đi không luyến tiếc! Cũng 
vậy, khi chúng ta chưa đạt đến đích, phải mượn 
thân này làm phương tiện để thực hành chân diệu 
pháp. Tiến xa hơn nữa, dùng nó để làm lợi ích 
chúng sanh, khi công phu viên mãn liền bỏ lại ra 
đi không luyến tiếc! Được vậy mới là người biết 
dùng đúng chỗ dùng của thân. Trái lại, chê nó là 
khúc củi mục không chịu dùng, hoặc ở trên khúc 
củi đó mà tô điểm, sơn phết tưng tiu để rồi đành 
phải chết chìm ở giữa giòng, Phật nói như vậy đồng 
một hạng ngu sil 

Chúng ta có biết chăng, “Thân người khó được, 
Phật pháp khó nghe”, trong cuộc lưu chuyễn luân 
hồi, chúng ta đã từng bao lần lên xuống làm trùng 
kiến, làm trâu, làm ngựa cho người chà đạp, leo 


168 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 
cưỡi, hôm nay may mắn thay chúng ta lại được 
thân người lại gặp chánh pháp Như Lai. Thế thì 
chúng ta phải làm sao để khỏi bỏ lỡ cái cơ hội tốt 
lành này! Thí dụ: “Con rùa mù tìm bộng cây” tức 
là chỉ chúng ta vậy. Ai đã thấy? 
Ôi luân hồi đài dài 
Biết đâu là khởi điểm 
Trăm năm vải lau đá 
Kiếp dài biết là bao? 
Mấy lần đã đi qua 
Bao lần uống sửa mẹ 
Ôi! Bể cả khôn lường 
Lại như cát sông Hằng! 
Chừng ấy đủ cho ta 
Chịu đựng cơn thống khổ 
Chừng ấy đủ cho ta 
Giải thoát tất cả hành! 
Phật từng nói trong cuộc luân hồi từ vô thủy của 
chúng ta không thể tìm thấy đâu là khởi điểm, ví 
như một hòn núi đá lớn có người cứ một trăm năm 
đến đó với tấm vải Kasi lau một lần, lau cho đến 
mòn hòn đá ấy cũng chưa sánh được kiếp luân hồi 
của chúng ta. Trong ấy chúng ta đã biết bao lần 


169 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


uống sữa mẹ cho đến còn nhiều hơn là nước biển 
cả. Thế mà hôm nay chúng ta lại không thức tỉnh 
tiến tu, mượn thân này mà giải quyết cơn mộng vô 
minh, một phen qua rồi bao giờ gặp lại cơ hội tốt 
như thế. Như một lần đức Phật ở tại thành Xá Vệ, 
rừng Kỳ Đà vườn Ông Cấp Cô Độc, Ngài khơi một 
chút đất trên đầu ngón tay đưa lên hỏi chư Tỳ 
Kheo: “Này Chư Tỳ Kheo, các ông thấy đất trên 
đầu ngón tay ta nhiều, hay đất quả địa cầu 
nhiều?”. Các Thầy Tỳ Kheo đáp: “Bạch Thế Tôn, 
đất quả địa cầu rất nhiều so với đất đầu ngón tay 
Thế Tôn gấp trăm lần, ngàn lần, trăm ngàn lần cho 
đến khó mà tính kể được”. Phật nói: “Cũng vậy, ta 
thấy chúng sanh ở thế gian này sau khi bỏ thân 
người phần đông ởi vào các thú nhiều như quả đất 
địa cầu, còn kẻ trở lại làm người rất ít như đất đầu 
ngón tay”. 


Thế nên đức Phật mới nói được thân người rất khó, 
trăm lần, ngàn lần khó để nhắc nhở chúng ta phải 
khéo tu học chánh pháp, khích lệ thêm niềm tin 
và sự phấn khởi. Đó là Ngài nói lợi ích của thân 
trên đường tu học. Còn một điểm mà chúng ta ít 
người biết đến là chính ngay cái thân giả dối này 
đã có sẵn cái chân thật, bất sanh bất diệt mà chư 
Phật hằng khen ngợi. Ấy là điều mà những người 
tu Phật chúng ta thường ao ước muốn gặp và đã 
từng tốn bao công phu đeo đuổi tìm cầu, nhưng 
không ngờ nó ở ngay nơi thân này. Ngài Triệu 
Pháp Sư nói: “Trong càn khôn, giữa vũ trụ có hòn 
ngọc quý ở tại hình sơn”. Hinh sơn là chỉ thân 
năm uẩn này vậy. Do đó, chúng ta có đủ niềm tin 
nơi mình, sẵn sàng vươn lên trong cái sinh diệt, 
mà sống với cái bất sinh bất diệt. 


170 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


Như vậy, đối với thân này có hai điểm, một điểm 
đáng chê trách xa lìa; một điểm đáng khích lệ 
vươn lên, chúng ta phải quán cả hai mặt. Để phá 
chấp, chúng ta phải quán thẳng vào bản chất hư 
dối, không chắc thật của thân thể, phá trừ cái sỉ 
mê chấp ngã, đã dẫn dắt chúng ta đi mãi trong 
luân hồi sanh tử. Thứ hai để tu tiến, chúng ta phải 
lợi dụng thân này để làm lợi khí vượt qua vòng 
sanh tử mà đạt đến cứu cánh giải thoát. Thêm một 
điểm nữa, ngay cái thân không thật này, khéo 
nhận ra cái chân thật, bao nhiêu công đức sẽ từ đó 
đầy đủ tất cả, cho đến cứu cánh thành Phật không 
còn nghi ngờ gì hết. 


Tóm lại, quá yêu mến quý trọng thân này để rồi 
tha hồ cho nó thụ hưởng lạc thú là một cực đoan, 
mà hành hạ hủy hoại nó cũng là một cực đoan. 
Phải tránh hai cực đoan này mà sống theo trung 
đạo, đó là đi đúng đường chư Phật đã đi, chớ để 
một thời qua suông, dịp may không đến hai lần, về 
sau ắt phải ân hận! Hãy xét kỹ! Hãy xét kỹ! 


8. Giá trị cái thật 


Thuở trước có vợ chồng một ông vua đã lớn tuổi 
mà không có con trai chỉ sanh được một Công 
Chúa. Vua cùng Hoàng Hậu mới bàn nhau kén 
Hoàng Tử. Một hôm vua cho rao khắp thần dân 
trong nước ai có con trai hãy đến ra mắt Ngài. Thế 
là bao nhiêu cậu trai trong nước đều tụ về trước 
cửa triều đình. Vua mới trao cho mỗi người một 
gói bảo: “Đây là những gói hoa giống, mỗi người 
hãy đem về ương trông cho kỹ càng, rồi đem đến 
dâng cho ta, nếu hoa của ai đẹp nhất ta sẽ chọn 
làm Hoàng Tử”. Các chàng trai vâng lệnh đem về 


171 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


chọn đất tốt, phân bón hết sức kỹ lưỡng. Đến hạn 
định mỗi người cùng nhau đem đến dâng lên vua 
những chậu hoa thật là xinh xắn. Vua và Hoàng 
Hậu ởi giáp một vòng xem tất cả những chậu hoa. 
Phải nói nhiều chậu đẹp không thể chê. Tuy nhiên, 
vua cùng Hoàng Hậu ổi tới đi lui lắc đầu ra vẻ 
buồn bả. Chợt có một thằng bề ôm một chậu đất 
không vừa chạy đến vua khóc. Vua mới hỏi vì sao 
con lại khóc? Nó mếu máo thưa: “Thưa Ngài, hôm 
trước Ngài đưa cho con một gói hoa giống, con 
đem về tìm đất tốt, phân bón chăm sóc hết sức kỹ 
lưỡng nhưng rốt cuộc không lên một cây nào! Hul 
Hu!”. Vua bỗng sáng mắt lấy tay xoa đầu thằng bé 
nói với mọi người: “Đây là Hoàng Tử của ta”. Tất cả 
ai nấy ngạc nhiên và có ý phản đối, vua mới bảo: 
“Hôm trước ta đưa cho các ngươi những giống đó 
là ta đã đem hấp chín hết rồi, thế mà mọi người 
đem về đổi lấy những giống hoa khác thay vào nên 
mới có được những cây hoa đẹp này. Đó là các 
ngươi chưa thành thật, chỉ có thằng bé này mới là 
người thành thật, rất xứng đáng là Hoàng Tử của 
ta”. Vua liền chọn thằng bé làm Hoàng Tử. 


BÌNH: 


Ở thế gian ít có mấy ai dám nhìn sự thật và nói lên 
sự thật. Do vậy, đa số sống với nhau toàn bằng cái 
hình thức giả dối bên ngoài, rất khó tìm được một 
người chân thật hoàn toàn. Giả sử chúng ta làm 
cái gì sai, có người hỏi: “Ai làm cái này?”, tức liền 
nói: “Không biết ai làm à?”. Hoặc có nói thật thì 
mười phần chỉ nói một hai không bao giờ dám nói 
hết. Trong Cổ Học Tỉnh Hoa có kể câu chuyện: Có 
một anh chàng rất hung bạo và thô lỗ, một hôm ở 
trong buổi tiệc, một số anh em đang ngồi nói 


172 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


chuyện, có liên quan đến anh, một người xen vào 
nói: “Cái anh chàng đó mà nói làm gì, thật là hung 
bạo và thô lỗ...” Bất chợt anh ta đi ngang qua, vừa 
nghe chưa hết câu, liên bạt anh bạn kia mấy bạt 
tay nói: “Chú mầy nói ai thô lỗ?”. Như vậy có đáng 
tức cười không? Chẳng chịu nhận mình là thô lỗ 
lại bạt tai người, vậy cái hành động ấy phải nói là 
gì? Thế nên chúng ta có bao giờ đám nhìn thẳng 
vào sự thật! 


Đến trong đạo cũng vậy, chúng ta đã chán những 
cái giả dối ở thế gian, vào đạo để mong tìm một đời 
sống chân thật. Nhưng rồi cũng bày ra những cái 
giả với nhau mà cái thật đâu không thấy. Chẳng 
hạn một số người tu hành bình thường không 
chịu. Trái lại làm ra những cái lạ đời, nào ăn rau, 
uống nước lạnh, nhịn đói v.v... để chi vậy? Có phải 
chăng để cho người chú ý đến ta? Nếu ta thật sự 
chân tu thì người biết đến hay không có can hệ gì? 
Thế là đã sống với cái giả rồi mà không hay! Tại 
sao chúng ta không dám thành thật với chính 
mình, sống ngay cái bình thường chân thật, cũng 
ăn uống như bao nhiêu người, nhưng mỗi một 
niệm hư dối, tà vọng vừa dãy lên tức liên tỉnh giác 
buông xả, mỗi một sự trái ý nghịch lòng đưa đến 
đều vui vẻ thông qua, đó là đã sống trong đạo lý 
rồi đâu phải nhọc nhằn bày ra những việc kỳ đặc 
như thế? Như thằng bé sẵn sàng ôm chậu đất đến 
trước nhà vua để trình lên sự thật, chớ không dối 
đem những thứ hoa này, hoa nọ trồng vào để 
mong được khen ngợi. 


Chúng ta nên biết, thân này vốn từ cái nhân hư 
vọng mà thành thì dù cho có khen ngợi, che đậy 


bao nhiêu, kết cuộc rồi nó cũng lộ ra cái bản chất 


173 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


hư dối của nó, tức là tan rã hư hoại! Người có trí 
phải thấy rõ điều đó, không thể ở trên cái hư dối 
lại dựng thêm cái hư dối để rồi gạt gẫm lẫn nhau. 
Nói thẳng ra, cho đến bạn bè anh em, cũng mấy 
khi thành thật với nhau. Sở di ta thân với người 
bạn này là vì anh ta biết chiều ta, giúp ta, thuận 
theo chỗ muốn của ta. Nếu trái lại, thử hỏi ta có 
côn thân nữa chăng? Giả sử, một người bạn thân 
nhất, ta muốn gì bạn đều giúp cả, nhưng lỡ một 
lần vì bận việc không giúp ta được, ngay đó đã bớt 
thân rồi, nếu vài lần như vậy ắt không còn thân 
nữa! Vợ chồng với nhau cũng vậy. Mới xem qua 
tưởng chừng thương yêu nhau lắm, nhưng xét kỹ 
lại, giả sử người vợ hoặc người chồng bị ho lao hoặc 
củi hủi, thì thử hỏi có còn đủ cái tình nghĩa ban 
đầu nữa chăng, hay đã lợt lạt đi rồi và có thể hất 
bỏ là khác! Như vậy có thương yêu chân thật chưa, 
hay chỉ thương trên bóng dáng của một cái ta? Nói 
rộng ra, trên thế gian này gần như tất cả đều sống 
trên cái giả nhiều hơn là cái thật. Trách gì chúng 
ta không khỏi hồi hộp lo âu từng phút giây, khổ 
nhiều mà vui ít. Vậy cho nên muốn sống đời sống 
cao quý, chúng ta phải can đảm sống thẳng với sự 
thật, chấp nhận sự thật để vươn lên chớ không thể 
vì một chút bản ngã thấp hèn mà đem cái giả phủ 
lên cái thật để rồi kết cuộc đành phải hổ thẹn! 


Hãy sẵn sàng thành thật như thằng bề ôm chậu 
đất trình trước vua. 


h 


174 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


PART II: DHARMA TALKS 


1. The Truths 


Many people frequently claim that the teachings of 
Buddha are the ultimate truth. This truth remains 
the same before and after, unchanged. So, what 1s 
the truth? In the Buddhist scriptures, 1t 1s said: 
"Even though the sun is cold and the moon 1s hot, 
the Buddha's words never change." 


The Buddha spoke many truths, which were 
recorded 1n the Sutras. Let me briefly mention a 
few typical poInts. 


1. About human body. 


The Buddha taught that the body does not truly 
exist. The body appears due to the gathering of 
conditions (earth, water, wind, and fire); therefore, 
when these conditions separate, the body must 
disintegrate. Think about it: Is there anyone 
whose body 1s not influenced by conditions? 


This body 1s Impermanent. The existence and 
disappearance of this body are not fixed at any 
từne. Some people die as soon as they are born. 
Some people are born, live for ten, twenty, thirty, 


175 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


or up to eighty years, and then die. During that 
time, sometimes the body is healthy, and 
sometimes the body 1s sick. At birth, the body 1s 
young. Ít grows up, and then the body becomes 
old, constantly changing, arilsing and passing 
away continuously within the body. In this world, 
whose body 1s not subject to change and 
đisintegration? 


The body is truly Iimpure. The human body 1s 
inherently Impure, and as a result, impurities are 
expelled through excretory organs such as the 
eyes, ears, nose, mouth, large intestine, urinary 
tract, and pores. 


These are the truths about the body; these truths 
are valid from life to life without change. However, 
many people do not like the truth. The truth is like 
that, but every time 1t is mentioned, they Ífrown, 
seeming to react unhapplly. The nature of the 
body 1s illusory, but hearing about it makes many 
people feel unhappy. For example, when you meet 
someone, you can compliment them by saying that 
they look young and beautiful, whích will make 
them happy. On the contrary, when you say that a 
person 1s too old or too ugly, they feel sad and do 
not appreciate what you say. 


Many people are afraid of acknowledging 
Impermanence, so when they meet, they wish for 
long líe, expressing wishes for each others 
longevity and never wishing for an early death. 


176 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


Many people have a habit of avoiding mentioning 
the deceased when discussing carrying the coffin. 
They may not dare to say It directly, instead 
referring to it as carrying '"lie.' You know that 
everyone's body is dirty, but 1f you tell someone 
that their body is dirty, you will face strong 
Opposition. On the contrary, most people enjoy 
decorating their bodies. If the body 1s naturally 
clean, why do people feel the need to adorn it to 
conceal impurities? Why does the body excrete 
unpleasant and boring things? 


2. About things. 


Buddha said that all things In the world are the 
result of some cause. To øgrow an orange tree, you 
must find orange seeds to plant. The orange seed 
1s the cause, and the orange tree is the effect. To 
be literate, you must go to school. Going to school 
1s the cause, and literacy 1s the effect. Even 
everyday sayIngs are subject to the law of cause 
and effect. When you say you want to eat rice, the 
listener understands that you are hungry. Feeling 
hungry 1s the cause, and the desire to eat is the 
cffect. These are the small, everyday occurrences 
that we witness and are also part of the cause- 
and-effect relationshIp. 


Broadly speaking, even the Earth 1s subJject to the 
principle of cause and effect. Scientists say that It 


177 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


was Initially caused by long-standing swirling dust 
clouds that then coalesced into the Earth. So 
mnany dust particles cause swirling Into the earth. 
In short, all things are subject to the principle of 
cause and effect. 


Regarding the phenormnenon of the birth and death 
of things, 1n addition to the principle of cause and 
cffect, we also observe the principle of dependent 
Origination. Buddha taught that all dharmas exist 
because of conditons that meet each other; 
nothing has I1ts own self. For example, our body 
must also be made up of four elements: earth, 
water, wind, and fire, combined with 
consciousness to form 1t. External factors also 
come together due to specific conditions. For 
instance, to construct a house, we require an 
adequate supply of ˆ materials like wood, 
corrugated iron, line, sand, bricks, cement, and 
workers. lf you want to øgrow a tree, you mmust have 
seeds, fertilizer, soil, water, light, and care for It to 
become a tree. Thus, creating a human body or 
any other thing cannot be achieved If the 
necessary conditions are not mnet. 


In short, the principle of dependent origination 
and the law of cause and effect encompass all 
phenormena and are universally applicable across 
tre and space. Thats why the Buddhist 
scriptures refer to It as "the relatively universal 
truth." These truths are Inherent In people and 


178 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


everything. Buddha was jJust someone who saw 
the truth. 


Therefore, any practitioner who sees such truths 
correctly has seen the path. 


In the Sutra of Forty-two Chapters, Buddha asked 
the Bhikkhus how long a person's lifespan 1s. A 
Bhikkhu replied, "About a few days." Buddha said, 
"You have not seen the way.'" The Buddha asked 
another Bhikkhu, who replied, "About during the 
meal." Buddha said, "You have not seen the path 
either." The Buddha asked another BhikkhUu 
again, and this one replied, "Human lie exists In 
Just one breath." Buddha immediately nodded in 
acceptance and said, "You have seen the way." 
Clearly, seeing the Way means seeing the truth 
and nothing else. However, people easily mistake 
the Way as having magical powers or mystical 
effects. 


Through the aforementioned truths, IÍ we 
diligently contemplate and practice 1ntrospection, 
our attachment to self and dharma gradually 
diminish, and our afflictions also dissipate, 
indicating that we have lived mindfully with 
wisdom. 


2. You are invited to come and see 


The Pali Canon records that In many sermons, 


179 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


Buddha often said, "You are invited to come to 
see, not to come to believe." How should we 
1nterpret the meaning of this sentence? 


COMMENT: 


Many of us come to Buddhism with "faith" rather 
than with "wisdom." These actions deviate Írom 
Buddhist teachings. 


Buddhism 1s a relgion of enlightenment. 
Therefore, Buddhist practiioners cannot lack 
wisdom. 


In the sutras, Buddha taught: "The suffering of 
burning in hell 1s not considered real suffering. 
The suffering of camels and donkeys is not 
considered real suffering. Only those who are 
Ignorant and lack wisdom are truly sufferers.'" 
Why? Ignorance is the driving force that cormpels 
sentient beings to cycle through reincarnation. 
Ignorance 1s a dark state that leads living beings 
into a realm of confusion and suffering. Therefore, 
among the twelve causes and conditions, 
Ipnorance 1s the key factor that generates the 
karma of birth and death. From then on, twelve 
rotating chains bound sentient beings in Samsara. 


Buddha taught that people who want to break the 
chain of twelve causes and conditions must first 
wield the sword of wisdom. When wisdom shines 
1n, the darkness of Ignorance disappears. /Just like 


180 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


in a dark house, when a light comes on, the 
darkness must disappear. The use of wisdom 1s 
paramount in the three subjects of anasrava (the 
wisdom of learning, the wisdom of thinking, and 
the wisdom of practice), with each subject 
1ncorporating the term "wisdom." 


The word "wisdom”" here means using discernment 
to distinguish, choose, and understand clearly 
without error. What do you know? 


1. Practitioners utilize thelr wisdom to observe, 
understanding clearly that all dharmas are 
"Impermanent," recogn1zing that from the body to 
everything else, everything 1s Impermanent and 
1lusory. All things exist due to the harmony of 
causes and conditons When phenomena 
manifest as a result of the convergence of causes 
and conditions, they come into existence, and 
once these conditions cease to exist, they prormptly 
disintegrate and vanish. Even an objJect as large as 
the Earth must eventually perish 1f the conditions 
are Imperfect. 


2. Practitioners must understand that all dharmas 
are character1zed by "suffering" as they are subJect 
to impermanence. Thats why there are sufferings 
such as birth, old age, sickness, death, separation 
of loved ones, enemies rneeting each other, conflict 
of the five skandhas... These sufferings do not 
spare anyone who 1s not fully enlightened. 
However, 1t is not that there is no Joy; the Joy 1S 


181 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
only termpOrary. 


3. Practitloners clearly understand that all 
dharmas are "emptiness.' Buddha stated In the 
Diamond Sutra that all conditioned dharmas are 
akin to dreams, magic, water bubbles, lightning, 
and anything with a form 1s I1llusory. Therefore, 
although all dharmas have countless differences, 
upon closer Inspection, they all share the same 
nature of emptiness. 


4. Practitoners observe and understand that all 
dharmas are "no-self." All dharmas appear due to 
causes and conditions rmneeting each other, so they 
do not have a self. That means that things cannot 
be achieved by anything standing alone. For 
example, ¡in the physical body, new conditions 
arise due to the harmony of the four elements 
(earth, water, wind, and fire). The mind is shaped 
by feelings, thoughts, actions, and conscIousness. 
If we analyze each part, there is nothing 1n the 
body and mind that is "self' or "belonging to self." 
Broadly speaking, items such as this writing table 
are made of wood, nails, and workers, among 
other components. If divided into parts, we cannot 
see what a table is. The peach tree planted in the 
front yard also requires seeds, soil, water, light, 
labor, etc., to become a mature peach tree. 
Without the conditions mentioned above, peach 
trees cannot grow. All things have no Iinherent 
self-nature. 


182 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


In Buddhist scriptures, the act of observing and 
understanding with wisdom ¡1s referred to as 
"Prajna wIsdom." It means using wisdom to clearly 
examine the dharmas 1n accordance with the 
spfrit of enlightenment. 


By using wisdom to gradually recognilze all 
dharmas like that, we can end our confusion. 
Nirvana 1s also achieved through this. Therefore, 
when asked when Nirvana ocCUrs, We can answer 
that 1t is when all delusion 1s eliminated. But to 
end delusion, one must rely on the abilty of 
wisdom. Therefore, achieving Nirvana does not 
determine whether time is slow or fast, but only 
whether wisdom arises or not. Thus, the peace of 
NÑirvana comes from the miraculous application of 
wisdom. This ¡intellectual efect allows us to 
observe and understand, rather than having to 
seek 1t elsewhere. 


Anguttara Nikaya tells that a Brahman came to 
ask the Buddha, "Dear Gautama, someone said, 
You know magic, and you use that magic to 
attract non-Buddhists'; is that true?"” 


Buddha replied to the Brahman, "Dear Brahmanl 
Don't believe anything told by others; don't believe 
anything spread by rumor; dont believe anything 
passed down by tradition; don't believe anything 
solely based on scriptures; don't believe anything 
innfiuenced by your biases; do not believe 
everything said by someone 1n authority; do not 


183 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


believe everything taught by a master. Dear 
Brahminl You should only believe what you have 
personally experienced to determine 1f it leads to 
peace and happiness or not." 


Upon reading the above sutra, we can observe that 
the Buddha's teachings guide us to live wisely and 
fully. Practitioners utilize analytical wisdom to 
comprehend dharmas and genuinely experience 
them through thoughtful consideration of wisdom, 
rather than through belief, Irrespective of Its 
SOUFC€ Or Origin. Even I1f you hear the Buddha say 
something, dont rush to believe i1†; Uuse yOUT 
wisdom to analyze 1t carefully and then believe it. 
Buddha taught: "Believing ¡in me without 
understanding me 1s defaming me." Blind trust 
can lead to confusion, making It easy to be 
deceived by others. 


In this world, many people are very gullible. When 
people hear sormnething sacred, they immmediately 
believe it and seek it out. There are many people 
who follow a certaIn religion but do not observe or 
1nvestigate whether that religion's teachings align 
with the truth or not. Many people adhere to a 
doctrine and staunchly believe that their doctrine 
1s the ultimate truth, refusing to explore the truth 
and beauty of other doctrines. Sometimes, 
individuals bow their heads and blindly believe 
unconditionally due to their own feelings, long- 
standing traditions, authority, or Íorce. 


184 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


Therefore, the Buddha often reminded his 
disciples that before believing In something, they 
mmust carefully observe and analyze 1t, whether It 
1S an existing tradition, handed down from the 
scriptures, or spoken by a teacher. Learning from 
Buddha is for those who believe In their own 
©xperlences, recognize their consistency with 
reason and truth, and strive to bring peace and 
happiness to themselves and others, both now and 
1n the future. 


We must have a correct view to align with the 
enlightened spirit of Buddhism. That is the 
essence of the teaching that you should come to 
see and understand, not come to believe, Just as 
Buddha often emphas1zedl 


3. See and know it as it really is. 


Those who have read the Nirvana Sutra probably 
remember the story of "Blind Men Touching an 
Elephant" Buddha said that when someone 
brought a bịg elephant to a group of blind people, 
he asked them to describe the elephants 
appearance. One of them touched the elephant's 
leg and said 1t was like a large, round pillar. The 
person who touched the elephants ear said the 
elephant was like a dustpan. The person who 
touched the elephants belly said the elephant was 
like a water pot. The person who touched the 


185 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


elephantft's tail said the elephant was like a broom. 
Each person speaks differently depending on theIr 
background. While the sighted person simply 
glanced at the elephant and smiled. 


Through that story, what did Buddha want to 
convey? The elephant symbolizes the "ultimate 
truth," while the blind people represent us—those 
discussing that principle. That means we are blind 
and lack the wisdom to see the complete and 
perfect truth. We use different ways of thinking to 
self-assess phenomena. Subsequently, based on 
an Incomplete understanding we tend to 
contradict each other, leading to the separation of 
the concept of "non-dual truth" and distorting the 
Original comprehensive meaning. Divided here and 
there. Like that, you still dont understand, 
causing confusion for others. Buddha said that 
people who act like that are similar to a group of 
blnd men touching an elephant and arguing 
loudly, yet they have not truly seen the elephant's 
cormplete form. When a person with bright eyes 
stands in front of an elephant, they do not need to 
reason at length; the entire elephant 1s clearly 
visible without error. He sees the elephant as 1t 
really 1s, without sayIing anything else. 


In the same way, a person who truly attains 
enlightenment does not talk muụch; 1I1nstead, 
everything 1s illuminated and free from delusion. 
On the contrary, people who consider themselves 


186 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


intelligent talk endlessly. When interrupted, they 
realize they dont understand anything. Like 
Hương Nghiêm Trí Nhàn, he typically provides ten 
answers when asked a question. However, when 
Qui Sơn asked him, "Before you were born t†o yOUFr 
parents, tell me one sentence about yourself," he 
Iimmediately fell silent. Therefore, we cannot 
measure the true Dharma with  worldly 
intelligence. The ultimate reason should only be 
silently understood, not boasted about like this or 
that. 


It 1s also worth recalling a story about 
Bodhidharma. One day, he called his disciples and 
asked, "Now I am about to leave. Each of you 
should speak about your understanding." 


Đạo Phó said, "According to my view, the purpose 
of the path 1s to not cling to the written word but 
also not depart from it! That 1s the purpose of the 
path!" 


Bodhidharma said, "You have my skin." 


The Bhikkhuni Tổng Trì replied, "According to my 
understanding, Just like Patrlarch Ananda saw 
Akshobhyas Buddhaland, I only saw It once, 
never to see 1t againl" 


He said, "You have my flesh." 


Đạo Dục said, "The four elements are Inherently 
empty, and the five skandhas also do not exIst. 


187 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


What I see 1s that there is no dharma that can be 
achievedf" 


He said, "You have my bones." 


Then Huệ Khả came out, bowed, stepped back, 
and stood stiil. 


He said, "You have my marrow.' 


Here, lets delve deeper into the story of Zen 
Master Vân Môn. One day, he was in the hall, 
holding a stick, raising 1t, and saying, "Ordinary 
people see it as real; individuals of the Two 
Vehicles percelve it as emptiness; the 
Pratyekabuddha views it as an illusion; the 
Bodhisattva sees It as rightly emptiness. When 
seeing a stick, Zen monks simply refer to it as a 
stick; when walking, they Just walk; when sitting, 
they Just sit; nothing else.”" 


It means that worldly people are still delusional, 
thinking that things are real, so they dont say 
anything. The Individuals in the Two Vehicles 
contemplate and realize that things are empty, 
indicating that things are not truly perceived as 
they appear. The Pratyekabuddha sees It as an 
1llusion, but there 1s still room for distinction. 
Bodhisattvas perceive things as Iinherently empty, 
continuously observing without reaching ultimate 
comprehension. Only Zen practitoners perceIve 
realty as It is, without embellishments or 


188 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


omissions. They simnply walk when walking, sit 
when sittng, and live fully immersed ¡in the 
present moment. Here we discuss the individuals 
who stil need to learn more. Please do not 
1nisunderstand that Zen practitioners are SUDe€TIOT 
to Bodhisattvas and Pratyekabuddhas. 


Therefore, 1ƒ we see people still gossiping, refuting 
this or that person, and boasting that they have 
understood Zen or attained enlightenment, then 
you can immediately distinguish between truth 
and falsehood. In everyday life, people often suffer 
from the ailment of subJjectivity. This Implies that 
they perceive everything they see as true and 
criticize differing perspectives held by others. They 
do not know that the truth 1s everywhere and that 
everyone can realize It and live. Therefore, those 
who practice diligently but are not yet free from all 
attachments will stumble at one corner or one 
edge, unable to achieve perfection. Here, we only 
talk about practitioners. 


The same goes for the wider world. When there are 
still hypotheses about a problem, 1t indicates that 
the problem has not been fully understood. But I1f 
we close our eyes and rely on hypotheses to argue 
with each other, isnt it too shortsighted? Even 
though an invention has been made, 1ƒ you fixate 
on just that one Invention, you will not 
comprehend all aspects. For example, If you 
observe a basin of water through the lens of a 


189 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


chemist, you will only perceive H2O. However, 1Í 
you view 1t from the perspective of a 
microbiologilst, you wil  notce tiny living 
organlsms within it. Or, with Mr. Archimedes' 
eyes, you will realize a principle about the 
buoyancy of water. Therefore, If you are attached 
to your own' personal view, you are not seeing the 
whole reality. 


Simlilarly, In society, 1t is normal for us to argue. 
When each Individual only embraces thelr own 
perspective and dismisses others' viewpoints, 
conflicts emerge. For example, a person finds It 
most worthwhile to respect their parents because 
parents are the ones who give birth and nurture 
us to become human beings. Some believe that 
showing respect to the teacher is crucial, as It 1S 
through the teachers guidance that we can 
acquire wisdom and skills. Just like that, the two 
of them argued. However, who knows, each person 
only sees one side. If there 1s a teacher but no 
parents, how can we develop our talents? Just like 
havinng parents without a teacher, how can 
upbringing be complete? Therefore, I1f we only look 
at one side, when will the controversy end?2 
Understanding this, we have nothing left to argue 
about, as we acknowledge that each person has 
their own rights, perspectives, and interpretations. 
The truth ¡1s boundless. Those who perceive one 
aspect and those who see another should 
empathi1ze with each other to collaborate and lead 


190 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 
a content life within life's subjective truths. 


Meanwhile, to reach the ultimate truth, we must 
let go of all our personal views, release the 
thoughts ¡influenced by consciousness and 
emotions, and relinguish all the achievements 
attained through our eforts. Because the ultimate 
truth 1s inherently non-dual, 1ƒ knowledge still has 
the image of a self to possess, how can it avoid 
being separated?2 For example, when you stand in 
front of a flower, you notice that the flower 
remains intact and has not been harmed. When 
you first start thinking, "I see a flower," there 1s a 
curtain separating the "I" who sees and the flower 
that is being seen. What I stand for and what I 
look at are different from the flower. So the truth 
has been divided, the universe has been split into 
two, and the perspective is no longer whole, as 
thoughts have 1ntervened. 


There 1s also a Zen story about a flower. Zen 
Master Quế Sâm, along with Trường Khánh and 
Bảo Phước, visited Châu one day and admired a 
peony flower. Bảo Phước said, "A beautiful peonyl" 
Trường Khánh said, "Donit let your eyes blossom." 
Quế Sâm said, "What a pity for a flower." We see 
that just an ordinary flower is okay, but Bảo 
Phước and Trường Khánh try to make waves, 
thinking that the flower can blínd the monk. 
However, this monk had bright eyes and 
Iimmediately returned the flower to its normal 


191 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


state. If the mind 1s in a state of emptiness, where 
do things come from? Therefore, all dharmas are 
still in a normal state of thusness. Seeing like that 
1S seeing the truth. If you claim it exists or doesn't 
exist, you are still running outside the state of 
thusness of the ordinary mind. 


At this point, we sympathize with the Buddha. 
When asked whether Nirvana exists or not, the 
Buddha remained silent and did not answer. Due 
to our limited earthly perspective, it 1s challenging 
to comprehend the significance that transcends 
this world. If we hear that Nirvana exists, then we 
Iimrmnediately think, "Nirvana has a certain realm, 
so Ñirvana must be impermanent because 1t has a 
form!" On the contrary, upon hearing that Ñirvana 
does not exist, we might think, "Nirvana is dull, 
empty, akin to nothingness, devoid of anything." 
But 1ƒ Nrrvana ¡is dull and empty, then who knows 
NÑirvana? Therefore, whether you acknowledge I1ts 
existence or not, you are stil trapped in worldly 
thoughts. Only those who attain Nirvana will 
1mmmediately understand and have no doubts. 


Therefore, 1ƒ you use feelings and consciousness to 
measure the Noble realm, then the Noble realm 
will also be different. The Patriarchs often said, 
"Just cut off the worldly mind completely, and do 
not give rise to any thoughts about the Noble 
realm." It 1s essential that we brighten our eyes so 
that the whole elephant can be seen clearly 


192 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


without the hassle of discussing it. People who 
stil gossip are those who have not found theIr 
way. In short, there is no room for debate about 
the ultimate truth, as those who perceive the truth 
silently comprehend it. The truth about the 
appearance of an elephant is inherently non-dual, 
so do not blindly criticize one person as Wrong Or 
argue that the other person is wrong. lf you are a 
bright-eyed person, keep your eyes on the truth, 
and dont let others criticize you. 


4. Observe and see the non-self 


Buddhist scriptures state: "This body 1s not me, 
not mine, not my self"” So, how should we 
contemplate to realize that it is not me, not mine, 
not myself? 


Answer: There are two parts to điscuss. 
About the aggregate of form. 


The aggregate of form 1s composed of the four 
great clements, artiicially displaying the 
appearance of the body. Since the four elerments 
meet and harmon1ze to form the body, the land 
belongs to the land and cannot be called mine. 
Just as water belongs to water, wind belongs to 
wind, and fire belongs to fire, how can 1t be 
clamed as mine? Why do we say that the 
aggregate of form 1s not me? Because I have the 


193 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


ability to know, to distinguish, and to understand, 
while the four elements are Inanimate things, how 
can the four elements be called me? 


Furthermore, each of the four elements has Its 
own properties: earth 1s hard, water is wet, wind 1s 
dynamic, and fire ¡is hot. Each separate part 
cannot be combined Into a unified whole. 
Therefore, you should know that the aggregate of 
form 1s not myself, because the self 1s a unified 
entity. 


Regarding the mind, there are four componens: 
feeling, perception, volitlion, and consciIousness. 
That 1s, it belongs to the spiritual realm. Feeling: 
Due to contact between the senses and objects, 
sufering or happiness arises, or a neutral state 
(neither suffering nor happiness) is experienced. 
Perception ¡is ¡infiuenced by reflecting on past 
events, envisioning future scenarios in dreams, 
and contemplating current events. Volition: Due to 
the constant arising and passing away of thoughts 
1n every moment, there are good actions, bad 
actions, and indeterminate actions. ConsclIousness 
involves distinguishing between good and evil, 
right and wrong, leading to attachment and letting 
go; ultimately, there 1s neither attachment nor 
letting go. 


Regarding feelings, 1s It me? Feeling arises from 
contact; without contact, there 1s no feeling. If you 
clamm ownership of the feeling, does that mean I 


194 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


cease to exist when we are not In contact? So Ï 
know that feeling is not mine. Ït 1s not correct to 
say that a feeling is mine because a feeling arIses 
from contact; 1Ý It originates from contact, why 
clam ownership over it? Feelng born from 
contact, sormetimes bringing happiness, 
Sormnetimes causing pain, or sometines neither 
happy nor painful, 1s not a complete entity, and 
therefore, 1t is not my self. 


About perception: is it me2 Perception 1s 
influenced by memory and cognition. If I dont 
remermber and think, then I wont perceive. lf I 
consider perception as me, then when I cannot 
recall, I do not perceive mmyself either. So now that 
mny perception 1s not mine. Perception 1s shaped 
by thinking and remermmbering; It Involves both 
remembering and thinking. So, why do I refer to It 
as "mine”? Perception has a perception of the past, 
a perception of the future, and a perception of the 
present; 1t 1s not a unified whole, so I1† 1s not my 
self. 


Regarding volition, is It me? Voliton arises from 
thoughts, and when thoughts cease, volition 
ceases to exist. If volition 1s considered to be me, 
then when thoughts cease, I also cease to exIst. 
So, volition 1s not mine either. Volition 1s caused 
by thoughts, so volition belongs to thoughts; how 
can it be mine? Volition can be categorized Into 
evil volition, good volition, neutral volition, volition 


195 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


that is born, and voliton that dies continuously, 
without a fixed unIty, so 1t 1s not my self. 


Regarding conscIousness, 1s it me? ConscIousness 
1S born from discrimination; without 
discrimination, there Is no consciousness. If 
conscilousness 1s "Il,” then, without distinction, 
"the I" does not exist. So, consciousness 1s not me. 
Since COnSCIOUSñe€SS arises Írom discrimination, 1t 
1s Iinherently linked to discrimination. Therefore, 
how can it truly be considered mine? 
Conscilousness involves both clinging and letting 
ØO; If† encompasses normality where there is 
neither clinging nor letting go; it lacks a fÍixed 
unity, thus it 1s not me. 


Thus, if we thoroughly contemplate the above 
arguments, we will understand the principle of 
non-self. When the mind cormnpletely stops clinging 
to anything called self, the seed of birth and death 
disappears; that 1s Ñirvana. 


5. What is Nirvana? 


Question: The goal of Buddhist practitioners 1s fO 
attain Nirvana as therr ultmate objective. What is 
NÑirvana? 


-- In the scriptures, there are many different 
definiions. The word "Nirvana" has various 
mmeanings, such as complete stilness, freedom 


196 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


from birth and death, liberation, and more. These 
mneanings are Iintended to indicate a person who 
attains enlightenment and thus lves 1n a 
completely peaceful state of mind, free from 
delusion and I1gnorance. 


Due to varying levels of enlightenment, the sutras 
discuss four types of Ñirvana. 


1. Nữrvana with Residual Dependence: NÑirvana 1s 
attaned —. when the practtioners mind 1s 
completely free of all afflictions and delusions 1n 
the three realms, while stil retaining residual 
karma. 


2. Nirvana without Residual Dependence: Ñirvana 
1sÃễ achieved when the practitiloners mind 1s 
completely free of all afflictions and no longer 
possesses a karmic body (the aggregate body 
disappears). 


3. Self-Nature Nirvana: Self-Nature Nirvana 1s the 
inherent mind of sentient beings, possessing the 
essence of Nirvana, and does not necessitate 
practice. Like the surface of a mirror, the nature of 
the mirror 1s Iinherently clean and does not need 
cleaning to appear so. 


4. Non-abiding Nirvana: That 1s Nirvana without a 
place. Bodhisattvas, when enlightened, immerse 
themselves In the six paths to ceducate and 
transform living beings, considering the birth and 


197 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


death of living beings as their domain. Although 
they live In the realm of birth and death, they are 
always free and without hindrance. 


The two types of Ñirvana mentioned above belong 
to the Two Vehicles, while the two types of Ñirvana 
below are exclusive to the Mahayana tradition. 


Question: How can I experience the knowledge 
that NÑirvana exists? 


- As we have understood above, based on Self- 
Nature Nirvana, each of us possesses a pure and 
clear nature, but due to afflictions, it cannot be 
revealed. If you want Nirvana to manifest, you 
mmust eliminate afflictions. The affliction here is the 
delusion of "self-clinging." When delusion and self- 
clinging are overcome, that 1s Nirvana. When will 
there be Nirvana? We must answer: When the 
mmind no longer "clings to self,” or when greed, 
anger, and ignorance are completely eradicated, 
then it 1s Nirvana; there is no need to search any 
further. 


Lets read a passage from "The Danger of I' by 
Buddhadasa. 


In the Buddhas teachings, "If the Bhikkhus 
practice according to right conduct, the world will 
not be empty of arahants,' the term "right 
conduct” holds a profound and signiicant 
meaning. Living by the right conduct entails 


198 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 
letting go of notions of me and mine. 


We live day after day in an unrighteous way, So 
the wrong view of "I” and "mine”" 1s born, and every 
day It cemerges many times, disrupting the 
attainment of perfect Nirvana. Since Nirvana 1s 
unattainable we are unable to  achieve 
Arahantship. Living the right conduct means living 
1n accordance with the Noble Eightfold Path. So, 
what 1s essential 1s that we must use the right 
knowledge and take the right action so that the 
concepts of "me” and "mine” disappear, leading to 
the cessatlon of birth. When there 1s no birth at 
all, there 1s no suffering at all, and that is true 
happiness, as the Buddha preached. 


Reading through the short passage Just cited, we 
see that Buddha taught that the condition to 
achieve Nirvana 1s to have right conduct, which 
Involves living 1n accordance with the Noble 
Eightfold Path. When there 1s right conduct, then 
there is Nirvana. When there is no right conduct, 
there is no Nirvana. So, 1ƒ you want to achieve 
Nirvana, you must have the right conduct, which 
mneans no longer allowing the concepts of "I” and 
"mine" to arise. If, for a moment, "I” and "mine" do 
not arise in the mind, at that moment we 
experilence Nirvana. Short-term Nirvana ¡is the 
Nirvana of the cause, while living with eternal 
Nữưrvana represents the perfect attainment of 
NÑirvana. So, 1ƒ we want to extend or shorten our 


199 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


state of NÑirvana, it depends on whether the mind 
harbors false thoughts of attachment to the self or 
not. lf you live for one minute without false 
thoughts, 1t is one minute of Nirvana; I1f you live 
for two minutes, you will gain two minutes of 
Nirvana; 1f you live for one hour or one day, you 
will gain one hour or one day of NÑirvana; and I1f 
you live fully, you will attain complete NÑirvana. 


The book "A Crucial Gate to Enter the Path of 
Sudden Enlightenment" (Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu 
Môn Luận) mentions that someone inquired, "How 
can one attain Great Nirvana?" Zen Master Hue 
Hai replied, "Do not create the karma of birth and 
death." 


When there 1s no karma of birth and death, that 1s 
Nirvana. You dont have to look for Nirvana 
elsewhere, and you dont have to wait to attain 
Niưrvana. Therefore, whether you reach Nirvana 
sooner or later, whether you experience NÑirvana 
for an extended period or swiftly, it all depends on 
you. 


A layman came to ask the Buddha, "World- 
Honored Onel Buddha said that someone can 
come to see the present Nirvana. Does it take 
time?" 


Buddha said, "When a person thinks, speaks, and 
acts greedily, sadness, grlef, and suffering 
Iimrmnediately arise. When a person thinks, speaks, 


200 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


and acts angrily, sadness, grief, and suffering 
1mmmediately arise. When a person thinks, spealks, 
and acts delusionally, sadness, grief, and suffering 
1mmediately arise. lf a person's body, mouth, and 
mmind are free from greed, anger, and ignorance, 
then sadness, grief, and sufering will not exist. 
Right at that moment, Nirvana is present." 
(Samyutta Nikaya) 


Question: When a person has achieved Nirvana, 
do they still exist, or do they no longer exist? 


The mistake 1s to ralse the I1ssue of whether It 
exists or no longer exists. To answer this question, 
I would like to quote the Agama Sutra, where If 1s 
recorded that a Brahmin came to ask the Buddha: 
"World-Honored Onel Is the universe Ínite or 
infinite? Is the world perrmanent or Iimpermanent? 
Does Nirvana still exist, or does 1t no longer exist?" 
Buddha remained silent, choosing not to answer 
any of the three questions. 


Why didnt Buddha respond? Most people, when 
they hear that something doesnt exist, think It 
doesn't exist at all; when they hear that it exists, 
they think 1t absolutely exists. Therefore, Buddha 
did not answer. lf It 1s claimmed that something 
does not exist, the listener will perceIve 1t as non- 
existent, similar to the fur of a turtle or the horns 
of a rabbit. When people hear about it, they tend 
to believe that It exists eternally and remains 
unchanged. Meanwhile, things that are not fixed 


201 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


cannot be definitively said to exist or not. On the 
other hand, Nirvana 1s the separation from the 
mneaning of existence and the meaning of non- 
existence. Why? Because 1ƒ it is said to exist, I1t 
mnust have a form and a place that can be pointed 
out, while Nirvana has no form and no place. lÝ It 
1s said that Nirvana does not exist, then who 
knows how to attain Nirvana?2 Therefore, It 1S 
Iimpossible to say whether It exists or does not 
exIst. 


Take an example. When meditating, your mind 
releases all delusions, leading to a state of 
calmness and spaciousness without any agitation. 
At that time, was there anything left, or was there 
nothing left? If something is said to stil exist In 
the mind, why can!t Its appearance be seen? lIf you 
cam that nothing remains, then what 1s 
acknowledging that there 1s nothing left2? Because 
1t 1s neither truly existent nor truly non-existent, 
the answer "does exIst" or "does not exist” 1s not 
correct. Similarly, there 1s the question of whether 
the world 1s permanent or impermanent. As well 
as the question of whether the universe 1s Ífinite or 
infinite. Therefore, it cannot be said that it truly 
exists or does not exist; it changes depending on 
conditions. That's why Buddha did not answer. 


When Buddha was still in the world, a Bhikkhu 
who had attained Arahantship passed away. The 
BhikkhUus came to ask the Buddha where this 


202 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


BhikkhUu who had passed away would be reborn. 
Buddha replied, “As the firewood runs out, the fire 
goes out.” This means that when the necessary 
conditions are present, something will be visible, 
and when these conditilons cease to exist, 1t will be 
concealed. Ño one can say where the fire will gol 


On the anniversary of Mã Tổs death, Nam Tuyền 
asked the monks, "During the offering ceremony 
to comrmemorate Mã Tổ, will Mã Tổ appear or not?" 


No one could provide an answer. Động Sơn Lương 
Giới responded, "Wait until all the friends arrive, 
then that person will come.” When enough 
conditions come together, things will happen. 


Through the two stories above, we understand the 
significance of conditions. 


Question: "Has a person returned to live with Self- 
Nature Nirvana, always 1n a state of tranquility 
and motionlessness, or is there sormething else?" 


- The essence of Self-Nature Nirvana is quiet yet 
always shines; always calm yet stil shines. 
Therefore, when Buddhas and Bodhisattvas attain 
enlightenment, they possess Three Bodies 
(Dharma Body, EnJoyment Body, Transformation 
Body), Four Wisdoms (Perfecting Wisdom, 
Wonderful Observing Wisdom, UDniversal Wisdom, 
Mirror-LIike Wisdom), EFive Eyes (Physical eye, 
Heavenly eye, Wisdom eye, Dharma eye, and 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


Buddha eye), Six Powers (Divine eye, Divine ear, 
Mind-penetrating knowledge, Remermbering one's 
former abodes, Higher powers, Extincton of 
mmental intoxicants), and countless magical powers 
to teach the Dharma to all living beings. Although 
they appear ¡in all creatures, thelr nafture 1s 
1mmutable. 


Therefore, the realm of Hoa Nghiêm (Avatamsaka 
Sutra) has been described as Including clouds of 
light, canopies of light, food, clothing, mmountains, 
rivers, etc., all of which transform I1nto light. We 
are surprised that we do not understand what the 
sutra 1s trying to convey. We do not expect it to 
discuss the Buddhas inconceivable miraculous 
effects after attaining Nirvana. This means that 
after reaching Nirvana, everywhere becomes an 
unimaginable realm, rather than there being 
nothing left once you reach it. That 1s something 
we should not mistake. 


6. The second eye 


Normally, everyone has two eyes. But do you know 
what a second eye 1s? If you say I1ts the right eye 
or the left eye, Its not correct because both are 
born at the same time. Therefore, it 1s impossible 
to determine which is the first and which 1s the 
second. So, who can point 1t out? 


204 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


Lets listen to the story of the Buddha when he 
was still a Bodhisattva. At that tine, he was born 
as a king who ruled over the world. One day, due 
to many favorable conditions, he suddenly became 
bored with the throne and worldly pleasures. The 
king immediately escaped from the royal city and 
went into the deep forest to find a master who 
specialized In meditation. When the queen heard 
the news, she quickly chased after the king and 
mnet him on the way. The king strongly advised her 
to return, but she was determined to follow him. 


The King of Heaven, Đế Thích, saw that the man 
had the will to seek liberation. To further motivate 
him, he appeared as a carpenter by the side of the 
road. Upon the Bodhisattvas arrival he 
Imrmnediately noticed a carpenter using a wooden 
stick to check for straightness. Meanwhile, the 
carpenter closed one eye. The king found It 
strange and asked, "Why do you have to close one 
eye like that?" 


The carpenter replied, "Because I1f there was a 
second eye, it would be dificult for the two of 
them to compete with cach other to see 
accurately. " 


The Bodhisattva heard this and suddenly woke 
up, thinking, "In the same way, I am tired of the 
hustle and bustle of the world. I want to go to the 
forest and focus on cultivating the path, but I stil 
have my second eye, the Queen, by my side, so my 


205 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
mind will be less devoted." 


Thinkímng so, the kiíing said goodbye to the 
carpenter. When arriving at a crossroads, the 
Bodhisattva broke off a reed branch, presented 1t 
to the Queen, and asked, "Can this reed branch 
reattach to the reed stem?” 


The queen replied, "Your Majesty, 1t 1s Impossible. " 


The king said, "Similarly, 1f this reed branch sticks 
back to the reed stem, only then can we live 
together again. Now we must separate." 


Immediately, the king left her and went straight 
1nto the forest. 


Have you seen the second eye, especially for 
mmonastics? Just close one eye, and you will see 
what the second eye 1s! Now, lets reconsider the 
carpenters sayIng: "If there 1s a second eye, the 
two eyes will compete with each other, making 1t 
dificult to see accurately." Monks have vowed to 
renounce theIr families and cut off their previous 
friendships to live a holy liíe and fulill the lofty 
ambitions of monastics. However, without the 
sptirit of determination, how can they achieve theIr 
goals? 


Lets take a closer look and ask: what is SO 
1mportant about this world that 1s worth paying 
attention to? We cant even preserve our dally 
living body, let alone whats outside! This body 1s 


206 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


old; you cant prevent it from aging. The body 
hurts. You tell It not to hurt, but it still hurts. 
Then you tell the body not to perish, but in the 
end, the body must perish tool So, 1ƒ the body 
follows closely on one side and you cant even 
preserve anything, then why do distant things 
keep lingering? Is that wise or not? Yet the 
mnajorIty of practitioners still cannot let go of their 
attachments!l A practitioner is someone who lives 
according to wisdom, with enlightenment as the 
first priority, and should not follow a gloomy pathl 


With wisdom, you should observe carefully, 
1dentify what 1s worth doïng, be willing to act on 1t, 
recognize what 1s worth givng up, and be 
prepared to let go. This 1s the true essence of a 
mmonastic. Now, as soon as you have the courage 
to step out, you Immediately think, "Who will take 
care of the family?" As you shave your hair and 
glance at the shiny jet black strands, you think, 
"Lets keep It as a SOUVernir." As soon as you put 
on the robe, you remernber, "Why don't my friends 
come to visit?" And so on. 


So, are you ready to embrace renunciation, or are 
you still attached to the worldly world? Therefore, 
right from the first step, monastics must be ready 
to break away from any lingering thoughts that 
could divert their Íocus, In order to transcend the 
distractions of the second eye. Be courageous and 
decisive like a king breaking a reed branch, 


207 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
without any regrets. 


We still remember the moment when the three 
strokes of the monastic masters kniÍfe cut off our 
harr to guide us on the path. Three strands of hair 
started to fall from our beloved locks as we heard 
the words: "Destroy form, preserve great will, 
renounce loved ones, leave home to follow the 
noble path, and vow to save everyone. " 


Destroying the image mmeans destroying the beauty 
of form and appearance to preserve the monastic 
will, cutting the cord of love, and leaving loved 
ones. Decide to leave home to spread the Noble 
Path, the path of liberation, to help everyone cross 
the sea of suffering. That 1s your vow. But did you 
mnanage to keep 1t clean, or did the dust reappear 
on your head a few days later? Be warned that 
your black hair may easlly cover your scalp as It 
did before. So, you have to be decisive right from 
the beginning. Have the knife ready next to you, 
shave once, and then shave forever. Start shaving 
ripght away, shave until your last breath, and 
decide not to stop and look back at your second 
eyel 


The old story tells that Venerable Triệu Châu, after 
being recognized by Nam Tuyền as having 
understood the Way, returned to Tào Châu to vIsIt 
his root master. Upon hearing about the monk's 
return, all acquaintances expressed a desire to 
visit. Triệu Châu heard this and said, "The web of 


208 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


worldly love will never end. I have given up all 
things to become a monk and do not want to see 
them again.' Venerable Triệu Châu immediately 
took his bowl and stíck and left. It takes a 
determined person to accornplish great things. Do 
not be weak; do not let the temptations of 
circumstances diminish the noble aspirations of 
the early daysl Thats the second eye looking 
outward, associated with emotions. 


Now, when discussing reasoning, the concept of 
the second eye 1s a bit more subtle. When your 
mind is still focused on a second dharma, It 
indicates that there 1s still a mental image of it. 
For example, when you are meditating quictly, 
without delusions, you suddenly think, "Is there 
anything else?" Thats like falling Iinto the second 
eye, still entangled in the differencel You should 
have seen that, right when the mind is qulet, It 
becomes clear and bright, without any shadows 
interfering to disturb 1t. This means you are 
already very much awake and relaxed. So, what 
else do you want? When you seek mental 
stinulation, where do you fíind that enlightening 
relaxation? If there are two, when will your mind 
s†top runnIng? 


Therefore, it 1s said: "If the light does not shine on 
the scene, then the scene will no longer exIst. 
When both the light and the scene are forgotten, 
what 1s the objJect called? Light is the mind, scene 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


1s the condition. When the mind has no place to 
shine, where does the scene arise from? When the 
mind and the scene are all gone, what 1s left to 
doubt?:  When we read the Complete 
Enlightenment Sutra, there 1s a passage that also 
fits here: “At all tines, the mind does not give rise 
to false thoughts.” But even when there are 
delusions, the mind 1s never extinguished. When 
the mind 1s in this state, false thoughts do not 
enhance clarity. When 1n a state of uncertaInty, 
the mind cannot distinguish between what 1s real 
and what 1s not. 


At all times, not having false thoughts means that 
"the mind does not arise." In the midst of 
delusions, the mind 1s not extinguished, meaning 
"the mind does not end." If you remain in a state 
of delusion, your mind will lack knowledge, leaving 
"no place to shine.' Where there is no clear 
understanding, the mind does not diferentiate, 
mneaning "all facultiles cease, clear and without 
doubt." 


At this point, the ancients did not teach that you 
should not close your second eye, but that you 
must understand both eyes so that you no longer 
have to worry about closing or opening VOUT ©yes. 
That is the ultimate place of liberation. On the 
contrary, If one eye ¡is closed while the other is 
open, you will inevitably be hindered by the 
second eye, making it difficult to achieve optimal 


210 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


results. Let's listen to the story of Monk Dạo Ưng. 
The monk built his monastery in Tam Phong and 
spent weeks without going down to the 
monasterys dining room. Động Sơn fÍound it 
strange and asked, "Why haven't I seen you come 
to eat rice these past few days?" 


The monk replied, "Every day, heavenly beings 
corne to male offerings. ` 


Động Sơn said, "I tell you that you are stil stuck 
in the view and the theoretical explanation. Cormne 
to see me this afternoon." 


That afternoon, when Đạo Ưng arrived, Động Sơn 
called out, "Dear Ưng." 


Monk Đạo Ưng said, "Yes." 


Động Sơn said, “Think neither good nor evil. What 
1s the state of mind?" 


Monk Đạo Ưng returned to his hut and sat still 
and quietly. The heavenly beings came, searched, 
and couldnt fnd the monk. After three days like 
that, they stopped making offerings. 


The story illustrates one point: why was Đạo Ưng 
scolded by Động Sơn? It is because Đạo Ưng, 
although he has achieved the principle of truth, 
still clngs to a little good thought that has not 
been forgotten and has been seen by heavenly 
beings. Therefore, Động Sơn reprimanded him as 


211 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


"Sormneone who still has views and I1nterpretations,” 
which mmeans he is not cornpletely pure. lf you are 
still attached to this 1ssue, cormpleting your tasks 
will be challenging. 


Therefore, practitloners must be wiling to 
courageously and decisively let go of whatever 1s 
still holding on from the beginning to the end, 
from the outside to the mind. To put 1t simply, 1t 
mneans cutting off all predestined relationships, 
leaving nothing lingering, like someone letting go 
and walking In the emptiness. That 1s the Image of 
a true, decisive, and free person. 


Remember, we are perpetually trapped 1n 
samsara, never breaking free because we are 
"attached to the conditions of birth,"” which 1s 
UnSUTprIsing. To be confused about the conditlons 
of birth is to drift in birth and death; to clearly see 
the conditions of birth is to see Nirvana. The mind 
does not arise on Its own; It arises due to 
conditions. If thoughts arise and the practitioner 
1S not aware of them, they wIll be swept away. On 
the contrary, as soon as thoughts arise, the 
practitioner becormes awake and aware, mmeaning 
he becomes unborn. Thats why the Patriarchs 
often say: Even when thoughts arise, the mind 
still does not arise. This means that when the 
practitioner observes a thought, the thought 
Iimmediately ceases and does not persist. Only 
then 1s one worthy of becoming a liberated monk; 


212 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 
affection and reason are unhindered. 


At this point, we should conclude with the poem of 
Patriarch Hoàng Bá: 


To transcend the tuuUorld  oƒ suffermg ¡1s an 
extraordinaru ƒeqt; 


uou mmust ƒfrmlu hold uour ground. 


Sưmiarlụ, the aprtcot tree rnust go through a pertod 
oƒ bứter cold 


beƒore the aprtcot ƒlouuer can release tts scent. 


So, has anyone here dared to break a reed 
branch? People with a mind free from worldliness 
should understand carefullyl 


7. Is the human body lovely or boring? 


The sutras state that the Buddha described the 
human body as deceitful, impermanent, and 
degenerative, likening It to scabies, ulcers, stab 
wounds, and cuts, emphasizing that there 1s 
nothing worth admiring. The Buddha also said 
that having a human body 1s as rare as the story 
of "the blind turtle searching for a tree trunk." 
Buddha said, "For example, in a vast sea with 
strong waves, there 1s a tree trunk being blown by 
the wind and waves, drifting either to the east or 
to the west. At the bottom of the sea, there 1s a 


213 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


blind turtle that only surfaces once every hundred 
years to find a tree trunk to crawl Iinto. However, 
the sea 1s vast, and the tree logs drift east and 
west with the waves. The turtle is blind. How long 
will It take to find the trunk of the tree? In the 
same way, it 1s very difficult for sentient beings 
wandering among animals to find a human body, 
akin to a blind turtle finding the trunk of a tree." 


So, do we see a contradiction or not? Previously, 
the Buddha stated that the human body 1s full of 
Iimpurities, but then he prailsed the rarlty of 
finding a human body. How should we interpret 
this body In accordance with the truth? 


Because ordinary people are confused and lack 
the eyes of wisdom, they cling madly to the ego, 
mistakenly Identiyinng this body as "me” and 
"mine," and then respectfully nurture 1t, thus 
øenerating numerous negatIve karmic 
consequences that lead to suffering for both 
people and animals around them! To dispel those 
harmful misconceptions, the Buddha taught that 
the body is borrowed from earth, water, wind, fire, 
and the harmony of the five aggregates, and 1s 
forrmned by Ignorance and craving. 


Therefore, the human body is subject to 
1mpermanence, change, and suffering; 1t 1s neither 
"me" nor "mine." Because 1f this body 1s yoUrs, 1t 
mnust be under your control. Can you ask 1t not to 
age? But I1ts still old! Tell yourself that your hair 


214 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


won't turn gray, but Its still gray! When your body 
hurts, tell your body not to hurt! When your body 
1s on the verge of death, command 1t not to perIshl 
But the body still hurts, still diesl How can you 
guarantee that Its yours? And 1f this body 1s you, 
then your body 1s one, but can it be one?2 The 
physical body is clearly perishable and decayIng, 
but what appears to be permanent is the essence 
of you. How then can it be referred to as you? 


If we analyze more closely, what exactly is "me" or 
"you" 1n this human body? Is Earth "the I or me”? 
Earth 1s Inanimate; would I become inanimate If l 
were Earth?2 Likewise, water, wind, and fÍfire are 
Inanimate objects that cannot be referred to as 
"me"! The body is not "me," so 1s 1t "mine"? Earth 
belongs to the earth, water belongs to water, wind 
belongs to wind, and fire belongs to fire. What 1s 
mmine? 


Buddha clearly points out the termmporary and false 
nature of the body, enabling us to recognize Its 
true nature and liberate ourselves from unhealthy 
attachments to it. When we realize the unreality of 
the body, our attachments to it gradually 
diminish, allowing a noble life to reermerge. That 1S 
why Buddha criticized the human body. 


However, when shallow individuals hear that this 
body 1s ugly, dirty, and boring, they do not take 
the time to carefully evaluate it; Instead, they 
quickly entertan thoughts of destroying or 


215 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


torturing the body. For example, the Buddha once 
preached  about the EFour Foundations of 
Mindfulness. He talked about the impurity of the 
body. There really 1s nothing more boring than 
that. Then the Buddha announced to the 
Bhikkhus that he would stay 1n one place for three 
mnonths, during which no one was allowed to visit 
except Ananda, who was his attendant responsible 
for bringing food and water. 


After three months, the Buddha returned and 
suddenly noticed that the number of Bhikkhus in 
the Bhikkhu community had decreased 
signiicantly. The Buddha Immediately asked 
Venerable Ananda, "Why?' Venerable Ananda 
said, "After listening to the Buddha preach about 
the Four Foundations of Mindfulness, which 
discussed the Impurity of the body, the Bhikkhus 
found it so boring and frightening that they 
collectively hired someone to help them cormmit 
suicide." After hearing the Buddhas rebuke, he 
caled the group of Bhikkhus together and 
declared that from now on, no one 1s allowed to 
hire someone to kill, as it 1s against the law. 
Torturing one's body 1s also an extreme. 


Why is ¡it forbidden to destroy the human body? 
Although this body 1s temporary, 1t 1s a means to 
achieve your wishes. This means that when you 
are still on the path, you must use it as a raft to 
cross the river. In the Buddhist scriptures, there 1s 


216 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


an example of a person drowning 1n the middle of 
a big river with nothing to hold on to, suddenly 
fñinding a piece of rotten wood. Even though the 
piece of rotten wood has no value, at this morment 
It 1s extremely precious. The person decided to 
depend on the decaying tree to reach the shore. 
Once he reached the shore, he left without regretl 


Likewise, when you have not reached your 
destination, you must use this body as a means to 
practice the true and wonderful Dharma. Go even 
further, maintain your body to benefit sentient 
beings, and when your practice 1s complete, leave 
1t behind without regret! Only then will you be the 
one who knows how to use your body properly. Ôn 
the contrary, some people criticize their bodies as 
If they were rotten pieces of firewood, so they 
refuse to use them. Others decorate and paint 
themselves on that piece of firewood only to end 
up drowning 1n the middle of the river. Buddha 
said that such people are the same kind of foolsl 


Did you know, "The human body is difiicult to 
obtain, and the Buddha Dharma 1s dificult to 
hear." In the cycle of reincarnation, you have 
experienced numerous lifetimes as an I1nsect, an 
ant, a buffalo, and a horse that people trample on 
or ride. Today, fortunately, you inhabit a human 
body and encounter the teachings of the 
Tathagata. What steps should you take to avoid 
mnissing this excellent opportunity? The story "The 


217 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


blind turtle searched for the trunk of the tree" 
refers to all ofus. Who saw that meaning? 


Tn the ữmmeasurable length oƒ samsara, 

1t 1s ữnpossible to knouU uuhere the begimrng 1s. 
When using a cloth to LUjpe stones, 

a hundred uears oƒ human Hƒe 1s not enough 

to uupe the stones unttl the are uUorn out. 

In countless lƒetữmes as nurmnerous as the 

sands oƒ the Ganges Riuer, uue haque drunk 

aS mnuch mother s miÏk as the ocedrn. 

Realzmg that uue haue endured ténmeasurable 
suƒfering, nouu is the từne to practice ƒor liberation. 


Buddha once said that your reincarnatlon from 
beginningless time cannot find a starting point. 
Like a large rock mountain, there 1s a person who 
cormnes there every hundred years with a Kasi cloth 
and wipes It once, and wipes unti the rock 
1nountain 1s Wworn out, yet 1t 1s still not comparable 
to the number of reincarnatlons you have. In 
there, you drank more breast milk than the ocean. 
Yet today, you have not awakened and practiced 
using this body to solve the dream of ignorance. 
When this liíe 1s over, when will you encounter 
such a øood opportunity again? 


218 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


Once the Buddha was in the city of Shravasti, at 
Jetavana forest, and Anathapindika's garden. He 
lifted up a bịt of soil on his fingertip and asked the 
Bhikkhus, "Bhikkhus, do you see the soil on my 
fingertip here? Is this bit of soil more voluminous 
than the soIl on Earth? 


The Bhikkhus replied, "World-Honored One, the 
soil on earth is so much more abundant than the 
soil at the Buddha's fingertips, hundreds of tines, 
thousands of tines, hundreds of thousands of 
tines, making it difiicult to count.”" 


Buddha said, "Simllarly, I see that the living 
beings 1n this world, after leaving their human 
bodies, mostly go to the animal realms as much as 
the soil on earth. As for those who return as 
humans, they are very few, like the soil at the tips 
Of my Ífingers." 


Thats why the Buddha said that having a human 
body 1s very dificultca hundred timnes, a 
thousand times difficult—to remind us to practice 
the Dharma and to encourage more faith and 
excitement. Buddha spoke about the benefits of 
having a human body on the path of practice. 
Another point that few people know 1s that even 
this 1llusory human body already possesses the 
real, unborn, undying reality that the Buddhas 
always pralse. This is something that Buddhist 
practitioners often wish to see and have spent a 
lot of efort pursuing, but did not expect 1t to exIst 


219 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


right in this body. Triệu Pháp Sư said, "In the 
unIverse, in the middle of the universe, there 1S a 
precious pearl located 1n the mountain." The 
Iimage of the mountain symbolizes the body 
composed of these five aggregates. Therefore, you 
should have enough faith in yourself, be ready to 
rise above birth and death, and live with what 1s 
not born and is not destroyed. 


Thus, the human body has two sides to consider. 
Ít 1s necessary to contemplate both sides: the 
human body 1s 1llusory, not worth clinging to; and 
the human body needs to be preserved to practice 
and overcome liíe and death. To let go of 
attachment, you should contemplate the i1llusory 
and fragile nature of the human body because 
attachment to the body will keep you 1n samsara. 
On the other hand, consider the human body as a 
raft crossing the river of birth and death to reach 
the shore of liberation. One more point to consider 
1S to look within this temporary human body to 
discover the truth, the light of wisdom, and the 
countless merits that wil guide practitioners 
towards the ultimate goal of attaining 
Buddhahood. 


In short, excessively loving and valuing the human 
body and ¡indulging it in pleasure is an extreme; 
conversely, torturing and destroying the human 
body 1s also an extreme. We must avoid these two 
extremes and live according to the middle path, 


220 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


which 1s to follow the right path that the Buddhas 
have pointed out and followed. Donrt let tne pass 
1n vain. ULucky opportunities may not come twice. 
If you dont practice, you will regret it later!l Please 
consider carefully!l Please consider carefullyl 


8. The value of honesty 


Once upon a time, there was an old king and his 
wife£ who had no son but only gave birth to a 
princess. The king and queen discussed selecting 
a prince. One day, the king announced to all the 
people In the country that anyone who had a son 
should come and present hím to the king. So 
mnany boys from the country gathered in front of 
the royal court. The king gave each person a 
package and said, "These are packages of flower 
seeds. Each of you should take them home, plant 
them carefully, and then bring them back to me. If 
the flowers are the most beautiful, I will choose to 
be the Prince.' 


The boys obeyed orders and brought back good 
soll, fertilizing 1t very carefully. At the appointed 
tine, each person brought beautiful flower pots to 
the king. The king and queen went around to see 
all the flower pots. It must be said that many 
beautiful pots are beyond criticism. However, the 
king and queen walked back and forth, shaking 
their heads and looking sad. 


221 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


Suddenly, there was a boy holding an empty clay 
pot, running to meet the king, crying. The king 
asked, "Why are you crying?" The boy said with 
tears In his eyes, "Your Majesty, the other day you 
gave me a packet of flower seeds. I brought them 
back to find good soil, fertilized them, and took 
care of them very carefully, but in the end, not a 
single plant grewl" 


The kings eyes suddenly brightened; he rubbed 
the boy's head and said to everyone, "This 1s my 
prIince." Everyone was surprised and protested, so 
the king said, "The day before I gave you those 
varieties, I[ had already steamed them all, but 
everyone brought them back and exchanged them 
for other flower varieties Instead. Thats why we 
have these beautiful flowers. That means you Øuys 
are not honest; only this boy 1s honest and very 
worthy of being my prince." The king Immnediately 
chose the boy to be the prince. 


COMMENT: 


In the world, few people dare to see the truth and 
speak the truth. Therefore, most people only live 
with each other In a false outward form, making 1t 
very difficult to find a cormpletely honest person. 
SUuppose one person does sormnething wrong, and 
someone else asks, "Who did this?" The other 
person 1mmnediately responds, "I dont know who 
địd it." Or 1ƒ you tell the truth, you will only say 
part of 1t, never daring to say the whole thing. 


222 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


In the book "Essence of Anclent Studies," the 
following story is told. There was a man who was 
very violent and rude. At a party one day, sorme 
individuals were seated and discussing a violent 
and Iimpolite Iindividual. Suddenly, one person 
said, "Don't say anything about the other person. 
He's so cruel and rude..." Suddenly, the cruel and 
rude person passed by and immediately slapped 
the critics ear: "Who are you calling rude?" Is that 
funny? He refused to admit that he was rude and 
slapped people's ears. So, what does that action 
mnean? Thats why few people dare to look straight 
at the truthl 


The same 1s true for many people who corne to the 
temple to practice. They are tired of the lies in the 
world, so they go to the temple to practice 1n 
hopes of finding a genuine lie. But then sorme 
people also exhibit fake behavior, while the 
genuine thing 1s not displayed. For example, sorme 
practitioners refuse to live a conventional 
monastic lie. On the contrary, some people 
engage ¡in peculiar behaviors such as consuming 
only vegetables or exclusively drinking cold water, 
while others choose to starve, and so forth. Whats 
the point?2 Is it to make others pay attention to 
them? If you truly practice, it has nothing to do 
with whether others know or dont know you. 
Anyone who performs like that 1s already living a 
fake life, and they don't even realize it 


223 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


Why do many of us not dare to be honest with 
ourselves and live normally, eating and drinking 
like everyone else? Know that when you observe 
every false thought or evil delusion arising, you 
should become aware Immnediately. Let go of all 
afflictions; you are already on the right path. 
There is no need to work hard to do strange 
things. Live like a boy, ready to hold a pot of clay 
before the king to present the truth. Just dont lie; 
plant this or that flower hoping to receive praise. 


You should know that the human body 1s 
originally created from 1llusory causes. Therefore, 
even I1 it 1s praised and covered up, it wil stil 
reveal its 1llusory nature by disintegrating and 
perishing. WIse I1ndivduals must see things 
clearly, not dwell in illusions, avoid creating 
further illusions, and deceiving one another. To be 
frank, even friends or brothers are rarely honest 
with each other. Most likely, you hang out with a 
particular friend because they know how to please 
you, assist you, and accommmodate your wishes. If 
the situation were reversed, would you stil be 
close to that guy? Suppose your best friend always 
helps you, but then one day, due to being busy 
with work and unable to assist you, he suddenly 
becornes distant. If a friend consistently refuses to 
help In such situations, they are likely no longer 
considered close. 


The same goes for husband and wiífe. At first 


224 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


glance, It seems like they love each other very 
mnuch. However, upon closer I1nspection, 1ƒ one of 
the partners has tuberculosis or leprosy, how 
many people would stil maintain their original 
love, or would it fade away? At that tine, sormne 
people may leavel So, 1s there real love, or 1s 1t Just 
love based on the shadow of a projected ego? 
Broadly speaking, in this world, almost everyone 
lives more in the realm of the fake than the real. 
Ño wonder we cant help but feel nervous and 
anxilous every moment, sufferng a lot but 
experiencing little Joy. lf you asprre to lead a noble 
liíe, you must have the courage to uphold the 
truth, embrace It to elevate yourself, and not let 
your ego or pride lead you to conceal the truth 
with falsehood, only to later feel asharmed. 


Be ready to be honest like the boy holding a clay 
pot and presenting 1t to the king. 


PHÂN III: VẤN ĐÁP 


1. Vấn đáp 


225 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


Nhân khách đến Tu Viện hỏi đạo, Thầy Viện Chủ 
trả lời, chúng tôi ghi vào đây những câu hỏi chúng 
ta thường thắc mắc. 


Hỏi: 
- Phật có trước hay pháp có trước? 
Đáp: 


- Nếu căn cứ vào pháp duyên khởi, pháp có trước, 
Phật có sau. Vì pháp ấy xưa nay vẫn như vậy (như 
thị) dù có Phật ra đời hay không ra đời pháp ấy 
vẫn không thêm không bớt (pháp đó là lẽ thật của 
muôn đời). Kinh nói: “Pháp này là mẹ của chư 
Phật trong ba đời”. Chư Phật do ngộ pháp này mà 
thành đạo. 


Y cứ lời Phật nói: Phật có trước, pháp có sau. Do 
đức Phật tu hành thành đạo mới nói ra mười hai 
bộ kinh, nên Phật có trước pháp có sau. 


Hỏi: 

- Thế nào thuyết pháp như dã can? Thế nào là 
thuyết pháp như Sư tử rống? 

Đáp: 


- Đem giáo pháp cứu cánh dạy cho người tức thời 
thấy đạo, đạt lý vô sanh trong hiện tại thắng đó dứt 
nghiệp hết khổ, sống với Niết Bàn tự tánh, nghĩa là 
trở về với tánh thường nhiên. Như người nghiện 
rượu khổ sở, biết rượu là hại liền bỏ trở lại tánh 
bình thường. Người dạy pháp ấy gọi là “Sư tử rống” 


226 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


(tiếng hét oai hùng của Sư tử, trăm thú đều khiếp 
sợ kinh hoàng). 


Trái lại đem những pháp phương tiện dạy người tu 
theo tiệm thứ sanh đây, sanh kia còn trong vòng 
nhân quả hữu lậu. Người dạy này gọi là thuyết như 
“đã can” (chỉ kêu rẻ rê). 


Hỏi: 


- Tại sao thể tánh “Chơn không” lại sanh ra sơn hà 
đại địa? 


Đáp: 


- Không phải Chơn không sanh ra sơn hà đại địa 
mà mê Chơn không hiện ra có sơn hà đại địa... 


Hỏi: 
- Trong Kinh Lãng Nghiêm nói: 


“Nhất nhân phát chân nguyên, thập phương thế 
giới tận thành tiêu dẫn” 

Như vậy một người trở về nguồn chân thì thế giới 
này đâu còn nữa? 

Đáp: 

- Mười phương thế giới không còn là không còn với 
người trở về nguồn chân. Còn đối với chúng sanh 
khác (còn mê) thì thế giới vẫn nguyên vẹn. Nếu 


không phải như thế thì khi Phật thành đạo thế giới 
này hẳn đã tiêu mất đâu còn đến ngày nay? 


227 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
Hỏi: 


- Người tu Tịnh Độ sau khi lâm chung tùy theo 
sức tu mà sanh về Cực Lạc có cửu phẩm liên hoa. 
Còn người tu Thiền nếu chưa được giác ngộ giải 
thoát sau khi lâm chung về đâu? 


Đáp: 


- Người tu Thiền nếu chưa hoàn toàn giải thoát thì 
khi lâm chung nên giữ tâm thanh tịnh, không 
khởi niệm thì cũng được tùy nguyện trong khi tu 
mà sanh về những cảnh giới tốt để tiếp tục tu nữa. 


Hỏi: 


- Kinh Lăng nghiêm nói: Một người thể nhập Pháp 
thân thì trùm khắp cả pháp giới, thế còn chỗ đâu 
cho người sau thể nhập. 


Đáp: 


- Trong Kinh Viên Giác, Phật ví dụ như trong một 
ngôi nhà lớn, người ta đem vào một ngọn đèn, thì 
ánh sáng ngọn đèn tràn đầy khắp cả căn nhà. Có 
một người lại đem thêm một ngọn đèn nữa thì ánh 
sáng cũng tràn khắp căn nhà và nếu đem thêm 
nhiều ngọn đèn nữa, ánh sáng vẫn trùm khắp mà 
không ngăn ngại nhau. Cũng như thế nếu ai thể 
nhập pháp thân thì sẽ thấy trùm khắp và hòa 
trong pháp giới chớ không ngăn ngại chỉ cả. 


Hỏi: 
- Thế nào là kiến tánh khởi tu? 


228 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 
Đáp: 


- Tức là trước nhận ra được tánh giác rồi theo chỗ 
thấy đó, tu cho đến cứu cánh giải thoát. 


Hỏi: 

- Còn kiến tánh khỏi tu là sao? 

Đáp: 

- Đó là trường hợp của đức Lục Tổ. 

- Chưa kiến tánh phải tu như thế nào? 

- Như trong hồ nước có hòn ngọc, người thấy ngọc 
đưa tay nắm lấy (dụ cho người kiến tánh khởi tu). 
Người chưa thấy, quơ tay mò một lúc nắm lẫy giữ 
gìn (dụ cho người chưa kiến tánh). Tuy chưa thấy 
nhưng tin chắc rằng trong ấy quyết định có hòn 
ngọc. 

Hỏi: 


- Trong Kinh Kim Cang, Phật dạy trì bốn câu kệ. 
Vậy trì bốn câu nào? 


Đáp: 


- Văn Kinh nói rõ ràng: "Hoặc trì nhẫn đến bốn 
câu kệ v.v...". Như vậy tùy, hoặc tri cả bộ kinh hoặc 
trì bốn câu, hai câu cũng được, đâu nhất định câu 
nào. Đó là không vấn đề mà đặt thành vẫn đề thêm 
việc rắc rối. 


Hỏi: 


229 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


- Trong kinh Phật nói: "Tất cả chúng sanh đều có 
Phật tánh”. Làm sao chứng minh được điều này? 


Đáp: 


- Ví như có người đào đất được mấy tấm gương, 
người ấy đem một tấm lau chùi sáng, liền biết mấy 
tấm kia thế nào? Tức cũng có sáng, nếu chịu khó 
lau chùi. 


Đức Phật là một con người do tu mà được giác ngộ 
thành Phật, chúng ta cũng là một con người như 
Ngài tức cũng có tánh giác, cũng sẽ thành Phật 
không ngh1. 

Hỏi: 

- Thế nào là Niết Bàn trong sanh tử? 

Đáp: 

- Tâm niệm sanh diệt là sanh tử. Hết tâm niệm 
sinh diệt là Niết Bàn (ngay nơi tâm thể mà có Niết 
Bàn). 

Hỏi: 

- Phong tục cử đi đường ngày 5, 14, 23 có đúng 
không? 

Đáp: 


- Không đúng! Tại sao? Xin đặt lại câu hỏi: Tất cả 
những tai nạn thường xảy ra chỉ mấy ngày đó thôi 
hay những ngày khác cũng có? Trái đất xoay 
quanh mặt trời, có nói tốt xấu gì không? Nếu ba 


230 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 
ngày đó là ngày xấu thật thì thế gian này không có 
nhân quả. Tuy nhiên ăn trộm ắt có lúc bị bắt đâu 
tránh khỏi. Thế nên, nếu ổi vì việc lành thì tốt, đi 
việc dữ thì xấu. Làm việc lành kết quả thiện, làm 
việc dữ kết quả ác, chứ không phải do ngày giờ. 
Hỏi: 
- Tâm muốn vươn lên nhưng gặp nhiều nghịch 
cảnh không thực hiện được ý muốn. Phải dùng 
biện pháp g1? 
Đáp: 
1. Nghĩ mình đã chết. 
2. Nhận thật mình đang sống trong cảnh mộng. 
Hỏi: 
- Thế nào là tà kiến? 
Đáp: 


- Hành động, lời nói, việc làm, ước mơ, đều hướng 
về nẻo ác, sa đọa, tội lỗi, khổ đau là tà kiến. 


- Thế nào là chánh kiến? 


- Hành động, lời nói, việc làm, ước mơ, đều hướng 
về nẻo thiện: Từ bi, cứu khổ, giải thoát, an lạc... là 
chánh kiến. Dụ như hạt giống đắng như khổ qua, 
gặp mưa móc thấm ướt lên cây đều đắng. Trồng 
cây giống ngọt v.v... cũng thế. Tóm lại tin nhân 
quả là chánh kiến. 


231 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
Hỏi: 


- Người tu pháp mười hai nhân duyên phải diệt 
món nào trước? 


- Diệt xúc và diệt thọ. 


- Tại sao không diệt vô minh v.v... mà đi diệt xúc 
và thọ? 


- Vì vô minh thuộc về nhân quá khứ không thể 
diệt được. Hành, thức, danh sắc, lục nhập cũng 
không thể diệt được. Vì hành là nghiệp quá khứ. 
Thức, danh sắc, lục nhập là bộ phận của thân thể 
con người cũng không đoạn được. Chỉ có xúc thọ 
tùy cảnh mà có thể dễ thấy, dễ diệt. Xúc thọ là 
nguồn gốc của yêu ghét mà yêu ghét là động cơ 
chính của luân hồi. Do sáu căn tiếp xúc sáu trần 
sanh cảm thọ vui hoặc khổ hoặc không vui không 
khổ, phiền não (tham, sân, si, tắng ái) cũng theo 
đó mà sanh. Trái lại sáu căn tiếp xúc sáu trần 
không dấy một niệm phân biệt tức là "không cảm 
thọ". Không cảm thọ thì không khởi tâm yêu ghét, 
yêu ghét không thì tham sân cũng không. Mê lầm 
nhân đây mà dứt (dứt si) tức tịch tỉnh Niết Bàn. 


Hỏi: 
- Có một Phật tử đến hỏi: Ngài Nam Tuyền bảo 
Triệu Châu: "Tâm bình thường là đạo, còn tu tức 


trái đạo". Tại sao Thầy dạy chúng con tu? 


Đáp: 


232 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 
- Ngài Nam Tuyền nói là chỉ cho người "Tâm đã 
bình thường". Trái lại, tâm con chưa bình thường 
nên Thầy dạy con tu. 
Hỏi: 
- Cúng dường người nào có phước nhiều nhất? 
Đáp: 


- Cúng dường người không tu không chứng (đạo 
nhân vô tâm) phước nhiều nhất. 


- Người không tu không chứng là người nào? 
- Đây chính là trở về với chính mình. 
- Tại sao goi là người vô tu, vô chứng? 


- Vì tự nó sẵn có đâu phải do tu mà được. Dụ tánh 
nước tự trong, đâu phải do lóng nước mới trong. 


Tóm lại, trở về với chính mình mới quý (giải thoát 
sinh tử), dù cúng dường mười phương chư Phật, 
cũng chỉ là Phật bên ngoài được phước mà thôi, 
nên gọi là không bằng. 


Hỏi: 


- Tại sao căn bản đạo Phật xây dựng trên quan 
niệm nhân sinh đau khổ (dụ Khổ đã)? 


Đáp: 


- Vì khổ có nghĩa là "Vô thường". Vô thường chỉ 
phối tất cả sự vật, không một cá nhân nào thoát 


233 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


khỏi (khổ là một lẽ thật muôn đời). Từ khổ mà giải 
thoát mới là giải thoát chân thật, ngoài ra tưởng 
tượng một cảnh giới nào đó để giải thoát, đó là giải 
thoát hư tưởng vậy. 


2. Ba cửa giải thoát 

Hỏi: 

- Ba cửa giải thoát (Tam giải thoát môn) là g1? 
Đáp: 


1. Cửa không (không môn): Nhận rõ các pháp 
không thật có. Sở di các pháp có muôn ngàn sai 
khác, đều do nhân duyên hòa hợp tạm có, không 
có một pháp nào có cái thể chân thật. Bởi do 
duyên hợp, nên đủ duyên nó hợp thiếu duyên thì 
tan. Nó tạm bợ dường như bọt nổi, như bóng chớp, 
như sương mù... (có nhưng không thật). 


2. Cửa không tướng (vô môn tướng): Muôn ngàn 
hiện tượng trong thế gian đều không có tướng cố 
định. Những hình tướng có đều tùy theo nghiệp 
của chúng sanh mà thấy thế này hoặc thế khác. 
Cũng một thân người mã loài người cho là thân 
thể họ, loài vi trùng cho đó là vũ trụ của nó đang 
sống. Cái bàn viết, với con người là cái bàn viết, 
con mọt cho là thức ăn của chúng v.v... Vậy gọi đó 
là tướng gì? 


3. Cửa không tạo tác (Vô tác môn): Vì nhận rõ các 
pháp hữu vi là huyễn hóa, sanh diệt, vô thường 
nên không khởi tâm tạo tác. Cũng goiủ là vô 
nguyện, vì không tâm mong cầu. Dụ như thấy ảnh 


234 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


trên màn bạc, do biết bóng trên màn bạc là giả nên 
dù bóng có đẹp, xấu vẫn không sanh phân biệt yêu 
chét... 


Ba cửa này có công năng đưa hành giả ra khỏi khổ 
sanh tử, chứng Niết Bàn an lạc, nên gọi là cửa 
"Giải thoát". Song ba cửa này giữa Đại thừa và Tiểu 
thừa có khác: 


- Đại thừa: Do dùng trí tuệ, nhận rõ các pháp là 
không thật thể do nhân duyên hòa hợp như huyễn 
như mộng để xa lia lòng chấp trước mà thực hành 
"Lục Ba La Mật" lợi ích chúng sanh. 


- Tiểu thừa: Do quán không, thành tựu được 
"Không quán" xa la tâm chấp trước đối với ngã 
pháp để đạt đến Niết Bàn không tịch. 


3. Ba nghiệp thân hay thù 
Hỏi: 


- Trong thân thể này vật nào là thân thiện nhất và 
thù ghét nhất? 


Đáp: 


- Ba nghiệp (thân, miệng, ý) chính là bạn thân 
thiện nhất, mà cũng chính là kẻ thù nhất. Tại sao? 
Bởi vì nếu dùng ba nghiệp để làm các việc lành, 
theo chiều giác ngộ thì giúp ta an lạc và giải thoát 
tiến lên các quả lành (thành Phật tác Tổ) đó gọi là 
thân. Trái lại, đem ba nghiệp này làm các việc ác, 
chạy theo ngũ dục, theo chiều sỉ mê, nó sẽ đưa 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


chúng ta đến chỗ khổ đau, trầm luân đen tối trong 
tam đồ, ấy gọi là thù. 


- Nghiệp có tác dụng gì mà chi phối lớn lao như 
thế? 


- Nghiệp là chủ động, mà cũng là động cơ chính 
yếu cho cuộc sống của con người. Tất cả mọi an lạc 
hay khổ đau đều do nghiệp mà ra cả. Nghiệp là gì? 
Nghiệp chính là thói quen ta huân tập lâu ngày 
thành nghiệp. Do nghiệp đó mà dẫn dắt chúng ta 
đến cảnh giới thiện ác, hoặc khổ hoặc vui v.v... Ví 
dụ: Như người tập uống rượu, sẽ bị nghiệp rượu 
(ghiền) dẫn vào quán rượu. Người cờ bạc sẽ bị 
nghiệp cờ bạc dẫn vào nhà chứa bài. Người tập rèn 
công nghệ văn nghệ thì sẽ trở thành ngươi thuần 
thục về công nghiệp và văn nghệ v.v... Lý nghiệp 
dẫn là như thế, chứ không phải có người thứ hai 
nào chen vào sai xử cả. 


Tóm lại, nếu chúng ta biết sử dụng ba nghiệp theo 
chiều lành, chiều giác ngộ thì ba nghiệp sẽ giúp 
ích chúng ta và là bạn thân thiết. Trái lại, nếu 
buông lung ba nghiệp, tạo ác theo chiều si mê để 
bị sa đọa trâm luân thì như thế nghiệp là kẻ thù 
đáng chê trách nhất. 


4. Hai cái nghĩ 
Hỏi: 
- Làm sao giản trạch được cái nghĩ nào thuộc cái 


ngh1 của chúng sanh, cái nghĩ nào thuộc cái nghĩ 
của chư Phật? 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 
Đáp: 


- Nghĩ hơn thua, phải quấy, thiện ác, tốt xấu v.v... 
thuận theo sự suy tính của thế gian thuộc về nghĩ 
của chúng sanh. Trái lại, cái ngh1 nào phù hợp với 
trí Bát Nhã, gọi đó là trí huệ Phật, nghĩa là dùng 
trí quán chiếu, nhìn sự vật trên tỉnh thần giác ngộ, 
giải thoát. Biết sự vật là hư huyễn giả dối... nên 
không khởi niệm phân biệt yêu ghét, lấy bỏ v.v... 
Thường khởi lòng từ bi độ thoát chúng sanh. 


- Như thế thì Phật vẫn còn khởi niệm, mà còn khởi 
niệm thì còn động, đâu thể gọi là tịch tịnh được? 


- Vấn đề này chúng ta nên xét cho kỹ. Mặc dù Phật 
có khởi niệm nhưng Ngài vẫn ở trong định, vì thế 
mới gọi Ngài ở trong Đại Thiền Định. Nghĩa là 
trong mọi oai nghỉ đi, đứng, nằm, ngồi, động, tịnh, 
nói, nín đều là định. Bởi vì Phật đã dứt tâm hữu 
lậu thế gian, Ngài hằng sống với trí "Vô phân biệt", 
mặc dù Ngài có khởi dụng phân biệt độ sanh 
nhưng vẫn ở trong tánh thể như như bất động 
(không dấy khởi phiền não). Ngài hoàn toàn làm 
chủ mọi tâm niệm. Trái lại, chúng sanh sống theo 
nghiệp thức phân biệt theo tình, lòng nhiễm ô ái 
trước đầy dẫy, nên khởi tình yêu ghét, có niệm 
tham sân, hằng sống trong sanh diệt luân chuyển, 
niệm niệm trôi lăn không hay tự chủ. 


Để chứng minh cho đều này xin dẫn bài kệ Lục Tổ 
đáp với ông Ngọa Luân. 

Ông Ngọa Luân do lầm chấp là phải dứt bặt tư 
tưởng phân biệt không cho dấy niệm mới ngộ đạo 


nên ông nói: 


237 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
Ngọa luân hữu kỹ lưỡng 
Năng đoạn bách tư tưởng 
Đối cảnh tâm bất khởi 
Bồ đề nhật nhật trưởng. 
Dịch: 
Ngọa Luân có kỹ lưỡng 
Hay đoạn trăm tư tưởng 
Đối cảnh tâm chẳng khởi 
Bồ đề ngày thêm lớn. 
Lục Tổ nghe xong liền bảo, bài kệ này tâm địa 
chưa sáng. Nếu y theo đó tu hành càng thêm triền 
phược. Nhân đó Tổ nói kệ: 
Huệ Năng một kỹ lưỡng 
Bất đoạn bách tư tưởng 
Đối cảnh tâm sổ khởi 
Bồ đề tác ma trưởng. 
Dịch: 
Huệ Năng chẳng kỹ lưỡng 


Chẳng đoạn trăm tư tưởng 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 
Đối cảnh tâm thường khởi 
Bồ đề đâu có lớn? 


Vì lẽ đó nên pháp tu của Đại thừa giáo hay Thiền 
Tông có phần phóng khoáng, không gò bó như lối 
tu kềm tâm và đoạn tư tưởng cho khô kiệt như Nhị 
thừa. Vì vậy, nên vẫn đề ứng dụng độ sanh của 
Phật và Bồ Tát mới được sâu rộng và phổ cập quần 
sanh, khác hơn hàng Nhị thừa thân diệt trí chìm 
trong Niết Bàn không tịch. 


5. Bốn điều nương tựa 
Hỏi: 


- Trong kinh Niết Bàn, Phật dạy: Người tu Phật 
phải nương theo pháp "Tứ Y" mà tu tập. Vậy "Tứ Y" 
là gì? 


1. Y Pháp bất y nhân (Y theo giáo pháp chẳng y 
theo người): Pháp Phật là lẽ thật, là chân lý, quý 
báu vô lượng. Người giảng nói pháp ấy tuy có hành 
vi không chân chánh, nếu mình vì chút hành vi đó 
không tin nhận hoặc không chịu đến nghe ắt sẽ 
mất phần lợi lạc. Để gạt bỏ tâm phân biệt ty hiềm 
này Phật dạy chúng ta phải cố gắng học hỏi rồi y 
cứ giáo pháp Phật dạy để tu hành, mặc dù người 
giảng dạy có tốt hay xấu không cân thiết. Xưa khi 
còn làm hạnh Bồ Tát, Phật vẫn đến nghe Dã Can 
nói pháp. Trong Luận Đại Trượng Phu có dụ như 
trong thùng rác nhơ có hòn ngọc quý, chúng ta 
đừng ngại vì thùng rác nhơ mà không chịu thò tay 
lấy ngọc. Nghĩa y pháp bất y nhân là như vậy. 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


2. Y nghĩa bất y ngữ (Y theo nghĩa lý chẳng y theo 
văn tự ngôn ngữ): Nghia Phật nói ra nhằm dạy 
chúng ta đạt được chân lý, lẽ thật của sự vật. 
Người học phải y theo nghĩa đó mà tu hành để đạt 
chân lý, đừng chạy theo phân biệt văn tự ngôn 
ngữ, dù ngôn ngữ văn tự đó có kém dở, có vụng về, 
chúng ta cũng không nên cố chấp. 


3. Y trí bất y thức (Y theo trí không y theo tình 
thức phân biệt): Dùng trí để quán xét mới hợp 
chân lý. Trái lại, thức thì hợp với tình cảm, tình 
cảm là theo nghiệp. Vì vậy, muốn đạt được chân lý 
phải sống bằng trí tuệ, gạt bỏ mọi tình cảm phân 
biệt theo vọng thức. 


4. Y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa (Y theo kinh 
điển liễu nghĩa, chẳng y theo kinh điển không liễu 
nghĩa): Kinh điển Phật nói ra tùy căn cơ, tùy tâm 
bệnh, như vị lương y tùy bệnh cho thuốc nên có 
cao thấp chẳng đồng, nhưng mục đích cứu cánh là 
giải thoát sinh tử. Những kinh điển chỉ thẳng đến 
quả vị giải thoát viên mãn (Phật) là kinh liễu nghĩa. 
Trái lại, kinh điển nào dùng phương tiện cho hàng 
căn cơ thấp kém, như Nhân thừa, Thiên thừa v.v... 
là kinh điển bất liễu nghĩa. 


Vậy người tu Phật muốn ra khỏi sinh tử thẳng đến 
Phật quả phải lấy "Tứ Y" này làm kim chỉ nam để 
hướng thẳng đến đạo giác ngộ. Đây là phương 
pháp tu của Đại thừa Phật Giáo. 


6. Dứt tâm tam giới 


Hỏi: 


240 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


- Trong kinh Phật nói: Dứt tâm trong ba cõi là Niết 
Bàn (Tam giới tâm tận tức thị Niết Bàn). Thế nào là 
tâm trong ba cõi? 


- Ba cõi là cõi Dục, cõi Sắc, cõi Vô Sắc. 


1. Tâm trong cõi Dục (Dục giới): Tâm đắm nhiễm ái 
trước lục trần (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp) và 
buông lung theo ngũ dục (tài, sắc, danh, thực, 
thùy) không biết nhàm chán và xa lìa... 


2. Tâm trong cõi Sắc (Sắc giới): Người tu Thiền 
định (Tứ Thiền) do lóng dừng được một phần vọng 
tưởng thô động bên ngoài, phiền não nhiễm ô 
cũng theo đó mà nhẹ. Kết quả sẽ sanh các cõi trời 
Sắc giới (Vô Phiền Thiên, Vô Nhiệt Thiên v.v...). Do 
tâm họ còn chấp về sắc tướng nên sanh cõi này. 


3. Tâm trong cõi không sắc (Vô Sắc giới): Người 
này tu về Không Định (Tứ Không). Họ thiên về 
"Tưởng Không", tâm thức họ chìm đắm trong 
không tịch. Vì thế kết quả họ sẽ sanh lên các cõi 
trời Vô Sắc... (Không Vô Biên Xứ Thiên, Thức Vô 
Biên Xứ Thiên...). Quả vị này không còn chấp sắc 
tướng, nhưng họ kẹt về "chấp không". 


Nếu người tu tập biết dứt trừ tâm chấp trước trong 
ba cõi (Dục, Sắc, Vô Sắc) vừa kể, thông hiểu Phật 
pháp đoạn sạch nhân hữu lậu, họ sẽ ra khỏi ba cõi 
và đạt đến Niết Bàn. 


7. Ngộ thể khế dụng 


Yêm Ba Nữ hỏi Ngài Văn Thù: 


241 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
- Người đạt lý vì sao chưa tự tại trong sanh tử? 
Ngài Văn Thù đáp: 
- V1 lực dụng chưa đủ. 


Ngài Văn Thù trả lời nghĩa này thế nào? Người đạt 
lý không sanh tử, đối với sự sanh tử không còn 
lầm mê, tuy nhiên về khởi hạnh chưa có (lực dụng 
chưa đủ). Vì vậy muốn đạt rốt ráo lý sinh tử, phải 
dụng công khởi hạnh, diệt phiền não dứt vọng 
hoặc. Khi phiền não vọng hoặc dứt sạch, mới thể 
nhập lý không sinh tử. Thể nhập lý không sinh tử 
viên mãn, mới khế hợp với chân tánh và hằng 
sống với tâm thể vô sanh. Khi trở về với tâm thể vô 
sanh, mới có đủ diệu dụng nhiệm mầu, phát đại bi 
tâm tùy cơ giáo hóa độ khắp hữu tình. 


Vì thế, nên nói "Ngộ" không sanh tử không bằng 
"Thể" không sanh tử, "Thể" không sanh tử không 
bằng "Nhập" không sanh tử, "Nhập" không sanh tử 
không bằng "Khế" không sanh tử, '"Khế" không 
sanh tử không bằng "Dụng" không sanh tử. 


Cùng nghĩa này Tiến Sơn Chủ đem câu hỏi trên 
hỏi Tu Sơn Chủ. Tu Sơn Chủ đáp: 


- "Giống như măng sẽ thành tre, nhưng ngày lúc 
còn măng thì không thể kết thành bè". 


Vì thế, người muốn thể nhập rốt ráo lý vô sanh, 
phải theo thứ lớp mà tu tập. Trước tiên ngộ lý 
không sanh tử, kế phải thực hành để thể nhập 
được lý ấy. Khi thể nhập viên mãn mới khế hợp thể 
tánh thanh tịnh sẵn có của mình. Bấy giờ có đủ 


242 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


diệu dụng bất khả tư nghì giáo hóa chúng sinh, 
khi công hạnh viên mãn thành Phật quả. 


Đây là con đường tiến tu của người tu hạnh Đại 
thừa phải trải qua vậy. 


8. Sống thật 


Thiên Sư Triệu Châu nói: "Cả ngày ăn cơm mà 
chẳng nhai nát một hạt gạo. Cả ngày mặc áo mà 
chẳng dính mắc một sợi tơ". Ngài muốn nói gì với 
chúng ta? 


- Bởi vì người đạt đạo thấu được lẽ chân, nhận ra 
tánh chân thật của chính minh. Rõ thông các 
hành động đều từ tâm thể hiện, nên không dấy 
niệm có không, được mất... Trái lại, phàm phu ngu 
mê, chạy theo thức tình phân biệt, lúc ăn còn nghi 
trăm thứ, lúc mặc còn nghi trăm việc. Do đó mà 
phiền não (tham, sân, si) dấy khởi mất tánh 
thường nhiên, tâm luôn luôn bảng hoàng xao 
xuyến, khắc khoải lo âu... Vì vậy mà sống xa với 
đạo (lẽ thật). Vì sống với đạo phải sống với tánh 
bình thường. Tánh bình thường này ai ai cũng có 
và không lúc nào vắng mặc nó. Tuy nhiên, vì ta 
mãi lo chạy theo ngoại cảnh mà bỏ quên tánh ấy. 
Khi chúng ta nhớ lại không chạy theo ngoại cảnh, 
tức là trở lại tánh thường nhiên. Tánh ấy nó 
thường hằng và miên viễn không phải đợi tìm kiếm 
mới có. 


Thiên Sư Vĩnh Gia Huyền Giác nói: "Ma ni châu, 
nhân bất thức. Như lai tàng lý thân thâu đắc. Lục 
ban thần dụng không bất không. Nhất khỏa viên 
quang sắc phi sắc". Nghĩa là: Có ngọc Ma ni người 


243 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


không biết. Sáu ban thần dụng (lục thông diệu 
dụng) không mà chẳng không. Một viên tròn sáng 
sắc mà chẳng phải sắc. 


Thể tánh vắng lặng thường nhiên của chúng ta ví 
như hạt minh châu. Hạt châu này sẵn trong kho 
Như Lai của chúng ta, nếu chịu khó sẽ nhận đặng. 
Khi nhận được châu liền có đủ thần thông diệu 
dụng bất khả tư nghì. Nó vốn tròn sáng không phải 
sắc, không phải không mà gồm đủ cả sắc và không. 


Người nhận ra hạt châu này sống với nó mới là 
sống thật. Hạt châu này chính là tánh giác của mọi 
người chúng ta vậy. 


Tóm lại, muốn sống thật là phải nhận ra được tánh 
giác của chính mình, tánh ấy nó bất sanh bất diệt 
tròn sáng không từng ô nhiễm. Khi hằng sống với 
tánh giác thì không còn lầm mê, không bị sáu trần 
sai sử. Nhờ đó mà định lực chúng ta kiên cố, trí 
tuệ tròn đầy, sanh tử nhân đây mà dứt. Đây chính 
là sống thực và sống miên viễn vậy. 


PART III: QUESTIONS AND ANSWERS 


1. Questions and Answers 


When guests came to the monastery to Inquire 
about the path, the abbot responded, and we 
documented the dialogues regarding frequently 


244 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


asked questions. 


Question: 


- Did Buddha come first or did Dharma come 
first2 


Answer: 


-  based on the dharma of dependent origination, 
dharma comes first, Buddha comes later. Because 
that Dharma has always been the same, whether a 
Buddha 1s born or not, it does not Increase or 
decrease; it remains the eternal truth. The Sutras 
say, "This Dharma 1s the mother of the Buddhas 
of the three tines." The Buddhas attained 
enlightenment by realizing this Dharma. 


jJust like Buddha said: "Buddha comes fẤirst, 
dharma comes later” Because the Buddha 
practiced enlightenment, he spoke twelve øroups 
of sutras. Therefore, the Buddha appeared first, 
and the dharma appeared later. 


Question: 


- What does preaching like a Jackal mean? What 1s 
preaching like a roaring lion? 


Answer: 


245 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


- There is a monk who teaches the ultimate 
Dharma to people, enabling them to Immmediately 
see the path, attain the principle of non-birth In 
the present moment, end karma and suffering, 
and live In harmony with Self-Nature Nirvana, 
ultimately returning to their natural state. The 
person who hears that Dharma 1s like a miserable 
alcoholic. After hearing about the harmful effects 
of alcohol, he Immediately decides to quit and 
reverts to his normal nature. The person who 
taught that dharma referred to the teaching as 
"The Lions Roar" (When hearing the majestic roar 
of the lion, hundreds of animals were terrified). 


On the contrary, monks use methods to teach 
people to practice gradually while still navigating 
birth and death, remaining withi the cycle of 
cause and effect. A teacher who teaches dharma 1n 
that manner is referred to as a "jackal” (just 


squeaky). 


Question: 


- Why does True Emptiness give bírth to 
mountains, rivers, and earth?2 


Answer: 


- lt is not the True Emptiness that gives birth to 
the mountains and rivers of the great earth, but 
because of deluded people, the True Emptiness 


246 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


appears to have the mountains and rivers of the 
øreat earth. 


Question: 


- In the Shurangama Sutra, it 1s said: "If a person 
returns to live with the true source, the worlds 1n 
all ten directions will become emptiness." So, 
when a person returns to the true source, does 
this world no longer exist? 


Answer: 


- The world of the ten directions "no longer exists" 
1S Just "no longer" for those who return to the true 
Source. As for other deluded sentient beings, the 
world remains Intact. If it werent like that, then 
when Buddha attained enlightenment, this world 
would have disappeared. Where would 1t still be 
today? 


Question: 


- After death, Pure Land practitioners, depending 
on the strength of their practice, will be reborn 1n 
the Pure Land with a nine-level lotus flower. As for 
Zen practitoners, If they have not yet achieved 
enlightenment and liberation, where will they go 
after death? 


247 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
Answer: 


- If Zen practitioners are not cormpletely liberated, 
when they are about to die, they should keep their 
minds pure and free from thoughts. They can also, 
depending on their wishes, be reborn in good 
realms to continue practicing. 


Question: 


- The Shurangama Sutra states: "A person who 
enters the Dharmakaya encompasses the entire 
Dharma Realm." So, there is no space left for 
future generations to inhabit. 


Answer: 


- In the Perfect Enlightenment Sutra, Buddha gave 
an example that, just like In a big house, people 
bring in a lamp, and the light from the lamp fñills 
the entire house. If another person brings another 
lamp, the light will also fill the whole house. lf 
more people bring additional lamps, the light will 
still cover the entire house without obstructing 
each other. In the same way, 1Ý anyone can enfter 
the dharma body, they will see everything and 
blend ¡into the dharma world without any 
hindrance. 


Question: 


248 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


- What does 1t mean to see one's nature and then 
begin practicing? 


Answer: 


- This involves first understanding the nature of 
awareness, then following that Insight, and 
practicing until achieving the goal of liberation. 


Question: 


- What happens I1f sormeone has realized their true 
nature and no longer needs to practice? 


Answer: 


- That 1s the case of the Sixth Patriarch. 


Question: 


- How should individuals who have not yet realized 
theïr true nature practice? 


Answer: 


- Ifs like finding a pearl In a pond. When a person 
sees a pearl, they reach out and grasp 1t. This 1s 
an example of a person recognizing their nature 
and beginning to practice. For those who have not 
seen it, they wave theIr hands around for a whlle, 
ørasp It, and preserve It (as an example for those 


249 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


who have not yet realized their nature). Although 
this person has not seen 1t yet, he firmly believes 
that there is a pearl in the pond. 


Question: 


- In the Diamond Sutra, Buddha taught to 
practice according to four lines of the verse. Which 
four lines should we practice? 


Answer: 


- The sutra clearly says, "Or practice patiently up 
to four lines In the verse, etc." So, it depends on 
whether you practice according to the entire sutra 
or just four lines, or even two lines. Its acceptable; 
1s not definite which line 1t is. That's no problem; 
don t make 1t more cornplicated. 


Question: 


- In the sutras, Buddha said, "All living beings 
have Buddha nature." How can this be proven? 


Answer: 


- For example, someone dug up a Íew mirrors In 
the ground, took one out to clean it, saw 1t glow, 
and Immediately knew the other mirrors wWere 
similar. That 1s, other mirrors also have the ability 
to reflect light 1f they are cleaned of dust. Buddha 


250 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


1SÃễỒ a person who, through practice, becarme 
enlightened and attained Buddhahood. We are 
also human beings like Buddha; we also possess 
an enlightened nature and will eventually attain 
Buddhahood. There 1s no reason to doubt this. 


Question: 
- What is NÑirvana 1n samsara? 
Answer: 


- When thoughts arise and disappear, It 1s the 
mind 1n samsara. When there are no more 
thoughts arising and disappearing, that very mind 
1s Nirvana (Ñrrvana 1s present in the original 
mind). 


Question: 


- Customs advise people to avoid traveling on the 
oth, 14th, and 23rd days of the lunar calendar. Is 
1t right? 


Answer: 


- Incorrect! Why? I would like to ask: Do accidents 
typically occur only on certain days, or do they 
also happen on other days? The Earth revolves 
around the sun. Is there anything good or bad? If 
those three days were truly bad days, then this 


251 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


world would not have the law of cause and effect. 
However, people who steal constantly will 
inevitably get caught. Therefore, If a person øoes 
out on the street to do a good deed, It 1s 
commendable, but 1f a person goes out to commnIt 
an evil deed, it is condemnable. Whoever does 
øood deeds will have good results; people who do 
evil things will have evil results. Good and evil do 
not depend on the day or hour. 


Question: 


- My mind desires progress, but I face numerous 
adversites that hinder me from achieving my 
goals. What measures should I take? 


Answer: 
1. Think you are dead. 


2. Realize that you are living in a dream. 


Question: 
- What 1s a wrong view? 
Answer: 


- When you act, speak, think, and dream, all your 
actions are directed towards evil, depravity, and 
causing suffering, which 1s a Wrong VIewW. 


252 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


Question: 
- What 1s the concept of right view? 
Answer: 


- When your actions, words, thoughts, and dreams 
all point towards goodness, compassion, relief 
from suffering, liberation, and peace, that 1s right 
view. For example, a bitter seed from a bitter 
mnelon fruit, when wet by the rain, øgrows on a 
bitter tree. If you plant a tree with sweet seeds, 
you will have sweet fruit. In short, believing 1n the 
law of cause and effect constitutes having the right 
VICW. 


Question: 


- fa person practices the method of twelve causes 
and conditions, which one must be destroyed 
first? 


Answer: 


- Cessation of contact and feeling. 


Question: 


- Why do practitioners not first eliminate 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


Ienorance, but I1nstead eliminate contact and 
feeling? 


Answer: 


- Since ignorance belongs to the causes of the 
past ít  cannot be destroyed. Volition, 
COnSCiOUusness, name and form, and the six senses 
cannot be destroyed. Actions are a result of past 
karma. Consciousness, name, and form, as well as 
the six senses, are inherent to the human body 
and mind and cannot be separated. Only contact 
and feeling, depending on the environrmnent, can be 
readily observed and altered. Contact and feeling 
are the origins of love and hate, and love and hate 
are the primarwy driưving fÍorces behind 
reincarnation. When the six senses Interact with 
the six sense objects, feelings emerge, resulting In 
happiness, sufering, or a neutral  state. 
Subsequerntly, afflictions such as greed, anger, 
Ienorance, hate, and love also arise In response. 
On the contrary, when the six senses corme Into 
contact with the six sense obJects, and you do not 
entertan any thoughts of discrimination, that 
state is referred to as "no feeling." Without 
feelings, the mind cannot experience love or hate. 
When love and hate cease, there 1s no greed and 
no anger. Delusion here will end, which means 
attaining Nirvana. 


254 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 
Question: 


- A Buddhist approached me, asking about Zen 
Master Nam Tuyền's teaching to Triệu Châu: "A 
normal mind 1s the way. lf you practice, it øoes 
against the way." Why do you teach us to 
practice? 


Answer: 


Nam Tuyền taught in this manner to demonstrate 
to practitioners who have lived with a normal 
mind. On the contrary, your mind 1s not yet 
normal, so I teach you how to practice. 


Question: 


- To whom should I make offerings in order to 
receive the most blessings? 


Answer: 


- You will receive the greatest blessings by making 
oferings to someone who has reached a state 
beyond practice and realization, where they have 
understood the nature of the mind as no-mind. 


Question: 


- Who 1s the person that does not practice and 
does not attain enlightenrmment? 


255 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
Answer: 


- This is about self-reflection. 


Question: 


- Why call them people who practice without 
practice and without attainment, that 1s, people 
who practice to the point of going beyond practice 
and attainment? 


Answer: 


- SIince the mind's Iinherent nature 1s already pure, 
It cannot be attained through cultivation. For 
example, the nature of water is pure; it does not 
need to be filtered to be pure. In short, the person 
who returns to their original mind 1s precious ÍI.e., 
liberated from birth and death). Meanwhile, 1ƒ you 
make oferings to the Buddhas of the ten 
directions, 1t is only the external Buddha, which 1s 
not equivalent to the nature of the original mind. 


Question: 


- Why is Buddhism fundamentally built on the 
concept of human suffering, such as the Truth of 
Suffering? 


Answer: 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


- Đuffering signifies imnperrmmanence. [mpermanence 
governs all things; no ¡individual can escape 
sufering, which 1s an eternal truth. Liberation 
from sufering 1s true freedom, rather than 
envisioning a specific realm as an escape, which 1s 
an illusory form of liberation. 


2. Three gates of liberation 


Question: 
- What are the three gates of liberation? 
Answer: 


1. Gate of Emptiness: Clearly recognlze that 
dharmas do not truly exist. The reason why all 
dharmas have thousands of differences is due to 
the temporary harmony of causes and conditions; 
there is not a single dharma that has a true entity. 
The ¡interaction of varlous conditions determines 
whcther a phenomenon willÐ manifest or 
disintegrate. If the conditions are sufficient, the 
phenomenon will appear; 1f they are insufficient, It 
will dissipate. Everything appears termporarily, like 
floating bubbles, lightning, or fog... (Everything 
exists but 1s not real). 


2. Gate of Signlessness: Thousands of phenomena 
1n the world do not have a fixed appearance. The 


257 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


forms that exist depend on the karma of living 
beings and can be perceived 1n various ways. The 
same human body that humans consider theIr 
own, bacteria consider their living universe. The 
writing desk serves as a writng surface Íor 
humans, while to beetles, it is a source of food, 
and so forth. Therefore, all phenomena do not 
have a fixed appearance. 


3. Gate of Non-Action: Practitioners refrain from 
creating mental constructs as they deeply 
understand that conditioned dharmas are 1llusory, 
transient, and subject to birth and death. It 1s also 
called wishlessness because there 1s no desire. For 
example, when observing an Image on a silver 
screen, knowing that the projected Iimage 1s 
artificial, regardless of its beauty or ugliness, the 
practitioner refrains from forming discriminatory 
thoughts that may evoke feelings of love or hate. 


These three gates serve the purpose of leading 
practitioners away from the suffering of birth and 
death and towards attaining peaceful Nirvana. 
Therefore, they are referred to as the gates of 
Liberaton. But these three gates between 
Mahayana and Theravada are different. 


Mahayana Buddhism emphasizes the Uuse of 
wisdom to clearly realize that all dharmas are not 
inherently real, as they arise due to causes and 
conditions that are 1n harmony, akin to an 1llusion 
or a dream. This realizatlon helps practitioners let 


258 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


go of attachments and engage in practicing the 
"Six Paramitas" to benefit sentient beings. 


- Theravada: By contemplating emptiness and 
achieving "Conternplation of Emptiness,” 
individuals can detach their minds from self- 
attachment to attain the peaceful and empty state 
of Ñirvana. 


3. Are the three karmas friendly or unfriendly 
to practitioners? 


Question: 


In this body, what are the friendliest and most 
hated things? 


Answer: 


The three karmas (body, mouth, and mind) can be 
our closest allies or our fiercest foes. Why? When 
we use the three karmas to perform good deeds 
towards enlightenment, It helps us attain peace 
and liberation, leading to positive outcormes (such 
as becoming a Buddha or Patriarch), which 1s 
referred to as the friendliest approach. On the 
contrary, utilizing these three karmas to engage In 
mnalevolent actions, pursuing the five desires, and 
following the path of ignorance will lead us to a 
state of suffering, descending into the obscurity of 
the three paths, known as the adversary. 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


Question: 


What ceffect does karma have that exerts such 
sigmificant Influence? 


Answer: 


Karma is proactive and serves as the primary 
motivaton for human líe. All happiness and 
suffering come from karma. Karma is the concept 
of reapIing what you sow, where one's actions and 
intentions have consequences that affect theTr 
future experiences. Karma 1s a habit that we 
cultivate over từne to become a way of le. 
Because of karma, Individuals are guided towards 
experiences of good and evil, leading to either 
suffering or happiness. For Instance, sormeone who 
develops a habit of drinking alcohol may find 
themselves drawn to bars due to their alcohol- 
related karma (addiction). Gamblers will be drawn 
into casinos by their gambling karma. People who 
practice art and technology will become skilled In 
1ndustry and art, among other areas. The principle 
of karma operates without any second person 
1ntervening or dictating the matter. In short, If we 
know how to use the three karmas In a positive 
direction, towards enlightenment, then the three 
karmas will support us and become close allies. 
On the contrary, If you are confused about the 
three karmas, create evil due to delusion, and fall 


260 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


into bad realms, then karma 1s the most 
blameworthy enemy. 


4. Two ways of thinking 
Question: 


How can we differentiate between the thought 
processes of sentient beings and Buddhas? 


Answer: 


Contemplating gain and loss, right and wrong, 
øood and evil, and good and bad... according to 
worldly standards, pertains to the mindset of 
worldly beings. On the contrary, any way of 
thinking that 1s consistent with Prajna wisdom 1s 
called Buddhas wisdom. This entalls using 
contemplative wisdom to look at things In the 
spirit of enlightenment, aiming for liberation, and 
recogn1zIing that things are perfect and empty. In 
fact, true practitioners do not harbor thoughts of 
love or hate, attachment or resistance, but always 
compassionately contemplate saving sentient 
beings. 


Question: 


Thus, the Buddha stil has thoughts, and while 
thoughts are still moving, how can 1t be called 


261 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
quiet and pure? 
Answer: 


We should consider this issue carefully. Even 
though the Buddha had thoughts, he remained 1n 
a state of concentration, whiích 1s why he 1s 
referred to as being in Great Meditation. The 
Buddha 1s In a state of concentration In every 
posture - walking, standing, lying down, sitting, 
moving, being stil, speaking, and remaining 
silent. Because the Buddha had eliminated the 
mmind of worldly existence, he always lived with the 
wisdom of "Non-discrimination". Although he had 
the ability to distinguish and save sentient beings, 
he stil remained 1n his nature as IÍ It were 
motionless (no afflictions arose). He completely 
controls all thoughts. On the contrary, living 
beings live according to the karma of 
discriminatlon based on emotions. Thelr hearts 
are full of impurities, leading to feelings of love 
and hate, as well as thoughts of greed and anger. 
They exist in the cycle of birth and death, with 
thoughts drifting without control. 


To prove this, Ï would like to quote a dialogue 
between the Sixth Patriarch and Ngọa Luân. Monk 
Ngọa Luân mistakenly believes that it 1s necessary 
to cease discrimminatng thoughts and prevent 
thoughts from arising 1n order to achieve 
enlightenment. Ngọa Luân said the following. 


262 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


Ngọa Luân 1s qluUaus careƒul, 
cutting oƒƒ hundreds oƒ thoughts, 


not alloung them to qrise uuhen encountermg œ 
Scene, 


thus Bodht grouus eueru dau. 


After listening, the Sixth Patrlarch immmediately 
said that Ngọa Luâns verse did not reflect the 
enlightenment of the original mind. If Ngọa Luân 
practices accordingly, he will have more troubles. 
Therefore, the Sixth Patriarch spoke the following 
VerS€: 


Huệ Năng uuas not careƒul and 
did not eltữmimmate hundreds oƒ thoughts. 


He noticed that thoughts ƒrequentiỤ emerged uuhen 
ƒaced tuith dựƒerent scenes. 


Bodhi ts tmherentlU siugnless, so houU cam 1t grouu? 


For that reason, the practice of Mahayana or Zen 
Buddhism 1s somewhat liberal, not as restrICtive 
as the practce of controlling the mind and 
suppressing thoughts like The Two Vehicles. 
Therefore, the work of Buddhas and Bodhisattvas 
to save sentient beings is extensive and far- 


263 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


reaching, unlike practiloners from The Two 
Vehicles who allow their body and mind to 
Immnerse 1n the NÑirvana of stillness and emptiness. 


5. Four Reliances 
Question: 


In the Nirvana Sutra, Buddha taught that 
practitioners must practice according to the "Eour 
Reliances" method. What are the "Four Reliances"? 


Answer: 


1. Relying on the teaching, not on the person. 
Buddha Dharma ¡1s the truth, immeasurably 
precious. In case the Dharma Master behaves 
incorrectly, you should not rejJect the Buddha's 
teachings. If you do not come to listen to the 
Dharma, or 1ƒ you do not believe 1n the Dharma, 
you will be at a loss. Therefore, Buddha taught us 
to strive to learn and then adhere to his teachings, 
1rrespective of the quality of the teacher. Long ago, 
when he was a Bodhisattva, the Buddha would 
still come to listen to a jackal teaching the 
Dharma. In the Treatise on the Great Man, there 
1S an example: In a dirty trash can, there 1s a 
precious pearl. We should not be afraid to reach 
out and take the pearl Just because the trash can 
1s đirty. That is the meaning of "Relying on the 
teaching, not on the person." 


264 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


2. Relying on the meaning, not on the words. 
Buddha spoke the Dharma to teach us how to 
attain the truth. Practitioners must adhere to the 
teachings' meaning to attain the truth and should 
not be fixated on language, as the essence 1s 
singular but can be articulated in various ways. 
Even 1f the written language 1s poor or awkward, 
we should not resort to using different words to 
đistort the meaning. 


3. Relying on wisdom, not on conditioned 
COnsciousness. Using wisdom to contemplate 1s 
consistent with the truth. On the contrary, 
COnsciousness 1s cormnpatible with emotions, and 
emotions fluctuate according to karma. Therefore, 
If you want to achieve the truth, you must live 
with °  wisdom, elminatng all emotional 
discrimination based on consciousness that arises 
due to conditions. 


4. Relying on the sutras that preach ultimate 
teachings, not on the partial teaching. The 
Buddha spoke the sutras to suit the listeners' 
needs, just like a physician gives different 
medicines to treat diferent diseases. Hence, the 
Buddhist sutras have many different levels, but 
the ultimate purpose 1s to liberate the 
practitoners from the cycle of biírth and death. 
The sutras that point directly to the state of 
complete liberation are the sutras of ultimate 
meaning. On the contrary, scriptures addressing 


265 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


individuals with diverse interests, such as the 
Human Vehicle, the Heavenly Vehicle, etc., do not 
elucidate the ultimate meaning. 


Therefore, Buddhist practitioners who aspire to 
transcend birth and death and attain Buddhahood 
mnust consider the "Four Reliances" as a guiding 
principle to prOgress directly towards 
enlightenment. This 1s the practice method of 
Mahayana Buddhism. 


6. Let go of the mỉnd of the three realms. 
Question: 


- In the Buddhist scriptures, It is said that 
Nirvana signifies the cessation of the mind ¡in the 
three realms. What 1s the concept of the mind 1n 
the three realms? 


Answer: 


- The three realms are the realm of Desire, the 
realm of Form, and the realm of Formlessness. 


1. Mind in the realm of Desire: In the realm of 
Desire, the mind is Infatuated and influenced by 
the six sense obJects (sight, sound, smell, taste, 
touch, dharma), chasing after the fÍive desires 
(wealth, beauty, fame, food, sleep) without 
experiencing boredom or detachmen. 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


2. Mind in the realm of Form: People who practice 
meditaton (Four Stages of Concentration) quiet 
ther minds, reduce external distractions, and 
alleviate afflictlons. People who achieve these 
levels of meditation will be reborn In the heavens 
of the Form Realm (NÑo-Vexatlon Heaven, No-Heat 
Heaven, and so on). Because their minds still cling 
to form, they were born 1n this world. 


3. Mind in the realm of Formlessness: This person 
practces the Meditaton of Emptiness (Eour 
Emptiness). They are ¡inclined towards the 
"Perception of Emptiness"; thelr COnsClIOoUusness 1S 
Immersed 1n emptiness and silence. Therefore, 
they will be born In the Formless Heavens, such 
as the Boundless Space Heaven and Boundless 
Consclousness Heaven. These results no longer 
adhere to form; ¡Instead, they are trapped In 
"cHnging to emptiness. ` 


Í practitloners know how to eliminate 
attachments to the three realms (Desire, Form, 
Formlessness) just mentioned, and understand 
the Buddha Dharma to eliminate the causes of 
afflictions, they will leave the three realms and 
reach Nirvana. 


7. See the unborn, enter the path of the 
unborn, live in accordance with the path of the 
unborn, and fully live in the unborn. 


267 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


Yêm Bà Nữ asked Văn Thù, "Many people have 
understood the principles, but why are they not at 
peace in life and death?" 


Văn Thủ replied, "Because the fÍorce 1s not 
enoupgh." 


How did Manjushri answer this question? People 
who attain the state of not being born and not 
dying are no longer perplexed by the concepts of 
birth and death, yet they have not reached the 
capaclty to cultvate virtue (their pOW€T 1S 
insufficient). Therefore, If Individduals want to 
attain the ultimate truth of liíe and death, they 
must make efforts to cultivate virtue, eliminate 
affliclons, and dispel delusions When all 
defilements and delusions are completely 
eliminated, one can enter the principle of no birth 
and death. When they live in the perfect principle 
of no birth and death, they will be in harmony 
with their true nature and live with thelr original 
mind of no biírth. When practitioners return to 
theír unborn mind, they wil  experience 
miraculous effects and develop great cormnpassion 
to teach and help all sentient beings. 


Therefore, it should be noted that "seeing" the 
unborn 1s not equivalent to "entering the path" of 
the unborn; "entering the path" of the unborn 1s 
not the same as 'living In accordance with" the 
path of the unborn; and "living in accordance 
with" the path of the unborn is not as 


268 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 
comrmnendable as "fully living" 1n the unborn. 


With the same meaning, Tiến Sơn Chủ posed the 
question to Tu Sơn Chủ. Tu Sơn Chủ replied, “Just 
like bamboo shoots will become bamboo. But as 
long as the bamboo shoots are stil bamboo 
shoots, they cannot form rafts." 


Therefore, 1f you want to fully embrace the path of 
the unborn, you must practice it gradually. First, 
you must observe and comprehend the path of the 
unborn, and then engage 1n practicing to fully 
embrace that path. When Immersing yourself In 
the path of the unborn, live to the fullest your 
existing pure nature. Then you will have all the 
inconceivable wonderful uses to teach and help 
sentient beings when your deeds are cornplete, 
and you will attain Buddhahood. 


This is the path that Mahayana practitioners mmust 
follow. 


8. Live in the truth 


Zen Master Triệu Châu once said, "I eat rice all 
day long, but I don't chew a single grain of rice. Ï 
wear clothes all day long, but I dont clng to a 
single strand of silk." What does the monk want to 
tell us? 


People who attain enlightenment understand the 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


truth and realize their own true nature. They 
understand that all actions stem from the 
mnanifest mind, so they do not dwell on thoughts of 
©xistence or non-existence, gain, or loss. In 
contrast, ordinary people are offten ¡ignorant, 
driven by emotional biases and prone to 
overthinking. A hundred thoughts race through 
their minds as they eat and dress. Therefore, theIr 
minds fall into afflictions such as greed, anger, 
and ignorance, causing them to lose their natural 
state. Consequently, ther minds are always 
confused, restless, and anxious. Therefore, they 
live far from the path of truth. Living with the path 
mmeans living with the natural state of the mind. 
The normal nature of the mind 1s present in 
everyone and 1s never absent. However, because 
we are always preoccupied with pursuing external 
circumstances, we tend to forget about nature. 
When we remember not to chase after the external 
world, 1t means we return to our inherent nature. 
The nature of the mind 1s permanent and eternal; 
you don't have to wait to discover 1t. 


Zen Master Vĩnh Gia Huyền Giác said, "There is 
the Mani pearl, which people do not know, and 1t 
1Sẳ also the Tathagatas treasure that COVe€rS 
everything. Six types of magical powers emerge 
from cemptiness, yet they are the essence of 
emptiness. A pearl of wisdom may seem to have 
form, but it 1s formless. " 


270 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


Your natural quiet nature 1s like a pearl. This 
pearl is available In your Tathagata's treasury. lf 
you work hard, you will receive it. When you 
receive the pearl you will immediately gain 
magical powers with unimaginable uses. Ït 1s 
inherently bright, not form, not emptiness, but 
includes both form and emptiness. 


When you recognize this pearl, living with it is true 
living. This pearl represents the awareness within 
all of us. 


In short, If you want to live in truth, you must 
rTecognize your own enlightened nature, which 1s 
eternal, bright, and never polluted. When you 
consistently live with awareness, you will no 
longer be confused and will not be manipulated by 
the six senses. At that tĩmne, the power of 
concentration ¡is solid, wisdom 1s complete, and 
the cycle of birth and death will come to an end. 
Thịs 1s living ín truth and eternity. 


271 


c=-_ —— 


PHÂN IV: TRÍCH GIẢNG THIÊN SỬ 


1. Nghĩa Phật tánh 

Ngài Ngưỡng Sơn hỏi Ngài Trung Ấp: 
- Thế nào là nghĩa Phật tánh? 

Ngài Trung Ấp nói: 


- Ta nói cho ông một thi dụ: Như cái nhà có sáu 
cửa, trong đó để một con khỉ kêu choé choél 


- Con khỉ ngủ thì sao? 


Ngài Trung Ấp bước xuống giường thiền nắm đứng 
Ngài Ngưỡng Sơn nói: 


- Choé! Choé! Ta cùng ông thấy nhau rồi. 
Ngài Trung Ấp nói kệ giải thích: 

Đông niên tuyết thất thế thôi đồi 

Yên điện la môn dạ bất khai 


Hàn cảo viên lâm khai biến thái 


272 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 
Xuân phong xuy khởi luật đồng khôi. 
Dịch: 
Năm tàn nhà tuyết ngủ im lìm 
Thầm lặng cửa rêu đêm chẳng mở 
Cây lạnh vườn rừng trong biến thái 
Gió xuân chợt khởi vọng phù trầm. 
BÌNH: 
Chỉ cần con khỉ ngủ ởđi tức tin xuân đây đó hiện. 
2. Động Sơn thăm bịnh 
Tăng hỏi: 
- Khi gió lửa phân ly sẽ về đâu? 
Ngài Động Sơn đáp: 
- Khi đến chẳng mang một vật, khi đi cũng thế ấy. 
- Tuy nhiên thân con chẳng an (đau nhức). 
- Thân đau nhức có cái chưa từng đau nhức. 
- Cái không đau nhức thế nào? 
- Ngộ thì trong gang tấc, mê thì cách núi đồi. 


- Xin Hòa Thượng chỉ cho con đường sẽ hướng 
đến. 


273 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


- Tối đen tợ như sơn, hiện tại tức thành lập (chỉ 
nhớ hiện tại, đừng ngh1 quá khứ và vị lại...). 


- Thế nào là ý Tổ Sư từ Ấn Độ sang? 

Ngài Động Sơn trả lời: 

- Sáu cửa chẳng đồng mưu. 

3. Tin người nghe pháp 

Tổ Lâm Tế quở chúng: "Các ông không đủ lòng 
tin". 

Chúng thưa: 

- Hoa Thượng bảo con tin việc g1? 
- Tin người nghe pháp đói 

Tổ dạy tiếp: 

Nhữ nhược ái Thánh tắng Phàm 
Sanh tử hải lý trâm phù 

Phiền não do tâm cố khởi 

Vô tâm phiền não hà câu 

Bất lao phân biệt thủ tướng 

Tự nhiên đắc đạo tu du. 


Dịch: 


274 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 
Nếu ông mến thánh ghét phàm 
Trong biển sanh tử nổi chìm 
Phiền não do tâm nên có 
Không tâm phiền não còn đâu 
Chẳng nhọc phân biệt chấp tướng 
Tự nhiên đắc đạo phút giây. 
Tổ Lâm Tế nói: 
- Sáu căn không nhiễm sáu trần là "Lục thông". 
BÌNH: 
Ai muốn được lục thông? Bao giờ có? 
4. Quên mình theo vật 


Thiên Sư Cảnh Thanh ngồi trong thiền thất nghe 
tiếng mưa rơi hỏi Thiên khách: 


- Ấy là tiếng gì? 

Thiên khách đáp: 

- Tiếng mưa rơi. 

Thiên Sư Cảnh Thanh quở: 
- Quên mình theo vật. 
BÌNH: 


275 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
Xoay nhìn lại tự tâm niệm (biết mình đang nghĩ gì) 
là sống với chính mình. Trái lại hướng tâm ra 
ngoài, chạy theo ngoại cảnh là sống với ngoại cảnh 
(mất mình). 


Vậy câu hỏi trên của Thiền Sư Cảnh Thanh nếu 
đem hỏi chúng ta, phải đáp sao cho đúng? 


Chúng ta phải đáp: 

- Tôi đang nghel 

Nghĩa là tôi đang nghe rõ ràng không có lầm lẫn. 
5. Tâm tịnh là trên hết 


Cổ Đức nói: "Tỉnh tấn mà loạn động không bằng 
giữ tâm nhân" (an tịnh). 


Có vị Ty Kheo siêng năng mỗi ngày lễ tam thiên 
Phật, suốt thời gian dài gian khổ nhưng không 
thấy đạo. Đến hỏi Hòa Thượng Tuyết Đường. 


Ngài dạy: 

- Người hành công phu làm việc lễ bái không xen 
hở... nhưng không bằng để vô sự (nhàn nhàn) ví 
như cái hồ lô (quả bầu bộng ruột) để dưới nước 
động thì chuyển. 

Thiền Sư Phổ Chiếu mỗi ngày tụng ba trăm biến 
Đại Bi, lạy ba trăm lạy, nhưng không thấy đạo, 
cũng đến hỏi Hòa Thượng Tuyết Đường. 


Ngài bảo: 


276 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


- Tụng nhọc buông đi! Buông hết rảnh rỗi, không 
làm không nói. Nếu ông chưa đủ lòng tin, chấp 
Phật cũng là cơ cảnh, chấp pháp cũng là cơ cảnh, 
huống chi văn chương tạp sự khác. Phải giữ chỗ 
nhàn nhàn, chỗ đó hư mà linh, tịch mà diệu. Ví 
như trái bầu để trên mặt nước không cột mà vẫn 
đứng yên. 


BÌNH: 


Trăm năm tỉnh tấn hướng bên ngoài, đâu bằng 
trong tâm một niệm liên rỗng suốt. 


6. Chỉ cần biết vọng 
- Không kềm tâm. 
- Không đề niệm. 


Kềm vọng niệm, hoặc đè niệm khởi, dễ sanh bệnh 
hoặc đau đầu, chỉ biết "vọng niệm không thật" 
niệm tự dừng. 


Hằng sống với tâm niệm "buông xả" thảnh thơi 
thoải mái là đúng với nghĩa tâm bình thường. Như 
người "chăn trâu" khi trâu còn nghịch phải dùng 
dây mũi và roi để trị. Đến khi trâu thuần thục, 
mục đồng thổi sáo thảnh thơi. Khi ấy nếu còn đối 
trị là saI. 


BÌNH: 
Tâm bình thường là tâm không nghĩ thiện, nghĩ 


ác, nghĩ phải, nghĩ quấy v.v... tức là sống với tâm 
thể thanh tịnh trùm khắp thênh thang. Trong nhà 


VN 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


thiền gọi là sống với "ông chủ". Vì vậy pháp tu này 
trước phải nhận ra ông chủ (tánh giác). Khi nhận 
được tánh giác phải hằng sống với tánh giác ấy 
không phút giây lơi lỏng, gọi là sống với chính 
mình. Trái lại là sống theo nghiệp thức. 


7. Hằng tỉnh giác 


Một cậu thanh niên đến một ông võ sư học kiếm. 
Suốt mấy năm ông thây không chỉ dạy gì hết. Một 
hôm cậu học trò đang làm việc, thình linh ông ta 
đâm vào hông cậu một nhát kiếm... 


Sau này cậu học trò về nhà sử dụng nghề kiếm đại 
tài. Sở di được tài giỏi là do cậu ta lúc nảo cũng 
chăm chăm đề phòng người ám hại. 


Người tu cũng thế, phải chăm chăm theo dõi vọng 
tâm không phút giây lơi lỏng. 


BÌNH: 


Người kéo cây muốn ra lửa, phải bền chí lâu dài. 
Người tu Phật muốn giác ngộ phải hằng tỉnh giác 
(giác từng phút từng giây). Tánh giác đâu có xa 
mình, chỉ vì mê mà xa với tánh giác, nên cốt yếu 
của sự tu là phải hằng giác (một niệm mê là chúng 
sanh, một niệm giác là Phật). Giác cho đến viên 
mãn mới thôi. 


8. Biết ơn Phật thứ nhất 


Phật dạy: "Người thực hành lời Phật dạy là đền ơn 
Phật hơn hết". 


278 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 
Kinh chép một hôm Phật có bệnh, tất cả hàng 
Thanh Văn, Bồ Tát đều đến thăm Phật. Riêng có 
một vị Tỳ Kheo ở gân Tinh xá Phật ở nhưng không 
buồn đến thăm Ngài. Có vị Trưởng Lão đến hỏi vị 
Tỳ Kheo ấy. Ông đáp: 


- Tôi mong cầu chứng A La Hán, chứ không ưng 
thấy Thế Tôn nhập Niết Bàn. 


Nghe thuật lại lời này, Phật khen: "Vị Tỳ Kheo ấy là 
người biết ơn Phật thứ nhất". 


BÌNH: 


Chúng ta có muốn được Phật khen chăng? Chúng 
ta phải làm gi? Và làm những g1? 


9. Trồng rau 


Thiền Sư Duy Nghiễm Dược Sơn, một hôm vào 
vườn thấy Tri Viên trồng rau. Sư bảo: 


- Trồng thì không ngăn người trồng, chớ cho nó 
mọc rễ. 


Vậy ai có thể thay Thầy Tri Viên đáp một câu xem 
phải trông như thế nào? 


BÌNH: 


Ngay khi bảo: "Chớ cho nó mọc rễ", liền thưa: 
Chẳng can hệ đến việc của Hòa Thượng. 


10. Tha ngươi ba mươi gậy 


Động Sơn Thủ Sơ ban đầu đến tham vẫn Vân Môn. 


279 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
Vân Môn hỏi: 
- Vừa rồi ở đâu. 
Sư thưa: 
Tra độ Vân Môn hỏi: 
- Mùa hạ rồi ở đâu? 
Sư thưa: 
- Chùa Báo Từ ở Hồ Nam. 
Vân Môn hỏi: 
- Rời nơi ấy lúc nào? 
Sư thưa: 
- Ngày hai mươi lăm tháng tám. 
Vân Môn bảo: 
- Tha ngươi ba gậy. 


Sau này, nhân Huệ Nam đến Từ Minh thưa hỏi, Từ 
Minh bảo: 


- Thư ký học Thiền Vân Môn ắt thông được yếu chỉ 
ấy. Như nói: "Tha Động Sơn ba gậy". Động Sơn khi 
ấy nên đánh, chẳng nên đánh? 


Sư thưa: 


- Nên đánh. 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 
Từ Minh nghiêm nghị bảo: 
- Nghe tiếng ba gậy liền cho là nên ăn gậy, vậy ông 
từ sáng đến chiều nghe chim kêu, trống đánh, 
tiếng chuông, tiếng bảng... Cũng nên ăn ba gậy. 


Ăn gậy đến lúc nào mới thôi? 


Như vậy, chúng ta phải nói thế nào, nên đánh hay 
chẳng nên đánh? 


Ai thử đáp xem? 
BÌNH: 


Chỉ nên nói: "Cám ơn Hòa Thượng từ bị chỉ dạy", 
liền lễ bái. 


11. Đến chỗ nào ngồi 


Thiền Sư Phật Ấn, một hôm Sư và đồ chúng vào 
thất, cư sĩ Tô Đông Pha đến thẳng vào thất. 


Sư nồi: 


- Trong này không có ghế ngồi, cư sĩ đến đây làm 
g1? 


Đông Pha nói: 

- Tạm mượn thân tứ đại của Phật Ấn làm ghế ngồi. 
- Sơn Tăng có một câu hỏi, cư sĩ nếu nói được thì 
mời ngồi, bằng chẳng nói được thì cởi ngọc đái để 
lại. 

Đông Pha vui vẻ nói: 


281 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
- Xin hỏi. 
Phật Ấn nói: 
- Vừa rồi cư sĩ nói: "Tạm mượn thân tứ đại Sơn 
Tăng làm ghế ngồi". Chỉ như Sơn Tăng tứ đại vốn 


không, năm ấm chẳng có, cư sĩ đến chỗ nào ngồi? 


Tô Đông Pha không đáp được, phải cởi ngọc đái để 
lại. 


Vậy ai có thể vì Tô Đông Pha đáp một câu thâu hồi 
ngọc đái lại xem? 


BÌNH: 


Đợi khi Phật Ấn hỏi: Cư sĩ đến chỗ nào ngồi? - Liền 
đáp: Mắt Phật xem cũng chẳng thấy. 


12. Chẳng phải Như Lai 

Một cư sĩ cầm trái táo vừa ăn vừa hỏi: 

- Thế nào là Như Lai ăn Như Lai? 

Viện Chủ bảo: 

- Chẳng phải Như Lai rồi! 

BÌNH: 

Vì sao chẳng phải Như Lai? Vị này vốn chấp chính 
mình là Như Lai nên mới nói như thế, nhưng 


không ngờ lời ấy đã rơi! Vì đã thành hai Như Lai 
Tôi. 


282 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 
13. Chủ khách 
Có hai Thủ Tọa nhà Đông, nhà Tây gặp nhau liền 
hét lên một tiếng. Một vị Tăng đem việc này hỏi 
Hòa Thượng Lâm Tế: 
- Như vậy có chủ khách chăng? 
Lâm Tế đáp: 
- Chủ khách rõ ràng. 
- Vậy ai là chủ? AI là khách? 
Đáp: 
- Im lặng là chủ, hỏi là khách. 
BÌNH: 


Giả sử cả hai đều im lặng thì sao? Hoặc cả hai đều 
hỏi thì sao? 


Ai là người đủ mắt thử đáp xem! 
14. Cái gì quý nhất 

Có một vị Tăng hỏi Ngài Huyền Sa: 
- Ở thế gian cái gì quí nhất? 
Huyền Sa đáp: 

- Cái đầu con mèo chết quý nhất. 
Vị Tăng hỏi: 


283 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
- Vì sao cái đầu con mèo chết quý nhất? 
Huyền Sa đáp: 
- VỊ không ai trả giá. 
BÌNH: 


Tại sao cái đầu con mèo chết lại quý, nó quý ở chỗ 
nào? Ai biết được? Chúng ta không khỏi thắc mắc 
điều này, cứ moi đầu bóp trán tìm xem vì sao "cái 
đầu con mèo chết" lại quý nhất trên đời? Thật 
không thể tưởng tượng nổi! Chúng ta không ngờ 
đã bị ông già Huyền Sa lừa một cách thật tài tình. 
Hỏi đến cái quý nhất Ngài lại tráo trở đưa ra cái 
đầu con mèo chết. Đợi người kỳ kèo hỏi lại liền 
bảo: "Không ai trả giá". Quả thật Huyền Sa một 
người biết dùng của quý và biết giữ của quý, không 
ai trộm cướp được. Cái quý nhất mà còn có chỗ trả 
giá là chưa phải thật quý. Vì đã có trả giá là có so 
sánh, có quý tiện, tức còn bị mua đi bán lại. Trái 
lại, một vật mà không ai có thể trả giá được, không 
ai có thể trộm cướp được, đó mới chính là vật quý 
vô giá, trên thế gian này không còn gì có thể so 
sánh. 


Chúng ta thấy Thiền Sư rất khó hiểu. Khi các Ngài 
nói ở đây mà ý giảng ở đàng kia, nếu không khéo 
là chúng ta bị chết ở trên ngôn cú của các Ngài. 
Huyền Sa vì người thật hết sức khéo léo! Chúng ta 
muốn thấy Huyền Sa chăng? Hãy xoay mặt về 
hướng Nam nhìn sao Bắc đẩu! 


15. Ai thân ai sơ 


284 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


Hiệp Sơn cùng Định Sơn đồng đi đường cùng nói 
chuyện với nhau. 


Định Sơn nói: 

- Trong sanh tử, không Phật tức phi sanh tử. 

Hiệp Sơn nói: 

- Trong sanh tử, có Phật tức chẳng mê sanh tử . 

Cả hai cùng lên núi lễ vấn Thiền Sư Đại Mai Pháp 
Thường. Hiệp Sơn đem câu nói của hai người thuật 
lại Sư nghe. Và hỏi: 

- Chưa biết chỗ thấy của hai người ai được thân 
(gần gũ!). 

Sư bảo: 

- Một thân một sơ. 

- AI được thân? 

- Hãy đi sáng mai lại! 

Sáng hôm sau Hiệp Sơn lại đến hỏi Sư, Sư bảo: 


- Người thân thì chẳng hỏi, người hỏi thì chẳng 
thân. 


BÌNH: 

Chúng ta vẫn thường nghe nói: "Chỗ lý cùng tột 
vốn không thân sơ, thân sơ là tại nơi người". Bởi 
có tâm kia đây mới thấy có gần với đạo hay cách 


285 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


xa đạo. Nếu tâm "không hai" thì còn chỗ nào là 
thân là sơ? Thế nên, người hỏi thân sơ là còn kẹt 
trong niệm phân biệt ắt rơi vào thức tình, không 
hợp với đạo. Nếu chúng ta lại theo đó mà đáp hoặc 
thân hoặc sơ tức cũng đồng bị kiểm điểm như họ... 
Đại Mai thì chẳng như thế, Sư khôn khéo gạt đi 
một câu: "Hãy đi sáng mai lại". Sau một đêm trằn 
trọc nôn nóng muốn biết ai thân ai sơ, nên sáng 
hôm sau Hiệp Sơn đến trước hỏi: "Ai được thân?". 
Rõ ràng bày quả tang không còn nghĩ ngời! Do đó 
Đại Mai liền bảo: "Người thân thì chẳng hỏi, người 
hỏi thì chẳng thân". Hiệp Sơn đành hổ thẹn trở lui. 


Thật đau biết mấy! 


Đây là một bài học đích đáng cho những ai còn có 
niệm tranh chấp thân sơ, đúng sai. Người mà thật 
"thân" tức một câu nói ra đã đầy đủ tự tin, dù cho 
ai có phê phán thế nào cũng không nghị; trái lại, 
nói ra mà còn hồi hộp chờ đợi phê phán đúng sai 
tức còn mơ màng chưa phải "thân" rồi! 


Từ đó suy ra những cuộc tranh chấp thông thường 
cũng vậy. Giả sử hai người cãi nhau đem đến 
chúng ta đòi xử ai đúng, ai sai, chúng ta chỉ cần 
lấy đây xét đoán khỏi phải tranh chấp nhiều lời. Vì 
nếu xử người này đúng, người kia sai, tức kẻ sai 
liền cho chúng ta bênh vực người này mà ghét bỏ 
họ, ắt sanh ty hiềm với nhau khó mà dung hòa. 
Cho nên chỉ cần bảo: "Người đúng thì chẳng hỏi, 
người hỏi thì chẳng đúng", để mọi người tự xét lấy. 
Nên nhớ rằng kẻ trông mong cho mình đúng là có 
tâm muốn hơn người, nếu bị cho sai tức sanh 
phiền hận, đó là bệnh. Thế nên biết, vừa khởi tâm 
đúng sai, thân sơ là đã trật rồi! Huống là chỗ "chí 


286 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


đạo" vốn bặt kia đây, dứt tâm chọn lựa, lấy đâu mà 
nói thân nói sơ, nói đúng nói sai? Vậy ai là người 
trí hãy khéo xét kỹ, chớ để một chút sai lầm càng 
xa lý thật! 


16. Dứt bặt có không 
Hỏi: 


- Trong nhà Thiền thường nói: Chỗ có Phật hãy đi 
nhanh qua, chỗ không Phật chớ dừng trụ, lý này 
thế nào? 


Đáp: 


- Chỉ là vượt qua "có" và "không", tức không kẹt 
hai bên vậy. 


BÌNH: 


Thường thường chúng ta nếu không kẹt bên này 
tức rơi bên kia, do vậy khi nghe nói "Chỗ có Phật 
phải đi nhanh qua, chỗ không Phật chớ dừng trụ" 
liền thắc mắc không sao hiểu nổi. Nhưng chúng ta 
quên rằng, nếu còn thấy có Phật, không Phật tức 
còn thấy cái hai bên chưa phải cái thấy của người 
đạt đạo. Quả thật là người đạt đạo có đủ mắt sáng 
thì riêng tự có lối đi không một điểm nhỏ nào có 
thể dối gạt được. Dụ mây bay giữa trời thênh thang 
đi khắp không vướng mắc chỗ nơi, nếu vừa có chỗ 
dính cứng tức chẳng còn là mây nữa rồi. Cũng vậy, 
người mà còn có sở đắc thì không kẹt bên có Phật 
tức rơi bên không Phật, chẳng thể nào vượt qua 
khỏi bẫy của Thiền Sư. Trong đây ai là kẻ thuộc 
dòng giống Sư Tử thử vươn vai, rống lên một tiếng 


287 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


cho bây chồn cáo vỡ tan, chánh pháp Như Lai 
sáng ngời muôn thuởi 


17. Nói cái g1? 

Người xưa nói: 

Mạc hành tâm xứ lộ 

Bất quải bổn lai y 

Hà tu thậm ma đạo 

Thiết ky vị sanh thì. 

Dịch: 

Chớ đi nơi đường tâm 

Chẳng mặc áo xưa nay 

Đâu cần nói cái gì? 

Rất ky lúc chưa sanh. 

BÌNH: 

Chúng ta thấy bài kệ trên có gì đặc biệt? "Mạc 
hành tâm xứ lộ": Chớ đi đường tâm là dứt bặt vọng 
tình. "Bất quải bổn lai y": Chẳng mặc áo xưa nay là 
chẳng trụ chân thật, nghĩa là chẳng đi theo vọng 
tình cũng chẳng trụ nơi chân thật, tức chẳng kẹt 
nơi "vọng" chẳng trụ bên "chân", hai đầu cắt đứt. 
Chính ngay khi ấy lại bảo nói cái gì? Ai có thể nói 
được? Chỉ cần nhằm y nói: "Rất ky lúc chưa sanh" 
vừa mở miệng là trời đất cách xa, nhích một chút 


288 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


là ngàn sai muôn sai, cho nên nói chỗ này rất ky 
động đến! Sở đi ba đời chư Phật thường hộ niệm, 
lịch đại Tổ Sư thầm giữ gìn, dứt bặt lối đi, đầu tro 
mặt đất khó lường tung tích, những kẻ tà tâm đều 
không thể nhìn trộm. Nếu chẳng phải kẻ tri âm 
làm sao có thể nói? Trong đây phải thật nhanh 
mắt, chớp nhoáng như điện xẹt, trong khoảng 
nháy mắt là đã qua rồi vậy. Ví như trái banh thả 
trên dòng nước, động đến liên xoay, chạm đến liền 
chuyển, lăn tròn tự tại không chút đình trệ. 


Như có vị trời đến hỏi Phật: 
- Thưa Tôn Giả, làm sao Ngài vượt khỏi bộc lưu? 
Phật đáp: 


- Này hiền giả, không đứng lại, không bước tới, ta 
vượt khỏi bộc lưu. 

Vị trời hỏi tiếp: 

- Thưa Tôn Giả làm sao không đứng lại, không 
bước tới, Ngài vượt khỏi bộc lưu? 


Phật đáp: 


- Này hiền giả, khi ta đứng lại thì ta bị chìm xuống, 
khi ta bước tới thì ta trôi giạt. Do vậy, này hiền giả, 
không đứng lại, không bước tới ta vượt khỏi bộc 
lưu. (Tương Ưng Bộ Kinh). 


Bộc lưu là dòng nước chảy nhanh, trên dòng nước 


chảy nhanh nếu ta đứng lại là bị nhận chìm ngay, 
vừa bước tới liên bị cuốn trôi theo. Ngay đó không 


289 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


đứng lại, không bước tới, tự làm chủ chính minh, 
tức vượt khỏi hai đầu. 


Cũng vậy, "Chớ đi đường tâm” là không bước tới; 
"Chẳng mặc áo xưa nay" là không đứng lại; "Rất ky 
lúc chưa sanh" ngay đó liền tự tại vượt khỏi vòng 
sanh tử lưu chuyển. 


Vì vậy, người tu Thiền chúng ta phải nhận cho thật 
kỹ chỗ này, không khéo thì dễ bị ngăn trệ đường 
tu. Chủ yếu là dứt bặt hai bên, vốn không chỗ trụ. 
Không trụ nơi thường tình, không dừng nơi chân 
thật. Thiền sư phải là những người đi qua không 
để lại dấu vết. Nếu còn có chỗ rơi thì đâu khỏi bị 
người kiểm điểm! Thế nên câu: "Rất ky lúc chưa 
sanh" quả thật là một nhát búa đập thẳng vào đầu 
chúng ta, không còn có chỗ suy tư. Là những 
người tu thiền, bước đi trên đường giải thoát, 
chúng ta không thể xem thường chỗ này! Đây là 
chỗ tối ky trong nhà Thiền. Các Tổ đâu chẳng 
thường bảo: 


- Chớ động đến. 
- Nếu động đến thì sao? 


- Tức tan nhà nát cửa, không còn có chỗ để nương 
tựa. 


Thử hỏi ai đã từng động đến? 


- Tha cho ba gậy 


——- 


PART IV: DHARMA TALKS ON ZEN ANECDOTES 


1. The meaning of Buddha nature. 


Ngưỡng Sơn asked Trung Ấp, "What ¡is the 
mmeaning of Buddha nature?" 


Trung Ấp said, "Let me give you an example: It's 
like a house with six doors, where Inside there 1s a 
1mnonkey mmaking noIsesl" 


"What happens when the mmonkey sleeps?” 


Trung Ấp stepped down from the meditation bed, 
grabbed Ngưỡng Sơn, and said, "Choél Choé! You 
and I have seen each other." 


Trung Ấp recited a verse explaining: 


At the end oƒ the ueqar, the house 1m the snouU lies 
sieepmg sdentiu. 

The moss-couered door does not open 1n the quiet 
rught. 

The cold tree standing rm the ƒorest garden 1s 
changrng. 

The sprmq uumnd suddenlU rises, ƒiuttermg mm the 
qữ. 


291 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
COMME NT: 


As long as the monkey sleeps, news of spring will 
appear here and there. 


2. Động Sơn visited a sick monk. 


The monk asked, "When wind and fire separate, 
where wIll I go?" 


Động Sơn replied, "When you came, you didnt 
bring anything, so it will be the same when you 
leave." 


"However, my body is aching." 


"The body in pain harbors something that has 
never experienced pain." 


"What 1s the painless thing like?" 


"Once enlightened, you can see it within an Iínch of 
your life. When youre still confused, youre even a 
1nountain range away from It." 


"Please, Venerable Master, show me the path to 
follow." 


"When you see darkness as black as paint, the 
present should be the place to stand. Only be 
mmindful of the present; dont dwell on the past or 
future." 


292 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


"What ¡is the intention of the Patriarch who came 
from India?" 


Động Sơn replied, "Six doors do not plot or plan 
anything." 


3. Beclieve in someone who listens to the 
Dharma. 


Patriarch Lâm Tế reprimanded the monks, "You 
don't have enoupgh faith." 


The monks asked, "What did the Venerable Master 
tell us to believe?2" 


"Believe 1n those who listen to the Dharmal" 


The Patriarch continued, "If you love the noble 
ones and hate the worldly ones, you will drift 
forever in the sea of birth and death. Afflictions 
are born from the mind. If you reside in the 
emptiness of the mind, afflictions will vanish, and 
you wil no longer distinguish appearances, 
leading to natural enlightenment in that moment." 


Patriarch Lâm Tế said, "When the six senses are 
not contaminated by the objects of the six senses, 
that 1s the Six Magical Powers." 


COMMENT: 


Who wants to possess the Six Magical Powers? 
When will you have them? 


293 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


4. When the mỉnd is drawn to pursue external 
objects. 


Zen Master Cảnh Thanh sat In the meditation 
room, heard the sound of rain falling, and asked 
the Zen guest, "What 1s that sound?2" 


The Zen visitor replied, “The sound of falling rain." 


Zen Master Cảnh Thanh reprimanded, "You have 
lost yourself in running after things." 


COMMENT: 


When you observe the thoughts In your mind, 1t 
mneans understanding what you are thinking and 
being at peace with yourself. On the contrary, 
when you fÍocus your mind outward and chase 
external circumstances, you are living according to 
those circumstances and have lost yourself. 
Therefore, how should you correctly answer the 
above question from Zen Master Cảnh Thanh? 


You should reply, "Im hearingl" This means you 
are hearing clearly, without any mistakes. 


S5. A calm mỉnd is suprerme. 


The ancients said, "If you are diligent but your 
mind 1s agitated, it is not as good as keeping yOUT 
mnind peaceful and quiet." 


294 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


There was a diligent monk who paid homage to 
three thousand Buddhas every day, but for a long 
tine, he was tired and could not comprehend the 
Dharma. This monk came to ask Venerable Tuyết 
Đường and was taught, "You are a monk who 
bows tirelessly regularly. In fact, 1t 1s better to let 
your mind be carefree and at ease. Live like an 
empty gourd placed on the water, only 1mnoving 
when the water moves." 


Zen Master Phổ Chiếu recited the Great 
Compassilon Mantra three hundred tines a day, 
bowed three hundred times, but could not find the 
path. Therefore, he sought gulidance from 
Venerable Tuyết Đường, who advised him to "Give 
up all the chantingl Let go of everything; let your 
mind be at peace. Dont do anything; dont say 
anything. If you lack sufficient faith, clinging to 
Buddha can be problematic, as can fixating on the 
Dharma. This 1s not to mention the potential 
1ssues with literature and other miscellaneous 
pursuits. You must keep your mind at ease, where 
1t is empty yet spiritual, calm yet wonderful. Just 
like a gourd placed on the surface of the water 
without any support, yet remaining motionless. " 


COMMENT: 


If you direct your mind outward and diligently 
practice for 100 years, 1t 1s not as beneficial as 
seeing, 1n a single thought, the unobstructed mind 
1n Emptiness. 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


6. Only need to notice the delusional thoughts. 
- Don't force your mind. 
- Don't suppress your thoughts. 


If you force your mind or suppress the arising 
thoughts, it is easy to get sick or have headaches. 
You just need to recognize that "delusional 
thoughts are not real," and then the thoughts will 
stop automatically. 


When you consistently cultivate a mindset of 
"letting go" and comfort, you embody the essence 
of a normal mind. Like a buffalo herder, when the 
buffalo is naughty, he must use a nose rope and 
whIp to control it. When the buffalo matures, the 
buffalo herder leisurely plays the flute. At that 
tine, 1f you still use the antidote, 1t 1s incorrect. 


COMMENT: 


A normal mind 1s one that does not dwell on good 
or evil, ripht or wrong. It 1s about living with a 
pure mind that embraces vastness. In Zen, Its 
called living with "the homeowner." Therefore, this 
practice must first recognize the homeowner (the 
nature of awareness). When you recognize the 
nature of awareness, you must live with that 
awareness without any moment of laxity, which 1s 
called living with yourself. On the contrary, you 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


are  lving in accordance with karmic 
COTSCiIOUSñe€SS. 


7. Be constantly alert and aware. 


A young man went to a martlal arts master to 
learn swordsmanship. For several years, the 
teacher did not teach anything. One day, the 
student was working when suddenly the teacher 
stabbed him 1n the side with a sword. Later, the 
student returned home and excelled In sword 
fighting. The reason he 1s so talented is that he ¡1s 
always careful to guard against malicious people. 
Practitoners must also carefully monitor their 
deluded minds without relaxing for a moment. 


COMMENT: 


People who want to start a fire by rubbing wood 
together must do so for an extended period. 
Buddhist practitioners who aspire to achieve 
enlightenment must remain constantly awake and 
aware, being mindful every minute and every 
second. The nature of awareness is not far from 
you; it 1s only due to delusion that you are distant 
from awareness. So, the essence of practice is that 
you must always be awake and aware. When a 
confused thought arises In your mind, then you 
are a worldly person; when you are awake and 
aware of the thought arising in your mind, then 


297 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


you are a Buddha. Stay awake and alert until you 
reach perfection. 


8. Be supremely grateful to Buddha. 


Buddha taught, "Those who practice Buddha's 
teachings repay Buddha's gratitude most of all." 


The scriptures say that one day the Buddha was 
sick, and all the Shravakas and Bodhisattvas 
came to visit him. Particularly, there was a 
BhikkhUu who lived near the Buddha's monastery 
but dịd not bother to visit hữm. An elder came to 
ask the Bhikkhu. The monk replied, "I wish to 
attan Arhatship, but I do not wish to see the 
World-Honored One enter Ñirvana." 


Upon hearing these words, the Buddha praised, 
"That Bhikkhu is the most grateful person to the 
Buddha." 


COMMENT: 


Would you like to receive praise from Buddha? 
What do you need to do? What did you do? 


9. Growing vegetables. 


Zen Master Duy Nghiễm Dược Sơn, one day, went 
into the garden and saw Tri Viên growing 
vegetables. Duy Nghiễm said, "When it comes to 


298 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


ørowing vegetables, dont discourage people from 
doïng so. But dontt let them grow roots." 


Who can replace Tri Viên in answering how to 
plant? 


COMMENT: 


As soon as you hear, "Dont let it take root," you 
should immediately say, "It has nothing to do with 
the Venerable Master's business." 


10. Sparing you thirty strokes. 


Động Sơn Thủ Sơ came to learn from Vân Môn. 
Vân Môn asked, "Where did you just come from?" 


The monk said, "Tra độ." 


Vân Môn asked, "Where were you during the last 
summer retreat?" 


The monk said, "Báo Từ Pagoda is in Hồ Nam." 
Vân Môn asked, "When did you leave that place?" 


The monk said, "The twenty-fiíth day of the eighth 
month." 


Vân Môn said, "I spare you three strokes." 


Later, Huệ Nam visited Từ Minh. Từ Minh said, "If 
you learn Zen from Vân Môn, you should be able 
to understand that principle. Its like sayIng, 


299 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


'Forgive Động Sơn three strokes of the stick.' At 
that time, should Động Sơn have deserved to be 
beaten with a stick, or should he not have been 
beaten?" 


The monk replied, "He deserves to be beaten." 


Từ Minh said solermnly, "When you hear three 
strokes and acknowledge that the other person 
deserves to be beaten, you wil hear birds 
chirping, drums beating, bells ringing, boards 
striking, and so on from morning to afternoon. 
You also deserve to be beaten three tines. When 
will you be worthy of not being beaten?" 


So, how do you say, the other person deserves to 
be caned or does not deserve to be caned?2 Who 
Will try to answer? 


COMMENT: 


You should simply say, "“Thank you, Venerable 
Master, for your cormpassionate teachings,' and 
then bow. 


11. Where should you sit? 


One day, Zen Master Phật Ấn and the monks 
entered the meditation haill. Layperson Tô Đông 
Pha came to visit and walked straight into the 
hall. 


300 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


Phật Ấn said, "This meditation hall has no seats. 
What are you doing here?" 


Tô Đông Pha said, "I want to temporarily borrow 
the four-element body of Phật Ấn to make a chair." 


"This mountain monk has a question. lf you can 
answer, you are cordially invited to sit down; 1Í 
you cannot answer, please take off your jade belt 
and leave 1t here." 


Tô Đông Pha Joyfully said, "Please ask questions." 


Phật Ấn said, "You just said that you wanted to 
temporarlly borrow my body made of the four 
elements to use as a chair. However, the Íour 
elements are Iinherently empty, and the Íive 
aggregates do not really exist either. So, where will 
you sIt?" 


Tô Đông Pha couldn't answer, so he had to take off 
his Jjade belt and leave 1t at the temple. 


So, can anyone here answer the question about 
how Tô Đông Pha can recover the jade belt? 


COMMENT: 


Wait until Phật Ấn asks where you are going to sit, 
then answer that not even Buddha's Eyes can see 
that place. 


12. Not Tathagata 


301 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


A layperson picked up an apple, ate it, and asked, 
"What does it mean for a Tathagata to eat a 
Tathagata?" 


The Abbot Master said, "Its not Tathagatal" 
COMMENT: 


Why not Tathagata? The individual was convinced 
of being the Tathagata, so he proclaimed it, but he 
đid not anticipate the repercussions of his words. 
Because they have already become two 
Tathagatas. 


13. Host and guest 


When the two Heads of the East and West Houses 
met, they immmediately shouted. A monk raised 
this question and asked Venerable Lâm Tế, "So, is 
there a host and a guest?" 


Lâm Tế replied, "The host and guest are clearly 
recogn1zed." 


"So, who 1s the host? Who 1s the guest?" 


Lâm Tế replied, "Silence is the host, asking is the 
cguest." 


COMMENT: 


What 1f both monks were silent? Or what I1f they 
both ask? Whoever has enough eyes, please try to 


302 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


answerl 


14. What is the most precious thing? 


There was a monk who asked Huyền Sa, "What is 
the most precious thing 1n the world?" 


Huyền Sa replied, "The head of a dead cat is the 
1mmosf precIous. " 


The monk asked, "Why is the head of a dead cat 
the most precious?”" 


Huyền Sa replied, "Because no one haggles over 
price. ` 


COMMENT: 


Why is a dead cats head preclous? Where 1s the 
precious thing 1n it? Who knows?2 We cant help 
but wonder about this. We keep trying to figure 
out why "a dead cat's head" is considered the most 
precious thing in the world. It is not unthinkablel! 
We did not expect to be so cleverly tricked by the 
old monk, Huyền Sa. When asked about the most 
precious thing, he sharmelessly presented the head 
of a dead cat. Waiting for the bettor to ask again, 
he said, "No one biíd." Indeed, Huyền Sa is 
someone who knows how to appreciate valuable 
Items and how to safeguard them; no one can 
steal them. The most precious thing that still has 
a price to pay 1s not truly valuable. The presence 


303 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


of a price Implies comparison, value, and 
convenience, leading to purchases and resales. On 
the contrary, an object that no one can pay for, no 
one can steal, 1s a priceless and precious thing. 
There is nothing In this world that can compare. 


The language used by Zen Masters 1s offten 
challenging to comprehend. When they speak here 
but mean 1t there, If we are not careful, we will die 
in their words. Huyền Sa is truly skilled at helping 
peoplel Do we want to see Huyền Sa? Turn your 
face to the south and look at the North Starl 


15. Who is close, and who is not close? 


Hiệp Sơn and Định Sơn walked and talked 
together. Định Sơn said, "In birth and death, one 
who sees no Buddha, that is, separates from birth 
and death." 


Hiệp Sơn said, "In bírth and death, one sees 
Buddha; that 1s, one 1s not confused between birth 
and death." 


They both ascended the mountain to pay thelr 
respects to Zen Master Đại Mai Pháp Thường. Hiệp 
Sơn relayed to Đại Mai what they had said and 
asked, "I don't know which of these tWwo views 1S 
closest to you." 


The Zen Master replied, "One 1s close, one 1s not 


304 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 
close." 
"Who gets close?" 
"Corme back to see me tormnorrow mmorniIng." 


The next morning, Hiệp Sơn went to ask Zen 
Master Đại Mai again. The Zen Master said, "If 
youre close, you won't ask; 1ƒ you ask, you wonit 
be close." 


COMMENT: 


The ancients often said, "ln the ultimate truth, 
there is no such thing as being close or not being 
close, because only in humans 1s there proxImity 
or distance." When one mind 1s fixed In one place 
and another mind 1s fixed in another place, 
questions may arise about proximity to the path 
and distance from the path. lf your mind 1s 
enlightened to the realm of non-duality, there 1s 
no longer any concept of proximity or distance. 
Therefore, anyone who ¡Iinqguires about one's 
proximity 1S trapped 1n discriminating 
COnsciIousness and 1s not aligned with the path. 


Hf you answer the question closely, either near the 
path or far from the path, you will fall into error. 
Đại Mai did not fall into such a mistake; he 
cleverly dismissed 1t with a sentence, "Core back 
here and ask tomorrow morning." After a restless 
nigpht, eager to determine who was near the path 
and who was far from 1t, Hiệp Sơn arrived first the 


305 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


next morning and inquired, "Who is close?" So I1t's 
clear, mo more doubtsl Therefore, Đại Mai 
1mmmediately said, "Those who are close do not ask, 
those who ask are not close." Hiệp Sơn felt 
ashamed and retreated. 


How paInfUl 1t Isl 


This lesson 1s valuable for individuals who are still 
grappling with conflicting thoughts about staying 
close to the right path versus straying from it, and 
about distinguishing right from wrong. A person 
who is truly "close to the right path” exudes 
confidence in cevery sentence they speak, 
regardless of any criticlism that may come theIr 
way. lÝ you fnd yourself anxiously awaiting 
feedback, it indicates that you are stil not "close 
to the path” dreamily. 


From that, it follows that normal disputes are the 
same. lf two people quarrel and bring their dispute 
to us for Judgment, we should rely on this method 
to determine who 1s right and who 1s wrong, rather 
than engaging 1n lengthy arguments. If one person 
1S right and the other person is wrong, 1t implies 
that the wrong person will likely seek defense 
while harboring hatred towards the other. This 
situation may lead to jJealousy and resentment, 
mnaking reconciliaton challenging. So Just say, 
"Those who are right dont ask, those who ask 
arent right,'" and let everyone judge for 
themselves. 


306 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


Remember that people who expect themselves to 
be right have a mindset of wanting to be better 
than others. lf they are told they are wrong, It 
causes resentment, which is an illness. So, as 
SOon as you start contermnplating right and wrong, 
being near or far from the path 1s already 
incorrect Whats more, the "truc path” 1s 
inherently neither here nor there, not raising a 
thought of choice. At that tine, how can one tell 
whether they are close to the path or far from It, 
right or wrong? So, those who are wise should 
consider carefully. Dont let a small mistake lead 
you further away from the truthI! 


16. Cessation of existence or non-existence 
Question: 


- Ïn Zen, it is often said that wherever there 1s a 
Buddha, you should quickly pass by, and 
wherever there 1s no Buddha, do not stop. What 
does it mean? 


Answer: 


- That saying means you should overcome both 
"existence" and "non-existence"”; in other words, 
donft get stuck at either extreme. 


COMMENT: 
Usually, many of us tend to either get stuck on 


307 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


one side or fall on the other side. Therefore, when 
hearing the saying "Where there is Buddha, go 
quickly past that place, and where there is no 
Buddha, don't stop," many people wonder and find 
1t incomprehensible. But many people forget that 
1f they still see Buddha and perceive there 1s no 
Buddha, 1t ¡indicates they are stil perceiving 
duality, not the perspective of someone who has 
attained enlightenment. The truth is that when a 
person attains enlightenrmnent and possesses keen 
insipht, they have thelr own path, and no minor 
detail can deceive them. Similar to clouds drifting 
in the vast sky, they move freely without getting 
trapped anywhere. If they were to stíck to a 
particular place, they would cease to be clouds. 


In the same way, If a person stil possesses 
something, they are trapped either on the side 
with Buddha or the side without Buddha, unable 
to escape the Zen Master 's trap. Among the monks 
here, those who belong to the Lion lineage should 
endeavor to stretch their arms and roar loudly to 
vandquish the foxes, and the Dharma of Tathagata 
will shine eternally! 


17. What should be said? 


The ancients said, "Don't walk on the path of the 
mind, don t wear the clothes of the original mind, 
and don't think that you need to say anything. The 


308 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


place to avoid 1s the place where the mind has not 
yet arisen." 


COMMENT: 


What is special about the verse above? When the 
verse says "dont walk on the path of the mind,”" it 
mneans eliminating delusional feelings. When the 
verse says "dont wear your original clothes," It 
means not to attach your mind to the truth. That 
means dont cling to the delusional feeling nor 
grasp the truth; that 1s, neither grasp the 
"untruth" nor grasp the "truth'; the two ends are 
cut of. What should be said at that morment? Who 
can say? Just consider that "What needs to be 
avoided 1s the place where the mind has not yet 
arisen" because as soon as you open your mouth, 
heaven and earth are far away. Even a slight 
movement can lead to numerous mistakes. 
Therefore, 1t ¡is believed that this place 1s highly 
forbidden to approachl 


Throughout the three generations of Buddhas and 
all the Patriarchs, what has been preserved 1s the 
path without paths. It is a path where the ground 
leaves no traces, and where no malevolent person 
can pry. lf you dont have a confidant, how can 
you tell2 Here, practitioners must be quick to see, 
blink like lightning; 1n the blink of an eye, 1t OVer. 
Similar to a ball dropped on a stream of water, 
when touched, it spins and turns, rolling freely 
without any stagnation. 


309 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


There was a god who came to ask Buddha, "Dear 
Venerable Sir, how did you escape the swift flood?" 


Buddha replied, "Friend, without stopping, 
without stepping forward, I have gone beyond the 
swift flood." 


The god continued to ask, "Dear Venerable Sĩr, 
why did you not stop or step forward to escape the 
swIft flood?" 


Buddha replied, "Friend, when I stand still, I will 
sink. When I step forward, I will drit. Therefore, 
friend, without stopping, without moving forward, 
I go beyond the swift flood." (Samyutta Nikaya) 


On fast-fiowing water, If you stop, you will be 
Iimmediately submerged. As soon as you sfep 
forward, you will be swept away. Right there, If 
you dont stop and don't step forward, you will 
master yourself; that 1s, go beyond the two ends. 


Likewise, "Do not walk on the path of the mind" 
means not moving forward. "Dont wear yOoUr 
original clothes”" means not stopping. "You mmust 
avoid the place where the mind has not yet been 
born" so that you can freely overcome the cycle of 
birth and death. 


Therefore, Zen practitioners must understand this 
carefully because I1f they are not cautious, they 
may easily encounter obstacles on their path of 
practice. The main thing 1s to cụt of both ends 


310 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


and prevent the mind from dwelling on anything. 
The mind should not dwell on worldly principles, 
nor should it dwell on the truth. Zen masters 
mnust be individuals who pass by without leaving a 
trace. If there are any traces remaining, they will 
be criticizedl So, the sentence "Avoid the mind 
before bịrth” ¡is truly a striking blow to our 
COTISCIOUSne€SS, allowing no space for 
contemplation. As people who practice mmeditation 
and walk on the path to liberation, you should not 
underestimate this pointl This 1s a sensitive topic 
1n Zen. 


The patriarchs often said, "Don't touch it." 
"What 1f you touch 1t?" 


"That means the house will be destroyed, the door 
wIll be broken, and there will be no safe haven to 
rely on." 


I wonder who has ever touched 1t? 


-You are spared three strokes. 


311 


œ®œ 


PHẦN V: THƠ KỆ 


Trần Nhân Tông là một ông vua thương dân yêu 
nước, rất sùng đạo Phật từ thuở bé. Khi còn trai 
trẻ ông đã làm xong bổn phận với quốc dân. Đến 
tuổi già truyền ngôi cho con lên núi Yên Tử xuất 
gia học đạo. Sau trở thành Sơ Tổ phái Thiền Trúc 
Lâm. 


Xin trích vài bài thơ để chúng ta gẫm lại tỉnh thần 
đạo lý của Ngài. 


1. Cư Trần Lạc Đạo 


Cư trần lạc đạo thả tùy duyên 

Cơ tắc xan hề khốn tắc miên 

Gia trung hữu bảo hưu tầm mích 
Đối cảnh vô tâm mạc vấn Thiền. 
Dịch: 

Trong đời vui đạo hãy tùy duyên 
Đói đến thì ăn mệt ngủ liền 

Nơi mình sẵn ngọc đâu tìm nữa 
Trước cảnh vô tâm chớ hỏi Thiền. 
2. Xuân Văn 

Niên thiếu hà tằng liễu sắc không 
Nhất xuân tâm sự bách hoa trung 
Như kim khám phá Đông hoàng diện 


312 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


Thiền tọa bồ đoàn khán trụy hồng. 
Dịch: 

Thuở bé chưa từng rõ sắc không 
Xuân về hoa nở rộn trong lòng 
Chúa Xuân nay bị ta khám phá 
Chiếu trải giường thiền ngắm cánh hồng. 
3. Đăng Bảo Đàải Sơn 

Địa tịch đài du cổ 

Thời lai thu vị thâm 

Vân sơn tương viễn cận 

Hoa kinh báo tình âm 

Vạn sự thủy lưu thủy 

Bách niên tâm ngữ tâm 

Ý lan hoành ngọc địch 

Minh nguyệt mãn hung khâm. 
Dịch: 

Đất vắng đài thêm cổ 

Ngày qua xuân chửa nồng 

Gần xa mây núi ngất 

Nắng rợp ngõ hoa thông 

Muôn việc nước trôi nước 

Trăm năm lòng nhủ lòng 

Tựa lan nâng ống sáo 

Đây ngực ánh trăng lồng 

4. Chân Vọng 

Ông Tăng Phục lễ ở Trung Quốc đời Đường làm kệ 
"Chơn Vọng" để hỏi học giả trong thiên hạ: 
Chơn pháp tánh bổn tịnh 

Vọng niệm hà do khởi 

Tùng chơn hữu vọng sanh 

Thử vọng hà sở chỉ 

Võ sơ tức vô mạt 

Hữu chung ưng hữu thủy 

Tương hoài mộng tư lý 

Nguyên vị khai huyền diệu 


313 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


Tích chi xuất sanh tử. 
Dịch: 

Chơn pháp tánh vốn tịnh 
Vọng niệm từ đâu khởi 
Từ chơn có vọng sanh 
Vọng này chừng nào dứt 
Không đầu thì không cuối 
Có sau phải có trước 
Hằng mờ mịt lý này 
Mong vì khai huyền diệu 
Vạch ra thoát sanh tử. 


Quốc Sư Thanh Lương đáp: 
Mê chơn vọng niệm sanh 
Ngộ chơn vọng niệm chỉ 
Năng mê chi sở mê 

An đắc thường tương tợ 
Tùng lai vị tằng ngộ 

Cố thuyết vọng vô thủy 
Tri vọng bổn tự chơn 
Phương thị hằng diệu lý 
Phân biệt tâm vị vong 

Hà do xuất sanh tử. 

Dịch: 

Quên chơn vọng niệm sanh 
Ngộ chơn vọng niệm dứt 
Hay mê, chẳng bị mê 

Đâu thể hằng tương tợ 
Từ lâu chưa từng ngộ 
Nên nói vọng vô thủy 

Biết vọng vốn tự chơn 
Mới là hằng diệu lý 

Tâm phân biệt chưa quên 
Làm sao thoát sanh tử. 


314 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


Thiên Sư Khuê Phong đáp: 
Bổn tịnh bổn bất giác 

Do tư vọng niệm khởi 

Tri chơn vọng tức không 
Tri không vọng tức chỉ 

Chỉ xứ danh hữu chung 

Mê thời hiệu vô thủy 

Nhân duyên như huyễn mộng 
Hà chung phục hà thủy 
Thử thị chúng sanh nguyên 
Từng chỉ xuất sanh tử 

Bất thị chơn sanh vọng 
Vọng mê chơn nhi khởi 
Ngộ vọng bổn tự chơn 

Tri chơn vọng tức chỉ 

Vọng chỉ tợ chung mạt 

Ngộ lai tợ sơ thủ 

Mê ngộ tánh giai không 
Giai không vô chung thủy 
Sanh tử do thử mê 

Đạt thử xuất sanh tử. 

Dịch: 

Sẵn tịnh vốn bất giác 

Do đây vọng niệm khởi 

Biết chơn vọng liền không 
Biết không vọng liên dứt 
Chỗ dứt gọi là chung 

Khi mê nói là thủy 

Nhân duyên như huyễn mộng 
Nào chung lại nào thủy 

Đây là nguồn chúng sanh 
Tột độ ra sanh tử. 

Chẳng phải chơn vọng sanh 


315 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


Mê chơn nên vọng khởi 
Ngộ vọng vốn tự chơn 

Biết chơn vọng liền dứt 
Vọng dứt tợ rốt sau 

Ngộ ra dường mới đầu 

Mê ngộ tánh đều không 
Đều không chẳng sau trước 
Sanh tử do mê này 

Đạt nó ra sanh tử. 


Thiền Sư Huệ Hồng, Tự Giác Phạm đáp: 
Chơn pháp tánh bổn tịnh 
Tùy duyên nhiễm tịnh khởi 
Bất liễu hiệu vô minh 

Liễu tri tức Phật trí 

Vô minh toàn vọng tình 

Tri giác toàn chân lý 
Đương niệm tuyệt cổ kim 
Để xứ tầm chung thủy 

Bốn tự ly ngôn thuyên 
Phân biệt tức sanh tử 

Dịch: 

Chơn pháp vốn không tánh 
Theo duyên nhiễm tịnh khởi 
Chẳng rõ gọi vô minh 

Rõ đó là Phật trí 

Vô minh thảy vọng tình 

Tri giác đều chân lý 

Đương niệm bặt cổ kim 

Tột chỗ tìm chung thủy 
Vốn tự ha nói bàn 

Phân biệt liền sanh tử. 


316 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


k Số, 


PART V: POEMS AND VERSES 


Trần Nhân Tông was a king who loved his people, 
his country, and was deeply devoted to Buddhism 
since childhood. When he was young, he fulfilled 
his duty to the nation. When he was old, he 
passed the throne to his son and went to Yên Tử 
mountain to become a monk and study 
Buddhism. Later, he became the first patriarch of 
the Trúc Lâm Zen sect. 


Below are some of his poems for us to reflect on 
his moral spirit. 


1. Living in the world, be happy with the way. 


Livuing 1n the world, happy with the way, you 
should let everything take I1ts course. 


When hungry, Just eat; when tired, Just sleep. 


The treasure 1s 1n your house; dont search 
anymore. 


Face the scenes without any thoughts; then you 
donTt need to ask for Zen. 


317 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


2. Ôn a spring afternoon 


As a teenager, I did not commprehend the concept of 
form and emptiness. 


When spring arrived and I saw hundreds of 
flowers blooming, my heart filled with joy. 


Now that I have seen the face of the Spring Lord, 


II simmply si on the grass cushion on the 
mneditation bed and watch the falling flowers. 


3. On Bảo Đài mountain 


The land is remote, and the tower is ©even more 
ancient. 


The weather has changed, and spring has recently 
arrived. 


The clouds on the mountain seem far away, yet 
near. 


The flower alley 1s half shady, half sunny. 

All things Just flow like water. 

Human life is only a hundred years, I told myself. 
Leaning against the railing, I held the jade flute 


hor1zontally. 


318 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


Bright moonlight spreads across my chest. 


4. Truth and delusion. 


Tăng Phục Lễ, during the Tang Dynasty in China, 
wrote the poem "Truth and Delusion" to seek the 
Oopinions of scholars in the country. 


The nature oƒ true dharma 1s tnherentÏU pure. 
Where did delustonal thoughts origrnate? 

From the truth, delusion uuas born. 

When Luii this delusional thinking end? 

What has no begimrurng LuÏi haue no end. 
Anuthmg that has an end rnust haue a begimrmng. 
I don t understand this primcrnle, 

so I ask and uuant to be taught 


the uuau to escape bữth and death. 


National Master Thanh Lương replied as follows. 


When the truth ts ƒorgotten, delusional thoughts 
ŒT71S€. 


When uou see the truth, delusitonal thoughts 
điSaDDp€GT. 


319 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


Recognizmqg deluded thoughts, the rnuưmd uull not be 
deluded. 


1t cannot be permanent like that. 


People uuho hque neuer expertenced enlightenment 
often clamn that delustonal thoughts hque no origm. 


People uuho haque attatmned enlightenment realize the 
uUonderƒful prmciple that deluston qartses ƒrom the 
truth. 


When the discrmmatngq mínd stllI ƒluctuates 
betuueen truth and delusion, 1† 1s tmposstble to 
escape bưth and death. 


Zen Master Khuê Phong replied as follows. 


The rmwmnd ¡1s tmherenlU pure, buụut suddenlU 
deluSions arise. 


When uou see the truth, deluston 1s tnherentU 
cmptu. 


When uou see ermnptiness, deluston diSappegrs. 


The place uuhere delustonal thoughts diSappeqr 1s 
called the endpot. 


When delusion extsts, tt 1s called the startng poữu. 
The condtions come together to create a dream-like 


SẤC€Ti€. 


320 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 2 | SONG NGỮ VIỆT -ANH 


Onlu themn 1s 1t satd to haue a beginrrng and an end, 
uuhich ts the ortqgm oƒ Huứg bemgs, ƒrom tuhich 
there is bữth and death. 


Wuthout seemg the truth, delusion arises. 
When the truth 1s rmmisunderstood, delusion arises. 


When uou realze that uour delustonal thoughts 
align uuứh the truth, uour deluston diSappeqrs. 


When delusitonal thoughts disappedr, the rnmd 
appeœrs to be mm tts ƒmal stage. 


Whern enightened, tt ts like the origmal rnữmd. 


Both delusion and enhghtenment are ƒorms oƒ 
cernptiness. 


Because theu are charactertzed bụ emptiness, there 
1s no begimmrnung or end to them. 


Bưth and death are onl a result oƒ this delusion, 
and once uou realtze this, ou LUiil be liberated ƒrom 
the cụcle oƒ bữth and death. 


Zen Master Giác Phạm Huệ Hồng answered as 
follows. 


The true Dharma 1s tnherentÏu emptu. 
When conddions qarise, deflermnent and  purdU 


emerqe. 


321 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
Those uuho do not understand call 1t tgnorance, 


but those uuho understand recogruze 1t as BuddhaS 
LUtsdomn. 


When the rnimd is stll tgnorant, eUueruthing tt sees 1S 
deluston. 


When uuisdom percetues, eUeruthing 1s true, 
and all thoughts cease, both past and present. 
At the ueru begmxung and the end, 

tt 1s trherentiU distant ƒrom language. 


When the rund  dựƒerentiates, there 1s bưữth and 
death. 


THE END OF VOLUME 2 


322 


